BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


о уа 


TẬP HAI 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


PHAN TRỌNG LUẬN (Tổng Chủ biên) - TRÂN ĐĂNG SUYËN (Chủ biên phân Văn) 
BÙI MINH TOÁN (Chủ biên phần Tiếng Viët) - LÊ A (Chủ biên phần Làm văn) 
ĐẶNG ANH ĐÀO - NGUYỄN HẢI HÀ - NGUYÊN THỊ NGÂN HOA 
NGUYỄN THÁI HOÀ - ĐỒ KIM HÔI - NGUYỄN XUÂN NAM 
ĐOÀN ĐỨC PHƯƠNG - NGUYỄN PHƯỢNG - VŨ DƯƠNG QUY 
РАМО ĐỨC SIÊU - LƯƠNG DUY THỨ 


Ngữ văn 


12” 


(Tái bản lần thứ mười hai) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Hãy bào quản, giữ gìn sách giáo khoa đề dành tặng cho các em học sinh lớp sau ! 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam — Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01-2020/CXBIPH/623-869/GD Mã số : CH212T0 


VO CHÓNG A PHÚ TÔ HOÀI 
(Trích) 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 

e Hiếu được cuộc sống cực nhục, tối tăm và quá 

trình đồng bào các dân vùng cao Tây Bắc 

vùng lên tự giải phóng khỏi ách áp bức, kìm 
kẹp cúa bọn thực dân và chúa đất thống trị. 


* Thấy được nghệ thuật trần thuật linh hoạt, lời 
văn tỉnh tế, giàu chất thơ và đậm màu sắc dân 
tộc cúa tác phấm ; những đóng góp cúa nhà 
văn trong việc khắc hoạ tính cách nhân vật, sự 
tinh tế trong diễn tả cuộc sống nội tâm, sở 
trường quan sát những nét riêng về phong tục, 
tập quán và lối sống cúa người Mông. 


TIỂU DẪN 


Tô Hoài (1920 - 2014), tên khai sinh là Nguyễn Sen, 
quê nội ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông 
(nay thuộc Hà Nội), nhưng sinh ra và lớn lên ở quê ngoại - 
làng Nghĩa Đô, thuộc phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay là 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong một gia đình 


thợ thủ công. Thời trẻ, ông đã phải lăn lộn kiếm sống bằng 


nhiều nghề, như làm gia sư dạy kèm trẻ, bán hàng, làm kế 
toán hiệu buồn,... và nhiều khi thất nghiệp. 

Tả Haài Һас vàn con đường văn học hằng một số hài 
thơ có tính chất lãng mạn và một cuốn truyện vừa, viết 
theo dạng võ hiệp, nhưng rồi ông nhanh chóng chuyển 


sang văn xuôi hiện thực và được chú ý ngay từ những sáng 


tác đầu tay, trong đó có Dế Mèn phiêu lưu kí. Năm 1943, 


ông gia nhập Hội Văn hoá cứu quốc. Trong kháng chiến 


TÔ НОА 


chống thực dân Pháp, ông làm báo và hoạt động văn nghệ 
ở Việt Bắc. Sau hơn sáu mươi năm lao động nghệ thuật, ông đã có gần 200 đầu sách thuộc 
nhiều thể loại khác nhau : truyện ngắn, tiểu thuyết, kí, tự truyện, tiểu luận và kinh nghiệm sáng 


tác. Ông là một nhà văn lớn, có số lượng tác phẩm đạt kỉ lục trong văn học hiện đại Việt Nam. 


3 


Sáng tác của ông thiên về điễn tả những sự thật của đời thường. Theo ông: “Viết văn là một quá 
trình đấu tranh để nói ra sự thật. Đã là sự thật thì không tầm thường, cho dù phải đập vỡ những 
thần tượng trong lòng người đọc.”””. Ông có vốn hiểu biết phong phú, sâu sắc vë phong tục, 
tập quán của nhiều vùng khác nhau trên đất nước ta. Ông cũng là nhà văn luôn hấp dẫn người 
đọc bởi lối trần thuật hóm hinh, sinh động của người từng trải, vốn từ vựng giàu có — nhiều khi 
rất bình дап và thông tục, nhưng nhờ cách sử dụng đắc địa và tài ba nên có sức lôi cuốn, lay 
động người đọc. Năm 1996 ông được tặng Giải thưởng Hó Chí Minh về văn học nghệ thuật. 

Tác phẩm chính : Dé Mèn phiêu lưu kí (truyện, 1941), О chuột (tập truyện, 1942), Quê 
người (tiéu thuyết, 1942), Nhà nghèo (tập truyện ngắn, 1944), Truyện Tây Bắc (tập truyện, 1953), 
Miền Tây (tiểu thuyết, 1967), Cát bui chân ai (hồi kí, 1992), Chiều chiều (tự truyện, 1999), Ва 
người khác (tiểu thuyết, 2006). 

Truyện ngắn Vợ chồng A Phú (1952) in trong tập Truyện Tây Bắc, được tặng giải Nhất - Giải 
thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954 - 1955, sau hơn nửa thế ki, đến nay vẫn giữ gån như 


nguyên vẹn giá trị và sức thu hút đối với nhiều thế hệ người đọc. 


VĂN BẢN 
2 ра Tra thường trông thấy có một cô 
в) 


Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lí 
con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tàu ngựa””. Lúc nào cũng 
vậy, dù quay sợi, thái сб ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối 
lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta thường nói : nhà Pá Tra 
làm thống lí, ăn của dân nhiều, đồn Tây lại cho muối về bán, giàu lắm, nhà có 
nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó còn 
bao giờ phải xem cái khổ mà biết khổ, mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ cô ấy 
không phải con gái nhà Pá Tra : cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lí Pá Tra. 

Cô Mi về làm dâu nhà Ра Tra đã mấy năm. Từ năm nào, cô không nhớ, 
cũng không ai nhớ. Nhưng người nghèo ở Hồng Ngài thì vân còn kể lại câu 
chuyện M; về làm người nhà quan thống li. Ngày xưa, bố Mı lấy mẹ M; khong 
có đủ tiền cưới, phải đến vay nhà thống lí, bố của thống lí Pá Tra bây giờ. 
Mỗi năm đem nộp lãi cho chủ nợ một nương ngô. Đến tận khi hai vợ chồng về 
già rồi mà cũng chưa trả được nợ. Người vợ chết, cũng chưa trả hết nợ. 


(I) Tô Hoài trả lời phỏng vấn của báo An ninh thế giới, ngày 29 ~ 7 ~ 2007. 
(2) Thống lí : người cai quản một vùng bản làng miền núi của người Mèo (nay gọi là Mông) trước 
Cách mạng, tương tự nhưphìz của người Thái, chánh tổng ở miền xuôi. 


(8) Tàu ngựa : chuồng ngựa. 


4 


Cho tới năm ấy Mi đã lớn, Mi là con gái đầu lòng. Thống lí Pá Tra đến bảo 
bố Mi: 

— Cho tao đứa con gái này vë làm dâu thì tao xoá hết nợ cho. 

Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta, thì tiếc 
ngô, nhưng cũng lại thương con quá. Ông chưa biết nói thế nào thì Mị bảo 
bố rằng: 

— Con nay đã biết cuốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô giả nợ 
thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu. 


Đến Tết năm ấy, Tết thì vui chơi, trai gái đánh pao”, đánh quay rồi đêm 
đêm rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái thì bố mẹ không thể ngủ được vì 
tiếng chó sủa. Suốt đêm, con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung. 
quanh vách. Trai đến đứng nhàn cả chân vách đầu buồng Mi. Một đêm khuya, 
Mi nghe tiếng gõ vách. Tiếng gõ vách hò hẹn của người yêu. Mi hồi hộp lặng lẽ 
quo tay lên thì gặp hai ngón tay lách vào khe gỗ, sờ một ngón thấy có đeo 
nhãn. Người yêu của Мі thường đeo nhan ngón tay ấy. Mi bèn nhấc tấm vách 
gõ. Một bàn tay dắt Mi bước ra. Mi vừa bước ra, lập tức có mấy người choàng 
đến, nhét áo vào miệng Mi rồi bịt mắt, cõng Mi đi. 

Sáng hôm sau, Mị mới biết mình đang ngồi trong nhà thống lí Pá Tra. Họ nhốt Mị vào 


2) 


buông. Ngoài vách kia, tiếng nhạc sinh tiền” cúng ma đương гар ròn nhảy múa. 


Trong khi đó, A Sử đến nhà bố Mi. А Sử nói : 

~ Tôi đã cướp được con gái bố làm vợ, tôi đem về cúng trình ma nhà tôi ròi, bây giờ tôi đến 
trình cho bố biết. Tiền bạc để cưới thì bố tôi bảo đã đưa cả cho bố rồi”. 

Rồi A Sử về. Ông lão nhớ ngay câu nói của thống lí Pá Tra dạo trước : cho con gái về nhà 
thống lí Pá Tra thì được trừ nợ. Chao ôi ! Thế là cha mẹ ăn bạc” của nhà giàu từ kiếp trước, bây 
giờ người ta bắt bán con trừ nợ. Không thể làm thế nào khác được rồi ! 


(1) Đánh pao : trò chơi của thanh niên miễn núi trong những ngày Tết hoà i. Nam nữ chia 
làm hai bên, vừa tung pao cho nhau vừa ca hát, giống như hát giao duyên ở miền xuôi. 

(2) Sinh tiền (còn gọi là sônh tiền hoặc sanh tiền) : nhạc cụ thuộc bộ gõ, được làm bằng hai mảnh 
gỗ có đính các đồng tiền. 

(3) Theo phong tục hôn nhân của người Mông : được sự thuận tình của người con gái, để thể hiện 
tình yêu, sự mạnh mẽ và quyết đoán của mình, người con trai cùng bạn bè bí mật “cướp” cô 
gái mang về nhà mình, sau đó mới đến trình cho bố mẹ cô gái biết. Trong truyện, A Sử nhân cơ 


hội Mi ra gặp người yêu đã tổ chức bắt cóc cô về làm vợ để trừ nợ. 


(4) Ăn bạc : ăn tiền bạc ; ở đây muốn nói đến việc bố Mi đã vay tiền của bố thống lí Pá Tra mà 


không trả được. 


Có đến hàng mấy tháng, đêm nào Mị cũng khóc. Một hôm, Mị trốn về nhà, hai tròng mắt 
còn đỏ hoe. Trông thấy bố, Mị quỳ lạy, úp mặt xuống đất, nức nở. Bố Mị cũng khóc, đoán biết 
lòng con gái : 

~ Mày về lạy chào tao để mày đi chết đấy à ? Mày chết nhưng nợ tao vẫn còn, quan lại bắt 
tao trả nợ. Mày chết rồi thì không lấy ai làm nương ngô giã được nợ người ta, tao thì ốm yếu quá 
rồi. Không được, con ої! 

Mi chỉ bưng mặt khóc. Mi ném nắm lá ngón!” xuống đất, nắm lá ngón Mi đã tìm hái trong 
rừng, Mị vẫn giấu trong áo. Thế là Mị không đành lòng chết. Mị chết thì bố Mị còn khổ hơn bao 
nhiêu lần bây giờ nữa. Mị đành trở lại nhà thống lí. 

Lần lần, mấy năm qua, mấy năm sau, bố Mi chết. Nhưng Mi cũng không 
còn tưởng đến Mi có thể ăn lá ngón tự tử nữa. Ó lâu trong cái khổ, Mi quen 
khổ rồi. Bây giờ thì Mi tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa, là 
con ngựa phải đổi ở cái tàu ngựa nhà này đến ở cái tàu ngựa nhà khác, ngựa 
chỉ biết việc ăn cỏ, biết đi làm mà thôi. Mi cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa, mà 
lúc nào cũng chỉ nhớ đi nhớ lại những việc giống nhau, tiếp nhau vẽ ra trước 
mặt, тїбї năm mỗi mùa, mỗi tháng lại làm đi làm lại : Tết xong thì lên núi hái 
thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay, xe đay, đến mùa thì đi nương bể bắp, và dù 
lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để 
tước thành sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế. Con ngựa, con 
trau làm còn có lúc, đêm nó còn được đứng gãi chan, đứng nhai cỏ, đàn bà 
con gái nhà này thì vùi vào việc làm cả đêm cả ngày. 

Mỗi ngày Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở cái 
buồng Mi nằm, kín mít, có một chiếc cửa sổ một 1б vuông bằng bàn tay. Lúc 
nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Mi 
nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết 
thì thôi. 

Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên đầy 
các nhà kho. Trẻ con đi hái bí đỏ, tinh nghịch, đã đốt những lều canh nương 
để sưởi lửa. Ở Hồng Ngài người ta thành lệ cứ ăn Tết khi gặt hái vừa xong, 
không kể ngày, tháng nào. Ăn Tết như thế cho kịp lúc mưa xuân xuống thì đi 
võ nương mới. Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ gianh vàng. 
ửng, gió và rét rất dữ dội. 


(1) Ngón : một dạng cây leo, hoa và quả màu vàng, lá màu xanh, rất độc, ăn chết người. 


6 


Nhưng trong các làng Mèo Đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên 
1. Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ầm 
p ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi 
chơi. Mi nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bổi hổi. Mi ngồi nhám thầm bài hát 
của người đang thổi. 


móm đá xoè như con bướm sặc sỡ [.. 
trên sân chơi trước nhà. Ngoài đầu nú 


Mày có con trai con gái rồi 
Mày di làm nương 

Та không có con trai con gái 
Ta di tìm người yêu. 

Tiếng chó sủa xa xa. Những đêm tình mùa xuân đã tới. 

Ó mỗi đầu lang đều có một möm đất phẳng làm cái sàn chơi chung ngày 
Tết. Trai gái, trẻ con ra sân chơi ấy tụ tập đánh pao, đánh quay, thổi sáo, thổi 
khèn và nhảy. 

Cả nhà thống lí Pá Tra vừa ăn xong bữa cơm Tết cúng ma. Xung quanh, 
chiêng đánh ầm 1, người ốp đồng!” vẫn còn nhảy lên xuống, run bàn bật. Vừa 
hết bữa cơm lại tiếp ngay bữa rượu bên bếp lửa. 

Ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát. Rồi 
say, Міт mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng Mi 
thì đang sống về ngày trước. Tai Mi văng vàng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày 
trước, Mi thổi sáo giỏi. Mùa xuân này, Mi uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mi 
uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người 
mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mi. 

Rượu đã tan lúc nào. Người về, người đi chơi đã уап cả. Mi không biết, Mi 
vân ngồi tro một mình giữa nhà. Mãi sau Mi mới đứng dậy, nhưng Mi không 
bước ra đường chơi, mà từ từ bước vào buồng. Chẳng năm nào Л Sử cho Mi đi 
chơi Tết. Mi cũng chẳng buồn đi. Вау giờ Mi ngồi xuống giường, trông ra cái 
cửa số lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Ра từ пау, Мі thấy phơi phới trở lại, trong 
lồng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mi trẻ lắm. Mi vẫn 
còn trẻ. Mi muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. 


(1) Ốp đồng (như lên đồng) : một nghỉ lễ theo mê tín, người ta tin rằng thần thánh hoặc linh hồn 
người đã chết có thể nhập vào người ngồi đồng, rồi qua người ngồi đồng chỉ bảo, phán truyền 


cho người sống. 


Huống chi A Sử với Mi, không có lòng với nhau mà vân phải ở với nhau ! Nếu 
có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mi sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ 
lại nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra. Mà tiếng sáo gọi bạn yêu уап lửng lơ 
bay ngoài đường. 

Anh ném pao, em không bắt 

Ет không yêu, quả pao rơi rồi... 

Lúc ấy, A Sử vừa ở đâu về, lại đang sửa soạn đi chơi. A Sử thay áo mới, 
khoác thêm hai vòng bạc vào cổ rồi bịt cái khăn trắng lên đầu. Có khi nó đi 
mấy ngày mấy đêm. Nó còn muốn rình bắt mấy người con gái nữa về làm vợ. 
Cũng chẳng bao giờ Mị nói gì. 

Bây giờ Mi cũng không nói. Mi đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ 
thêm vào đĩa đèn cho sáng. Trong đầu Mi đang гар rën tiếng sáo. Mi muốn đi 
chơi, Mi cũng sắp đi chơi. Mi quấn lại tóc, Mi với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía 
trong vách. A Sử đang sắp bước ra, bỗng quay lại, lấy làm lạ. Nó nhìn quanh, 
thấy Mi rút thêm cái áo. А Sử hỏi : 

~ Mày muốn đi chơi à? 

Mi không nói. А Sử cũng không hỏi thêm nữa. А Sử bước lại, nắm Mi, lấy 
thắt lưng trói hai tay Mi. Nó xách cả một thúng sợi day ra trói đứng Mi vào cột 
nhà. Tóc Mi xoã xuống, А Sử quấn luôn tóc lên cột, làm cho Mi không cúi, 
không nghiêng được đầu nữa. Trói xong vợ, A Sử thắt nốt cái thắt lưng xanh ra 
ngoài áo rồi A Sử tắt đèn, đi ra, khép cửa buông lại. 

Trong bóng tối, Mi đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi 
rượu còn nồng пап, Mi vẫn nghe tiếng sáo đưa Mi đi theo những cuộc chơi, 
những đám chơi. “Em không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt 
pao nào...”. Mi vùng bước đi. Nhưng tay chân đau không cua được. Mi không 
nghe tiếng sáo nữa. Chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn 
đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thốn thức nghĩ mình không bằng con ngựa. 

Chó sủa xa xa. Chừng đã khuya. Lúc này là lúc trai đang đến bên vách làm 
hiệu, rủ người yêu dỡ vách ra rừng chơi. Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi. 

Cả đêm ấy Mi phải trói đứng như thế. Lúc thì khắp người bị dây trói thít 
lại, đau nhức. Lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ. Hơi rượu toả. Tiếng sáo. Tiếng 
chó súa xa xa. Mi lúc mê, lúc tỉnh. Cho tới khi trời tang tång rồi không biết 
sáng từ bao giờ. 


8 


Mi bàng hoàng tỉnh. Buổi sáng âm sâm trong cái nhà gó rộng. Vách bên 
cũng im апр. Không nghe tiếng lửa réo trong lò nấu lợn”, Không một tiếng 
động. Không biết bên buồng quanh đấy, các chị vợ anh, vợ chú của A Sử có 
còn ở nhà, không biết tất cả những người đàn bà khốn khổ sa vào nhà quan đã 
được đi chơi hay là họ cũng đang phải trói như М1. Mị không thể biết. Đời 
người đàn bà lấy chồng nhà giàu ở Hồng Ngài thì một đời con người chỉ biết đi 
theo đuôi con ngựa của chồng”. Mị chợt nhớ lại саи chuyện người ta vẫn kể : 
đời trước, ở nhà thống lí Pá Tra có một người trói vợ trong nhà ba ngày rồi đi 
chơi, khi về nhìn đến thì vợ chết rồi. Nhớ thế, Mi sợ quá, Mi cua quậy, xem 
mình còn sống hay chết. Cổ tay, đầu, bắp chân bị dây trói siết lại, đau dứt từng 
mảnh thịt. 

Cá tiếng xôn xao phía ngoài, rồi một đám đông vào nhà. Thống lí Pá Tra 
xuống ngựa, cho thi sống (một chức việc đi hàu thống lí như người làm тб 
thời trước) dắt ngựa vào tàu. Nghe như bọn họ có khiêng theo con lợn, hoặc 
một người phải trói, vừa vất huych xuống đất, cứ thổ phè phè. 

А Sử chênh choạng vào buồng. Áo nó rách toạc một mảnh vai. Cái khăn 
xéo trắng loang lổ đầy máu, sụp xuống quanh trán. A Sử nằm lăn ra giường. 
Lát sau, thống lí Ра Tra bước vào. Theo sau thống lí là một lũ thóng quán (một 
chức việc như phó l0, xéo phải (như trưởng thôn) và một bọn thi sống vân 
thường ra vào hầu hạ, ăn thịt uống rượu, hút thuốc phiện nhà thống lí. Có 
người bấy giờ mới nhìn thấy Mị phải trói đứng trong cột. Nhưng cũng không ai 
để ý, họ xúm cả lại quanh giường A Sử. Pá Tra, tay vân cầm cái roi ngựa, lại từ 
từ đi ra. Mi nhắm mắt lại, không dám nhìn. Mi chỉ nghe hình như có tiếng bố 
chóng gọi ra ngoài. Mi hé nhìn ra, thấy chị dâu bước vào. Người chị dâu ấy 
chưa già, nhưng cái lưng quanh năm phải đeo thồ nặng quá, đã còng rạp 
xuống. Người chị dâu đến cởi trói cho Mi. $01 dây gai dưới bắp chân vừa lỏng 
ra, Мі ngã sụp xuống. Chị dâu nói khẽ vào tai Мі : 

= Mi! Đi hái thuốc cho chồng mày. 

Mi quên са đau, đứng lên. Nhưng không nhích chân lên được, Mi phải ôm 
vai chị dâu, hai người khổ sở dìu nhau bước ra. Trong khi đi vào rừng tìm lá 
thuốc, Mi nghe chị dâu nói lại, mới biết chuyện A Sử đi chơi bị đánh vỡ đầu. 


(1) Lò nấu lợn : lò nấu thức ăn cho lợn 
(2) Theo phong tục của người Mông, ở những nhà khá giả, người chồng đi xa thường cưỡi ngựa, vợ 
đi bộ theo sau hoặc đắt ngựa cho chồng. 


Nửa đêm qua, А Sử vào làng tìm đến đám chơi có tiếng sáo, tiếng khèn. Nhiều trai làng ấy 
và các làng khác đã tới, chơi quay, thổi sáo suốt ngày, chập tối vừa xong chầu rượu trong nhà, 
bây giờ vẫn còn chưa chịu tan vë. Lúc А Sử và chúng bạn kéo đến thì không còn ai chơi trong 
nhà nữa, vì bố mẹ và người trong nhà ấy đã đi ngủ. Nhưng người ra người vào còn dập diu 
quanh ngõ. А Sử đứng ngoài, tức lắm. Nó bàn với một lũ khác, doa đánh bọn con trai lạ vẫn 
bám quanh nhà đã khiến cho bọn A Sử bị vướng không thể vào được. Bọn A Sử ném đá vào 
vách. Ông bố trong nhà ra chửi. Bọn A Sử vẫn ném. Ông lão không dám ra nữa, liền vào trong 
cửa, bắn ra hai phát súng. Thế là tan những đám hẹn. Nhưng cũng chưa người trai nào chịu về. 
Họ lại tản vào các nhà quen trong xóm. Để đợi sáng mai lại lên sân đánh pao với con gái 
trong xóm. 

Bon A Sử cũng không chịu để cánh kia yên. Sáng sớm, khi họ vừa kéo ra đầu ngõ, bè lũ bạn 
A Sử đã kéo đến gây sự. A Sử đi trước, nạm vòng bạc ở cổ rủ xuống những tua chỉ xanh đỏ mà 
chỉ riêng con cái nhà quan trong làng mới được đeo. A Sử hùng hồ bước ra. Bọn kia đứng dôn 
cả lại, xôn xao : 

— Lū phá đám ta đêm qua đây rồi 

— A Phủ дап? A Phủ đánh chết nó đi ! 


Một người to lớn chạy vụt ra vung tay ném con quay rất to vào mặt A Sử. Con quay gỗ ngát 
lăng vào giữa mặt. Nó vừa kịp bung tay lên, A Phủ đã xộc tới, nắm cái vòng cổ, kéo dập đầu 
xuống, xé vai áo, đánh tới tấp. Người làng nghe tiếng hò hét dó ra. Thấy vậy, bọn trai làng lạ tån 
hết lên rừng. Mấy người đuổi đón đầu А Phủ. A Phủ bị bắt sống, trói gô chân tay lại. Vừa lúc 
thống lí Pá Tra tới. Chúng nó xọc ngang cái gậy, khiêng A Phủ mang vẻ ném xuống giữa nhà 
thống lí. 

Mi đi hái được lá thuốc về, thấy trong nhà càng đông hơn lúc пау. Ngoài 
sân, dưới gốc đào lại buộc thêm mấy con ngựa lạ. Mi đi cửa sau vào, lé mắt 
nhìn thấy một người to lớn quỳ trong góc nhà. Mị đoán đấy là A Phủ. 

Bọn chức việc khắp vùng Hồng Ngài đến nhà thống lí Pá Tra dự đám xử 
kiện. Các lí dịch, quan làng, thóng quán, xéo phải đội mũ, quấn khăn, xách. 
gây, cưỡi ngựa kéo đến xử kiện và ăn сб. 

Trong nhà thống lí đã bày năm cái bàn đèn. Khói thuốc phiện tuôn ra các 
lỗ cửa sổ tun hút xanh như khói bếp. Cả những người chức việc bên làng A Phủ 
cũng tới. Nhưng chỉ bọn con trai làng ấy phải ngồi khoanh tay cạnh A Phủ vì 
họ bị gọi sang hầu kiện, còn bọn chức việc thì nằm dài cả bên khay đèn. Suốt 
từ trưa cho tới hết đêm, mấy chục người hút. Trên nhất là thống lí Pá Tra, 
thống lí Pá Tra hút xong một lượt năm điếu, đến người khác hút, lại người 
khác hút, cứ thế lần lượt xuống tới bọn đi gọi người về dự kiện. Chỉ có đàn bà 


10 


ngồi trong buồng hoặc đi lại bên ngoài dòm ngó đám xử kiện và A Phủ quỳ 
chịu tội ở xó nhà, là không được dự tiệc hút ấy. Lúc một loạt người vừa hút 
xong, Pá Tra ngồi dạy, vuốt ngược cái đầu trọc dài, kéo đuôi tóc ra đằng trước, 
cất giọng lè nhè gọi : 

~ Thằng А Phủ ra đây. 

A Phủ ra quỳ giữa nhà. Lập tức, bọn trai làng xô đến, trước nhất, chắp tay 
lạy lia lịa tên thống lí Pá Tra rồi quay lại đánh A Phủ. A Phủ quỳ chịu đòn, chỉ 
im như cái tượng đá. 

Cứ mỗi đọt bọn chức việc hút thuốc phiện xong, A Phủ lại phải ra quỳ giữa 
nhà, lại bị người xô đến đánh. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi mắt giập chảy 
máu. Người thì đánh, người thì quỳ lay, kể lể, chửi bới. Xong một lượt đánh, 
kể, chửi, lại hút. Khói thuốc phiên ngào ngạt tuôn qua các ló cửa số. Rồi Pá Tra 
lại ngóc cổ lên, vuốt tóc, gọi A Phủ... Cứ như thế, suốt chiều, suốt đêm, càng. 
hút, càng tỉnh, càng đánh, càng chửi, càng hút. 

Trong buồng bên cạnh, Mị cũng thức suốt đêm im lặng ngồi xoa thuốc 
dấu cho chồng. Lúc nào Mi mỏi quá, cua mình, thì những chó lằn trói trong 
người lại đau ê ẩm. Mị lại gục đầu nằm thiếp đi. Khi đó, A Sử bèn đạp chân vào 
mặt Mi. Mi choàng thức, lại nhặt nắm lá thuốc, xoa đều đều trên lưng chồng. 
Ngoài nhà уап rên lên từng cơn kéo thuốc phiện, như những con mọt nghiến 
gõ kéo dài, giữa tiếng người khóc, tiếng người kể lào xào, và tiếng đấm đánh 
huỳnh huych. 

Sáng hom sau thì đám kiện đã xong. Một số người, chẳng biết từ bao giờ, 
đã ngủ ngáy ngay bên khay đèn. Bọn xéo phải đang bắc cái chảo đồng và xách 
ấm nước ra nấu thêm lạng thuốc để hút thêm ban ngày cho các quan làng thật 
tỉnh, các quan làng còn một tiệc ăn cỗ nữa. 

Thống lí Pá Tra mở ітар, lấy ra một trăm đồng bạc hoa хоё! bày lên mặt 
tráp, tôi nói : 

- Thằng A Phủ đánh người thì làng xử mày phải nộp va cho người phải 


mày đánh là hai mươi đồng, nộp cho thóng quán năm đồng, mỗi xéo phải 


(1) Đồngtiền do ngân hàng Đông Dương thời Pháp thuộc phát hành, đúc bằng bạc, có hình tượng 
thần Tự do toả sáng trông như đoá hoa хоё ra. Người Mông rất quý dòng tiền này, vì có thể lấy 


bạc để làm vòng đeo tay, đeo cổ. 


11 


hai đồng, mỗi người đi gọi các quan làng về hầu kiện năm hào. Mày phải mất 
tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua tới nay. Lại mất con lợn hai mươi 
cân, chốc nữa mổ để các quan làng ăn vạ mày. A Phủ, mày đánh con quan 
làng, đáng nhẽ làng xử mày tội chết, nhưng làng tha cho mày được sống mà 
nộp vạ. Cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu một trăm bạc trắng. 
Mày không có trăm bạc thì tao cho mày vay để mày ở nợ. Bao giờ có tiền giả 
thì tao cho mày về, chưa có tiền giả thì tao bắt mày ở làm con trâu, con ngựa 
cho nhà tao. Đời mày, đời con, đời cháu mày tao cũng bắt thế, bao giò hết nợ 
tao mới thôi. A Phủ ! Lại đây nhận tiền quan cho vay. 


A Phủ lê hai cái đầu gối sưng banh lên như mặt hổ phù”). A Phủ cúi sờ lên 
đồng bạc trên tráp, trong khi Pá Tra đốt hương, lầm гат khấn gọi ma về nhận 
mặt người vay nợ. Pá Tra khấn xong, A Phủ cũng nhặt xong bạc, nhưng nhặt 
xong lại để ngay cả xuống mặt tráp. Rồi Pá Tra lại trút cả bạc vào trong tráp. 


Con lợn vừa mua về cho A Sử thết làng ăn vạ đã kêu eng éc ngoài sân. Từ lúc đếm tiền rồi, 
A Phủ không phải quỳ, phải đánh nữa. A Phủ đứng lên cảm con dao, chân đau bước tập tễnh, 


cùng với mấy trai làng, ra chọc tiết làm thịt lợn hàu làng. Trong nhà, thuốc phiện vẫn hút rào rào. 


Thế là từ đấy A Phủ phải đi ở trừ nợ cho nhà quan thống lí Pá Tra. Đốt rừng, cày nương, 
cuốc nương, săn bò tót, bày hổ, chăn bò, chăn ngựa, quanh năm một thân một mình bồn ba 
rong ruổi ngoài gò ngoài rừng. A Phủ đương tuổi sức lực. Công việc làm hay đi săn, cái gì cũng, 
làm phăng phăng. Không còn có lúc nào trở vẻ làng bên. Nhưng A Phủ cũng chẳng muốn trở về 
làm gì bên ấy nữa. 

A Phủ cũng không phải người làng bên ấy. Bố mẹ дё А Phủ ở Háng-bla. Năm xưa, làng Háng-bla 
phải một trận bệnh đậu mùa, nhiều trẻ con, cả người lớn, chết, có nơi chết cả nhà. Anh của 
A Phủ, em A Phủ chết, bố mẹ A Phủ cũng chết. Còn sót lại có một mình A Phủ. Làng chết và đói 
nhiều quá, có người làng đói bụng bắt A Phủ đem xuống bán đổi lấy thóc của người Thái dưới 
cánh đồng. A Phủ mới mười tuổi, nhưng A Phủ gan bướng, không chịu ở dưới cánh đồng thấp. 
А Phủ trốn len núi, luu lạc đến Hòng Ngài. Ði làm cho nhà người, lần Ima mùa này sang mùa. 
khác, chẳng bao lâu A Phủ đã lớn, đã biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc, lại cày giỏi và đi săn bò 
tót rất bạo. A Phủ khoẻ, chạy nhanh như ngựa, con gái trong làng nhiều người mê, nhiều người 
nói : “Đứa nào được A Phủ cũng bằng được con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy lúc mà giàu”. 
Người ta ao ước đùa thế thôi chứ phép rượu cũng chẳng to hơn phép làng, còn tục lệ cưới xin, 
mà A Phủ thì không có bố mẹ, không có ruộng, không có bạc, A Phủ không thể lấy nổi vợ. Tuy 


nhiên, đang tuổi chơi, trong ngày Tết đến, dù A Phủ chẳng có quần áo mới như nhiều trai khác, 


(1) Hổphù : hình mặt con hổ, được chạm khắc vào gỗ hoặc kim loại ; ở Việt Nam chủ yếu để trang trí. 


12 


A Phủ chỉ có độc một chiếc vòng vía” làn trên сё, А Phủ cũng cứ cùng trai làng đem sáo, khèn, 
đem con quay và quả pao, quả yến đi im người yêu ở các làng trong vùng. 

Vì thế mà sinh sự đánh nhau ở Hồng Ngài. 

(Lược một đoạn : Khi đó đang đói rừng, hổ gấu từng đàn ra phá nương, bắt bò ngựa. A Phú 
trong lúc trông bò ngựa vì mái mê bẫy nhím đã để hổ bắt mất một con bò. A Phủ bị thống lí 
Pá Tra bắt trói đứng vào một cây cột trong góc nhà bằng dây mây quấn từ chân đến vai, chờ khi 
nào bắn được hổ mới tha. Nhưng A Sử và lính döng của thống lí không lùng bắn được hổ, A Phủ 
vån bị trói.) 

Những đêm mùa đông trên núi сао dài và buồn, nếu không có bếp lửa 
sưởi kia thì Mi cũng đến chết héo. Mỗi đêm, Mi đã dậy ra thổi lửa ho tay, ho 
lưng, không biết bao nhiêu lần. 

Thường khi đến gà gáy sáng Mi ngòi dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu thì 
các chị em trong nhà mới bắt đầu dạy ra dóm lò bung ngô, nấu cháo lợn. Chỉ 
chợp mắt được từng lúc, Mi lại thức sưởi lửa suốt đêm. Mỗi đêm, khi nghe 
tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt. Ngọn lửa sưởi bùng lên, cùng lúc ấy 
thì Mi cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng, mới biết А Phủ còn sống. 
Mấy đêm nay như thế. Nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là 
cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi. Mi vẫn trở dậy, уап sưởi, chỉ biết chỉ còn 
ở với ngọn lửa. Có đêm А Sử chot về, thấy Mi ngồi đấy, А Sử đánh Mi ngã ngay 
xuống cửa bếp. Nhưng đêm sau Mi vẫn ra sưởi như đêm trước. 

Lúc ấy đã khuya. Trong nhà đã ngủ yên, thì Mi trở dây thổi lửa. Ngọn lửa 
bập bùng sáng lên, Mi lé mắt trông sang, thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mó, 
một dòng nước mắt lấp lánh bò xu: 
tình cảnh như thế, Mị chợt nhớ lại đêm năm trước A Sử trói Mị, Mị cũng phải 
trói đứng thế kia. Nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, 
không biết lau đi được. Trời ơi, nó bắt trói đứng người ta đến chết, nó bắt 
mình chết cũng thôi, nó bắt Liói đếu chết người dàn Dà ngày ước cũng Ở cái 
nhà này. Chúng nó thật độc ác. Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chết, 
chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình 
ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi... Người kia việc gì 
mà phải chết thế. A Phủ... Mi phẳng phát nghĩ như vậy. 


ng hai hõm má đã xám đen lại. Nhìn thấy 


Đám than đã vạc hẳn lửa. Mi không thổi, cũng không đứng lên. Mi nhớ lại 
đời mình, Mi lại tưởng tượng như có thể một lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng đã 


(1) Vòng vía : vòng đeo để tránh tai hoạ hay bệnh tật như một thứ bùa hộ mệnh - theo mê tín. 


13 


trốn được rồi, lúc ấy bố con Pá Tra sẽ bảo là Mi đã cởi trói cho nó, Мі liền phải 
trói thay vào đấy, Mi phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, trong tình cảnh này, 
làm sao Mi cũng không thấy sợ... 

Lúc ấy, trong nhà đã tối bưng, Mị rón rén bước lại, А Phủ уап nhắm mắt, 
nhưng Mi tưởng như A Phủ đương biết có người bước lại... Mi rút con dao nhỏ 
cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ cứ thở phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh. 
Lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ thì Mị cũng hốt hoảng, Mị 
chỉ thì thào được một tiếng “Đi ngay...”, Mi nghẹn lại. А Phủ bỗng khuyu 
xuống, không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại 
quật sức vùng lên, chạy. 


Mi đứng lặng trong bóng tối. 

Rồi Mi cũng уи chạy ra. Trời tối lắm. Nhưng Мі vẫn băng ái. Mi đuổi kịp 
A Phủ, đã lăn, chạy, chạy xuống tới lưng dốc, Mi nói, thổ trong hơi gió thốc 
lạnh buốt : 


= A Phủ cho tôi đi. 

A Phủ chưa kịp nói, Mi lại nói : 

= đây thì chết mất. 

A Phủ chot hiểu. 

Người đàn bà che chồng đó vừa cứu sống mình. 

A Phủ nói: “Đi với tôi”. Và hai người lång lặng аб nhau lao chạy xuống dốc núi. 


(Lược phần cuối : Hai người thành vø chóng và trốn sang Phiềng Sa. Quân Pháp tràn tới, dân 
Phiëng Sa lại hoang mang lo sợ А Châu, cán bộ Đảng đã tìm đến. A Phủ kết nghĩa anh em uới А Châu. 
Rồi A Phủ trở thành tiểu đội trưởng du kích, cùng обі Mi và đồng đội bảo uệ quê hương.) 


1953 


(Theo Truyện Tây Bắc, NXB Văn học, Hà Nội, 1960) 


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 


1. Tìm hiểu số phận và tính cách nhân vật Mị qua : 


- Cảnh ngộ bị bắt về làm dâu gạt nợ, cuộc sống bị dày doa túi cực ở nhà 
thống lí Pá Tra. 


— Diễn biến tâm trạng và hành động. 
(Chú ý phân tích diễn biến tam trạng Mi trong đêm mùa xuân về, kí ức tuổi 


thanh xuân và niềm khao khát sống trở lại, những đêm cô đơn dày sớm sưởi 


14 


lửa, khi chứng kiến cảnh A Phủ bị trói đứng, hành động cắt dây trói cứu 
A Phủ và cùng А Phủ trốn khỏi Hồng Ngài,...) 

2.Ấn tượng của anh (chị) về tính cách nhân vật А Phủ (qua hành động đánh 
nhau với A Sử, lúc bị xử kiện và khi về làm công gạt nợ ở nhà thống lí 
Pá Tra). Bút pháp của nhà văn khi miêu tả nhan vật Mi và nhân vật A Phủ có 
gì khác nhau ? 

3. Những nét độc đáo trong quan sát và diễn tả của tác giả về đề tài miền núi 
(nếp sinh hoạt, phong tục, thiên nhiên, con người, xây dựng tình huống, cốt 
truyện, nghệ thuật dẫn truyện,...) ? 


• Vợ chóng A Phú là câu chuyện về những người dân lao động vùng cao Тау 
Bắc không cam chịu bọn thực dân, chúa đất áp bức, đày đoạ, giam hãm 
trong cuộc sống tăm tối đã vùng lên phản kháng, đi tìm cuộc sống tự do. 


+ Tác phẩm khắc hoạ chân thực những nét riêng biệt về phong tục, tập quán, 
tính cách và tâm hòn người dân các dân tộc thiếu số bằng một giọng văn 
nhẹ nhàng, tỉnh tế, đượm màu sắc và phong vị dân tộc, vừa giàu tính tạo 
hình vừa giàu chất thơ. 


LUYỆN TẬP 


Qua số phận hai nhân vật Mi và А Phủ, hãy phát biểu ý kiến của anh (chị) về 


giá trị nhân đạo của tác phẩm. 


15 


VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 5: NGHỊ LUẬN VĂN HOC__ 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 
Vận dụng được các tri thức và kĩ năng đã học | 
viết được bài văn nghị luận vè một ý kiến bàn 
về văn học. 


І- HUỚNG DẪN CHUNG 


Để bài viết đạt kết quả tốt, anh (chi) cần thực hiện các công việc chuẩn 
bị sau : 
= Xem lại bài Nghị luận vè một ý kiến bàn vè uăn học. 


— Đọc lại các văn bản văn học đã học. 


II - GỢI Ý MỘT SỐ РЁ BÀI 


1. Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết : 
“Văn chương [...] có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ. Loại không đáng 
thờ là loại chỉ chuyên chú б văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở 
con người”. Hãy phát biểu ý kiến về quan niệm trên. 

2. Buy-phông, nhà văn Pháp nổi tiếng, có viết: “Phong cách chính là 
người”. Anh (chị) hiểu ý kiến trên như thế nào ? 

3. Anh (chị) hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến của nhà văn Pháp 
La Bơ-ruy-e : “Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và gợi cho ta những 
tình саш cao quý và сап йаш, không cần tìm một nguyên tắc nào để đánh giá 


nó nữa : đó là một cuốn sách hay và do một nghệ sĩ viết ra”. 


II - GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI 


Đề 1. Đây là kiểu bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học. Bài làm cần 
có các nội dung sau : 


— Phân tích, lí giải hai loại văn chương “đáng thờ” và “không đáng thờ”. 


— Nêu ý kiến về quan niệm của Nguyễn Văn Siêu. 


16 


Đê2. Cần lưu ý những ý chính sau: 

~ Phong cách chính là nét độc đáo và phần đóng góp riêng của nhà văn cho 
đời sống văn học. 

— Phong cách bao gồm са phương diện nội dung và nghệ thuật : 

+ Độc đáo về nội dung thể hiện ở quan niệm về cuộc sống và con người từ 
việc lựa chọn đề tài, xác định chủ đề, cách lí giải những vấn đề về cuộc sống và 
con người,... 

+ Độc đáo về nghệ thuật thể hiện ở phương thức biểu hiện, ở việc lựa chọn 
các thủ pháp nghệ thuật, tổ chức kết cấu, sử dụng ngôn ngữ.,... 

~ Điều thú vị khi đọc tác phẩm văn học là phát hiện được những nét độc 
đáo trong phong cách của môi nhà văn. 

Đề 3. Cần làm sáng tỏ một số ý sau : 

~ Tiêu chí để đánh giá một tác phẩm hay, theo La Во-гиу-е, là giá trị giáo 
dục của tác phẩm đó. 

~ Giá trị giáo dục của tác phẩm văn học : “nâng cao tinh thần”, gợi “những 
tinh cảm cao quý và can đảm” của con người. 


17 


NHÂN VẬT GIAO TIẾP. 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 

• Nắm vững đặc điểm, vai trò và tác động chi 

phối lời nói cúa các nhân vật giao tiếp trong 
hoạt động giao tiếp. 


* Có ki năng nói, viết thích hợp với vai giao 
tiếp trong từng ngữ cảnh nhất định. 


1. Đọc đoạn trích sau và phân tích theo các câu hỏi nêu ở dưới. 
Một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thóc vào абс tỉnh, hắn hò một câu 
chơi cho đỡ nhọc. Hắn hò rằng : 
Muốn ăn cơm trắng mấy giò này ! 
Lại đây mà đẩy xe bò uới anh, nì ! 
Chủ tâm hắn cũng chẳng có ý chòng ghẹo cô nào, nhưng mấy cô gái lại cứ 
đấy uai cô á này ra обі hắn, cười như nắc né : 
= Kia anh ấy gọi ! Có muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra đấy xe bò uới 
anh ấy! 
Thị cong cớn : 
-Có khối cơm trắng mấy giò đấy ! Này, nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy ? 
Tràng ngoái cổ lại uuốt mô hôi trên mặt cười : 
~ Thật đấy, có đẩy thì ra mau lên ! 
Thị vùng đứng dậy, ton ton chạy lại đẩy xe cho Tràng. 


- Đã thật thì đấy chứ sợ gì, đằng ấy nhỉ. — Thị liếc mắt, cười tít. 


(Kim lân, Vợ nhấp) 
Câu hỏi : 
a) Trong hoạt động giao tiếp trên, các nhân vật giao tiếp có đặc điểm như 


thế nào về lứa tuổi, giới tính, tầng lớp xã hội ? 


18 


b) Các nhân vật giao tiếp chuyển đổi vai người nói, vai người nghe và luân 
phiên lượt lời ra sao ? Lượt lời đầu tiên của nhân vật “thị” hướng tới ai ? 

c) Các nhân vật giao tiếp trên có bình đẳng về vị thế xã hội không ? 

d) Họ có quan hệ xa lạ hay thân tình khi bắt đầu cuộc giao tiếp ? 

e) Những đặc điểm về vị thế xã hội, quan hệ thân sơ, lứa tuổi, giới tính, 
nghề nghiệp,... chi phối lời nói của các nhân vật như thế nào ? (Chú ý cách 
xưng hô, cách nói năng và những điệu bộ, cử chỉ phụ trợ cho lời nói của các 
nhân vật.) 

2. Đọc đoạn trích sau và phân tích theo các câu hỏi nêu ở dưới. 

Thoáng nhìn qua, си đã hiểu cơ sự rồi. Làm lí trưởng rồi chánh tổng, bây 
giờ lại đến lượt con cu làm lí trưởng, những vir như thế này cu không lạ gì Си 
hãy quát mấy bà vg đang xưng xia chuc tâng công обі chồng : 

— Các bà di vào nhà; đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì ! 

Rồi quay lại bon người làng, cụ dịu giọng hơn một chút : 

— Cả các ông, các bà nữa, vë di thôi chứ ! Có gì mà хіт lại như thế này ? 

Không ai nói gì, người ta láng dần ải. Vì nể cụ bá cũng có, nhưng vì nghĩ 
đến sự yên ổn của mình cũng có : người nhà quê uốn ghét lôi thôi. Ai dại gì mà 
đứng y ra đấy, có làm sao họ triệu mình di làm chứng. Sau còn tro lại Chí Phèo 
và cha con cụ bá. Bây giờ cụ mới lại gần hắn khẽ lay mà gọi : 

-Anh Chí оі! Sao anh lại làm ra thế ? 

Chí Phèo lim dim mắt, rên lên : 

— Tao chỉ liều chết обі bố con nhà mày йду thôi. Nhưng tao mà chết thì có 
thằng sạt nghiệp, mà còn rũ tù chưa biết chừng. 


Cụ bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm ; người ta bảo cụ hơn người 
cung bởi cải сиф: 

- Cái anh này nói mới hay ! Ai làm gì anh mà anh phải chết ? Đời người 
chứ có phải con ngoé đâu ? Lại say rồi phải không ? 

Rồi, đổi giọng cụ thân mật hỏi : 

~ Về bao giờ thế ? Sao không vào tôi chơi ? Рі vào nhà uống nước. 

Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn : 

– Nào đứng lên di. Cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì, ta nói chuyện tử tế uới 


nhau. Cần gì mà phải làm thanh động lên nhu thé, người ngoài biết, mang tiếng cả. 


19 


Rồi ийа xốc Chí Phèo, си ийа phần nàn : 

~ Khổ quá, giá có tôi ở nhà thì có đâu đến nồi. Ta nói chuyện обі nhau, thế nào 
cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện uới nhau là đủ. Chỉ tại thằng lí 
Cường nóng tính, không nghĩ trước nghĩ sau. Ai chứ anh ưới nó còn có họ kia đấy. 

Chí Phèo chả biết họ hàng ra làm sao, nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi. 
Hắn cố làm ra uẻ nặng nề, ngồi lên. Cụ bá biết rằng mình đã thắng, đưa mắt 
nháy con một cái, quát: 

- Lí Cường đâu ! Tội mày đáng chết. Không bảo người nhà йип nước, 
mau lên ! 


(Nam Cao, Chí Phèo) 


Câu hỏi : 

a) Trong đoạn trích trên có những nhân vật giao tiếp nào ? Trường hợp nào 
bá Kiến nói với một người nghe, trường hợp nào nói với nhiều người nghe ? 

b) Vị thế của bá Kiến so với từng người nghe như thế nào ? Điều đó chi 
phối cách nói và lời nói của bá Kiến ra sao ? 

c) Đối với Chí Phèo, bá Kiến đã thực hiện một chiến lược giao tiếp như thế 
nào ? Hãy phân tích cụ thể chiến lược đó theo các bước sau đây : 

(1) Bá Kiến tìm cách đuổi hết mọi người về, chỉ đối thoại với riêng 
Chí Phèo. (Đuổi như thế nào và đuổi để làm gì ?) 

(2) Bá Kiến “hạ nhiệt” cơn tức giận của Chí Phèo bằng cả hành động và 
lời nói. (Chú ý cách nói, từ xưng hô, nội dung lời nói.) 

(3) Bá Kiến nâng vi thế của Chí Phèo lên ngang hàng với mình (chú ý từ 
xưng hô, cách nói trống, cách dùng ngôi gộp) và nhận Chí Phèo là có 
họ hàng. 

(4) Ва Kiến kết tôi lí Cường và yêu cầu lí Cường phải tiếp đón Chí Phèo. 
(Kết tội như thế nào ? Mục đích của việc làm này là gì ?) 

d) Với chiến lược giao tiếp như trên, bá Kiến có đạt được mục đích và hiệu 
quả giao tiếp không ? Những người nghe trong cuộc hội thoại với bá Kiến có 
phản ứng như thế nào khi nghe những lời nói của bá Kiến ? 


20 


• Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các nhân vật giao tiếp xuất hiện 
trong vai người nói (người viết), hoặc vai người nghe (người đọc) ; ở giao tiếp 
dạng nói, các nhân vật giao tiếp thường đổi vai và luân phiên lượt lời với nhau. 


+ Các nhân vật giao tiếp có thể có vị thế ngang hàng hoặc cách biệt, có thế xa 
lạ hay có quan hệ thân tình. Những đặc điểm đó cùng với những đặc điếm 
riêng biệt khác cúa từng người (lứa tuổi, giới tính, nghẻ nghiệp, vốn sống, văn 
hoá,...) luôn luôn chỉ phối lời nói của họ vë nội dung và hình thức ngôn ngữ. 

* Đế đạt được mục đích và hiệu quả giao tiếp, nhân vật giao tiếp tuỳ thuộc 
vào ngữ cảnh mà lựa chọn và thực hiện một chiến lược giao tiếp phù hợp (bao 
gồm việc lựa chọn đẻ tài, nội dung, phương tiện ngôn ngữ, cách thức, thứ tự 
nói hoặc viết,...). 


LUYỆN TẬP 
1. Phân tích sự chi phối của vị thế xã hội ó các nhân vật đối với lời nói của họ 
trong đoạn trích sau : 

Anh Mich nhăn nhó, nói: 

— Lay ông, ông làm phúc tha cho con, mai con phải di làm trừ nợ cho ông 
nghị, kéo ông ấy đánh chết. 

Ông lí cau mặt, lắc đầu, giơ roi song to bằng ngón chân cái lên trời, dâm doq : 

— Kệ mày, theo lệnh quan, tao chiếu só dinh, thì lần này đến lượt mày rồi. 

= Cán cỏ con lay ông trăm nghìn mó lay, ông mà bắt con йі thì ông nghị 
ghét con, cả nhà con khổ. 

= Thì mày hẹn làm ngày khác uới ông ấy, không được à ? 

= Đối uới ông nghị, соп là chỗ đây tớ, con sợ lắm. Con không dám nói sai 
lời, uì là chỗ con nhờ vá quanh năm. Nếu không, ug con con chết đói. 

— Chết đói hay chết no, tao đây không biết, nhưng giấy quan đã sức, tao cứ 
phép tao làm. Đứa nào không tuân, để quan gắt, tao trình thì rũ tù. 

~ Lạy ông, ông thương phận nào con nhờ phận ấy. 

— Mặc kệ chúng bay, tao thương chúng bay, nhưng ai thương tao. Hôm ấy 
mày: mà không. ẩi, tao sai tuần đến 


(Nguyễn Công Hoan, Tỉnh thân thể dục) 

2. Phân tích mối quan hệ giữa đặc điểm về vị thế xã hội, nghề nghiệp, giới 

tính, văn hoá,... của các nhân vật giao tiếp với đặc điểm trong lời nói của 
từng người ở đoạn trích sau : 


21 


Bóng dưng tất cả dừng lại, dưới cây đũa thần, hay đúng hơn dưới ngọn roi 
gân bò mà viên đội sếp Tây ийа vung lên ийа quát tháo : “Cái giống tóm nhà mày ! 
Có cút łi không, cái giống tóm !”. Thế là cái đám đông lúc nhúc đứng sắp hàng, 
vira yên lại ийа lặng, hai bên lề đường. Gì thế nhỉ ? Xe ó tô quan Toàn quyền 
sắp di qua đấy... Xe kia rồi ! Lại cả ông Toàn quyên đây rồi ! 

— Quan có cái mũ hai sừng trên chóp sọ ! – Một chú bé con thâm thì. 

~ Ô! Cái áo dài đẹp chúa ! - Một chị con gái thốt ra. 

- Ngài sắp diễn thuyết đấy ! – Một anh sinh viên kêu lên. 

= Đôi bắp chân ngài bọc ủng ! - Một bác cu-li xe thở dài. 

~ Rậm râu, sâu mắt ! - Một nhà nho lầm bẩm. 

Thế là ô tô ông Va-ren chạy qua giữa hai hàng rào con người, lưng khom 
lại khi ngài đến gân. 


(Nguyễn Ái Quốc, Những trò lố hay là Va-ren uà Phan Bội Châu) 
3. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới. 

Ва lão láng giêng lại lật đật chạy sang : 

- Bác trai dá khá rồi chứ ? 

~ Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng хет ý hãy còn lề bè 
lêt bêt chừng như vån mỏi mệt lắm. 

– Này, bảo bác ấy có trốn йі đâu thì trốn. Chú cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào 
thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm тё тё như thế, nếu lại 
phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. 

- Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ. Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà 
cháu ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn suông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì. 

~ Thế thì phải giục anh ấy ăn таи йі, kéo nữa người ta sắp sửa kéo vào rôi đấy ! 


Rồi bà lão lật đật trở vè uới vé mặt băn khoăn. 


(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

Câu hỏi : 

a) Bà lão hàng xóm và chị Dậu có vị thế và có quan hệ với nhau như thế 
nào ? Điều đó chi phối lời nói và cách nói của hai người đối với nhau ra sao ? 
(Chú ý các từ xưng hô, từ gọi đáp và nội dung lời nói của hai nhân vật,...) 

b) Phân tích sự tương tác về hành động nói giữa lượt lời của hai nhân vật 
giao tiếp trong đoạn trích. 


Mẫu : hôi thăm - cảm ơn. 


c) Lời nói và cách nói của các nhân vật cho thấy tính cách và cách ứng xử 
của hai người có những nét văn hoá đáng trân trọng như thế nào ? 


22 


KIM LÂN 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Hiếu được tình cảnh thê thảm спа người nông 
dân nước ta trong nạn đói khúng khiếp năm 
1945 do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra. 
Cảm nhận được niềm khát khao tổ ấm gia đình, 
niềm tin vào cuộc sống và tình thương yêu dùm 
bọc lẫn nhau giữa những con người nghèo khổ 
ngay trên bờ vực cúa cái chết. 

* Nắm được những nét đặc sắc nghệ thuật cúa tác 
phẩm trong việc tạo dựng tình huống truyện, 

miêu tả tâm lí, dựng đối thoại. 


Kim Lân (1920 - 2007), tên khai sinh là Nguyễn 
Văn Tài, quê ở làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông chỉ 
được học hết tiểu học, rồi vừa làm thợ sơn guốc, khắc 
tranh bình phong vừa viết văn. Năm 1944, Kim Lân tham 
gia Hội Văn hoá cứu quốc, sau đó liên tục hoạt động văn 
nghệ phục vụ kháng chiến và cách mạng (viết văn, làm 
báo, diễn kịch, đóng phim). 

Tác phẩm chính : Nên vø nên chóng (tập truyện 
ngắn, 1955), Con chó xấu xí (tập truyện ngắn, 1962). 

Kim Lân là cây bút chuyên viết truyện ngắn. Ông 
thường viết về nông thôn và người nông dân. Ông có 
những trang viết đặc sắc về phong tục và đời sống làng 
quê - những thú chơi và sinh hoạt văn hoá cổ truyền của 


người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, được gọi là 

KIM LÂN những “thú đồng quê”, “phong lưu đồng ruộng” như : 

chơi núi non bộ, thả chim, đánh vật, chọi gà,... Ông viết 

chân thật, xúc động về cuộc sống và người dân quê mà ông hiểu sâu sắc cảnh ngộ và tâm lí của 

họ - những con người gắn bó tha thiết với quê hương và cách mạng. Dù viết về phong tục hay 

con người, trong tác phẩm của Kim Lân ta vẫn thấy thấp thoáng cuộc sống và con người của làng 

quê Việt Nam nghèo khổ, thiếu thốn mà vẫn yêu dòi ; thật thà, chất phác mà thông minh, hóm 
һїпһ, tài hoa. Năm 2001 Kim Lân được tăng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. 


23 


Vợ nhặt là truyện ngắn xuất sắc nhất của Kim Lân їп trong tập Сол chó xấu xí (1962). Tiền 
thân của truyện ngắn này là tiểu thuyết Xóm ngự cư – được viết ngay sau Cách mạng tháng Tám 
nhưng dang dó và thất lạc bản thảo. Sau khi hoà bình lập lại (1954), ông dựa vào một phần cốt 
truyện cũ để viết truyện ngắn này. 


VĂN BẢN 

(Lược phản dàu : Trước kia mỗi chiều di làm оё, Tràng chỉ đi một mình, anh thường đùa 
vui uới lũ tré trong xóm ngụ cu. Nhưng độ này, trên đường vê nhà, người ta thấy anh tó ra mói 
mệt, vé mặt đăm chiêu, lo lắng và lũ trẻ cũng ú rũ, không buồn ra đón anh nữa.) 

Cái đói đã tràn đến xóm này tự lúc nào. Những gia đình từ những vùng 
Nam Định, Thái Bình, đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám 
như những bóng та, và nằm ngồn ngang khắp lều chợ. Người chết như ngå 
rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba 
bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí уап lên mùi ẩm thối của 
rác rưởi và mùi gây của xác người. 

Giữa cái cảnh tối sàm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều người trong xóm 
bỗng thấy Tràng về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có một vẻ gì phớn phở 
khác thường. Hắn túm tim cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. 
Người đàn bà đi sau hắn chừng ba bốn bước. Thị cắp cái thúng con, đầu hơi 
cúi xuống, cái nón rách tàng nghiêng nghiêng che khuất đi nửa mặt. Thị có vẻ 
rón rén, e then. Mấy đứa trẻ con thấy lạ vội chạy ra đón xem. Sợ chúng nó đùa 
như ngày trước, Tràng vội vàng nghiêm nét mặt, lắc đầu ra hiệu không bằng lòng. 

Mấy đứa trẻ đứng dừng lại, nhìn Tràng, đột nhiên có đứa gào lên : 

- Anh Tràng ơi ! - Tràng quay đầu lại. Nó lại cong cổ райо lên lần nữa - 
Chông vợ hài”. 

Tràng bật cười : 


= Bố ranh ! 


Người đàn bà có vẻ khó chịu lắm. Thị nhíu đôi lông mày lại, đưa tay lên 
xóc xóc lại tà áo. Ngã tư xóm chợ về chiều càng xác xơ, heo hút. Từng trận gió 
từ cánh đồng thổi vào, ngăn ngắt. Hai bên dãy phố, úp súp, tối om, không nhà 
nào có ánh đèn, lửa. Dưới những gốc đa, gốc gạo xù xì, bóng những người đói 
ааг dó di lại lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng qua trên mấy cây gạo ngoài bãi 
chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết. 


(1) Chông uợ hài (nói lái) : hai vợ chồng, 


24 


Nhìn theo bóng Tràng và bóng người đàn bà lủi thủi đi về bến, người trong 
xóm lạ lắm. Họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán. Hình như họ cũng 
hiểu được đôi phần. Những khuôn mặt hốc hác u tối của họ bỗng dưng rạng 
rỡ hẳn lên. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát, tăm tối ấy 
của họ. Một người thở đài. Người khác khẽ thì thầm hỏi : 

- Ai đấy nhỉ ?... Hay là người dưới quê bà cụ Tứ mới lên ? 

— Chả phái, từ ngày còn mồ ma ông cụ Tứ ™ có thấy họ mạc nào lên thăm đâu. 

= Quái nhỉ? 

Im một lúc, có người bóng lại cười lên rung rúc. 

— Hay là vợ anh cu Tràng ? Ü, khéo mà vợ anh cu Tràng thật anh em а, 
trông chị ta thèn thẹn hay đáo để. 


— Ôi chao ! Giỡi đất пау сбп rước cải của nợ абл về. Biết со пио: nói nhau 
sống qua được cái thì này không ? 

Họ cùng nín lặng. 

Người đàn bà như cũng biết xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về 
phía mình, thị càng ngượng nghịu, chân nọ bước díu cả vào chân kia. Hắn 
cũng biết thế, nhưng hắn lại lấy vậy làm thích ý lắm, cái mặt cứ vênh lên tự 
đắc với mình. 

(Lược một đoạn : Trên đường иё nhà, người đàn bà thì ngượng nghịu, còn Tràng thì tỏ ra 
thích chí uà tự đắc. Thinh thoảng họ nói uới nhau những lời vung vè, lúng túng.) 

Thị láng lặng theo hắn vào trong nhà, cái nhà vắng teo đứng rúm ró trên 
mảnh vườn mọc lőn nhổn những búi cỏ dại. Thị đảo mắt nhìn xung quanh, 
cái ngực gầy lép nhô lên, nén một tiếng thở dài. Tràng xăm xăm bước vào 
trong nhà, nhấc tấm phên rách sang một bên, thu dọn những niêu bát, xống 
áo vứt bừa bộn cả trên giường, dưới đất. Hắn quay lại nhìn thị cười cười : 

— Không có người đàn bà, nhà cửa thế đấy ! 

Thị nhếch mép cười nhạt nhẽo. Tràng võ võ xuống giường đon đổ : 

~ Ngồi đây |... Ngồi xuống đây, tự nhiên... 

Người đàn bà theo lời hắn ngồi mớm xuống mép giường. Cả hai bỗng cùng 
ngượng nghịu. Tràng đứng tây ngây ra giữa nhà một lúc, chọt hắn thấy sờ sợ. 
Chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ, hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân 
gắt lên : 


~ Sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết ! 


(1) Lúc ông cụ Tứ còn sống. 


25 


Нап loanh quanh hết chạy ra ngõ đứng ngóng, lại chạy vào sân nhìn trộm 
vào trong nhà. Thị уап ngồi móm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng, 
mặt Бап thần. 


Hắn nghĩ bụng : “Quái sao nó lại buồn thế nhỉ ?... Ó sao nó lại buồn thế 
nhỉ ?...”. Hắn nhổ vu vơ một bãi nước bọt, tủm tim cười một mình. Nhìn thị 
ngồi ngay giữa nhà, đến bây giờ hắn vẫn còn ngờ ngợ như không phải thế. Ra 
hắn đã có vợ rồi đấy u 2 Hà ! Việc xảy ra thật hắn cũng không пад, hắn cũng chỉ 
tầm pho tầm phào đâu có hai bận, ấy thế mà thành vợ thành chồng... 

Ít lâu nay hắn xe thóc Liên đoàn? lên tỉnh. Mỗi bận qua cửa nhà kho lại 
thấy mấy chị con gái ngồi vêu ra ở đấy. Hắn đoán họ ngồi đấy nhặt hạt rơi hạt 
vãi, hay ai có công việc gì gọi đến thì làm. Một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe 
bò thóc vào đốc tỉnh, hắn hò một câu chơi cho đỡ nhọc. Hắn hò гапа: 


Muốn ăn cơm trắng mấy giò này ! 
Lại đây mà đẩy xe bò обі anh, пі! 
Chủ tâm hắn cũng chẳng có ý chòng ghẹo cô nào, nhưng mấy cô gái lại cứ 
đẩy vai cô а này ra với hắn, cười như пас nê : 
~ Kia anh ấy gọi ! Có muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra đẩy xe bò với anh ау! 
Thị cong cón : 
— Có khối cơm trắng mấy giò đấy ! Này, nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy ? 
Tràng ngoái cổ lại vuốt mồ hôi trên mặt cười : 
~ Thật đấy, có đẩy thì ra mau lên ! 
Thị vùng đứng dậy, ton ton chạy lại đẩy xe cho Tràng. 
~ Đã thật thì đẩy chứ sợ gì, đằng ấy nhỉ. - Thị liếc mắt, cười tít. 


Tràng thích lắm. Từ cha sinh mẹ аё đến giờ, chưa có người con gái nào 
cười với hắn tình tứ như thế. 


Lần thứ hai, Tràng vừa trả hàng xong, ngồi uống nước ở ngoài cổng chợ 
tỉnh thì thị ở đâu sầm sập chạy đến. Thị đứng trước mặt hắn sưng sỉa nói : 
~ Điêu ! Người thế mà điêu ! 


(1) Liên đoàn : một tổ chức thu gom thóc cho phát xít Nhật ở nước ta trước Cách mạng tháng 
Tám năm 1945. 


26 


Hắn giương mắt nhìn thị, không hiểu. Thật ra lúc ấy hắn cũng chưa nhận 
ra thị là ai. Hôm nay thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đỉa, thị gầy вор hẳn đi, 
trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. 


~ Hôm ấy leo lẻo cái mồm hẹn xuống, thế mà mất mặt. 

À, hắn nhớ ra rồi, hắn toét miệng cười. 

— Chả hôm ấy thì hôm nay vậy. Này hãng ngồi xuống ăn miếng giàu đã. 

~ Có ăn gì thì ăn, chả ăn giàu. 

Thị уап đứng cong cón trước mặt hắn. 

– Бау, muốn ăn gì thì ăn. 

Hắn võ võ vào túi. 

— Rích bố cu?, hở! 

Hai con mắt trũng hoáy của thị tức thì sáng lên, thị доп да: 

~ Ăn thật nhá ! Ü ăn thì ăn sợ gì. 

Thế là thị ngồi sà xuống, ăn thật. Thị cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc 
liền chẳng chuyện trò gì. Ăn xong thị cầm dọc đôi đũa quệt ngang miệng, thở : 

~ Hà, ngon ! Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố. 

Hắn cười : 

~ Làm đếch gì có vợ. Này nói đùa chứ có vë với tớ thì ra khuân hàng lên xe 
rồi cùng về. 

Nói thế Tràng cũng tưởng là nói đùa, ai ngờ thị về thật. Mới đầu anh chàng 
cũng chợn, nghĩ : thóc gạo này đến cái thân mình cũng chả biết có nuôi nổi 
không, lại còn đèo bóng”. Sau không biết nghĩthế nào hắn tặc lưỡi một cái : 

— Chậc, kệ ! 

Hôm ấy hắn đưa thị vào chợ tỉnh bỏ tiền ra mua cho thị cái thúng con 
đựng vài thứ lặt vặt và ra hàng сот đánh một bữa thật no nê rồi cùng đẩy xe 
bò về... 


Tràng chọt đứng dừng lại, lắng tai nghe. Ngoài đầu ngõ có tiếng người 
húng hắng ho, một bà lão từ ngoài ràng tre long khong ái vào. Bà lão vừa đi 


(1) Rích bố си (tiếng Pháp bôi, ghép từ riche (giàu có) và beaucoup (nhiều) : nhiều tiền. 


(2) Đèo bàng : mang thêm, vướng bận thêm vào mình một cái gì khó gỡ ra được. 


27 


vừa lầm bẩm tính toán gì trong miệng. Thấy mẹ, Tràng reo lên như một đứa 
trẻ, và gọi với vào trong nhà : 

~ U đã về đấy ! 

Hắn lật đật chạy ra đón. 

~ Hôm nay sao u về muộn thế ! Làm tôi đợi nóng cả ruột. 

Bà cụ Tứ nhấp nháy hai con mắt nhìn Tràng, chậm chạp hỏi : 

— Có việc gì thế vậy ? 

~ Thì u hàng cứ vào trong nhà đã nào. 

Bà lão phấp phỏng bước theo con vào trong nhà. Đến giữa sân bà lão đứng 
sững lại, bà lão càng ngạc nhiên hơn. Quái, sao lại có người đàn bà nào ở trong 
ấy nhỉ ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia ? 
Sao lại chào mình bằng u ? Không phải con cái Đục mà. Ai thế nhỉ ? Bà lão hấp 
háy cặp mắt cho đỡ nhoèn vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải. 
Bà lão nhìn kĩ người đàn bà lần nữa, уап chưa nhận ra người nào. Bà lão quay 
lại nhìn con tỏ ý không hiểu. 

Tràng tươi cười : 

~ Thì u hàng vào ngồi lên giường lên giếc chinh chện cái đã nào. 

Bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng bà lão già cả, điếc lác, thị cất 
tiếng chào lần nữa : 

- U đã về ạ! 

Ó hay, thế là thế nào nhỉ ? Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường. Tràng 
nhắc mẹ : 


= Kia nhà tôi nó chào u. 


Thấy mẹ vẫn chưa hiểu, hắn bước lại gần nói tiếp : 

= Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy иа ! Chúng tôi phải duyên phải 
kiếp với nhau... Chẳng qua nó cũng là cái số cả... 

Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn 
hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con 
mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm 
nổi, những mong sinh con дё cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ 
mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có 
nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không. 


28 


Bà lão khẽ thở dài ngửng lên, dám dám nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt 
xuống, tay vân vê tà áo đã rách bọt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ: Người ta có gặp 
bước khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Mà con mình mới 


có vợ được... Thôi thì bón phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con... 
May ra mà qua khói được cái tao đoạn?" này thì thằng con bà cũng có vợ, nó 
yên bë nó, chẳng may ra ông giời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà 
lo cho hết được ? 

Bà lão khẽ dàng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với “nàng dâu mới” : 

~ Ü, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, и cũng mừng lòng... 

Tràng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Hắn ho khẽ một tiếng, 
bước từng bước dài ra sân. Bà cụ Tứ vần từ tốn tiếp lời : 

~ Nhà ta thì nghèo con a. Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn. 
Rồi ra may mà ông giời cho khá... Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba 


đời ? Có ra thì rồi con cái chúng mày về sau. 


Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài. Bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa 


о & 


dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối. Mùi đốt đống rấm' 
những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt. Bà lão thở nhẹ ra một 
hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đứa con gái út. Bà lão nghĩ đến cuộc 
đời cực khổ dài dằng dặc của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời 
chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không ?... 

~ Con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. 

Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là dâu là con 
trong nhà 


Người đàn bà khẽ nhúc nhích, thị vẫn khép nép đứng nguyên 
chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật : 

— Kể có ra làm được dám ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, 
cũng chả ai người ta chấp nhặt chi cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hoà 
thuận là u mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy. Chúng mày lấy nhau lúc này, u 
thương quá... 


Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng. 


(1) Tao đoạn (từ có) : thời buổi, giai đoạn 
(2) Ở đây, những nhà có người chết, vì quá nghèo - không có tiền mua hương, đã đốt đống rấm 
cốt có khói để xua đi tử khí. 


29 


(Lược một đoạn : Cảnh gia đình trước lúc di ngủ ; vø chồng Tràng sượng sừng chẳng biết 


nói gì ; có tiếng hờ khóc uẵng đến từ phía những nhà có người chết đói.) 


Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người 
êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm пау 
hắn уап còn ngỡ ngàng như không phải. 

Hắn chắp hai tay sau lưng lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng mùa 
hè sáng loá xói vào hai con mắt còn cay sè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy 
cái, và bỗng vừa chot nhận ra, xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, 
khác lạ. Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn 
gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ йа vẫn vắt khươm mươi niên”) ở một góc 
nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cái ang?) nước уап để khô cong ở dưới gốc бі 
đã kín nước dày ат ар. Đống rác mùn tung bành ngay lối đi đã hót sạch. 


Ngoài vườn người mẹ đang lúi húi віду những búi có mọc nham nhở. Vợ 
hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng. 
thật đơn giản, bình thường nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động. 
Bóng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn 
đã có một gia đình. Hắn sẽ cùng vợ sinh con дё cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ 
ấm che mưa che nắng. Một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập 
trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận 
phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng 
muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà. 

Bà cụ Tứ chọt thấy con giai đã dậy, bà lão nhẹ nhàng bảo nàng dâu : 

~ Anh ấy dậy rồi đấy. Con đi dọn сот ăn chẳng muộn. 

- Vâng. 

Người đàn bà làng lặng đi vào trong bếp. Tràng nom thị hôm nay khác 
lắm, rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực không còn vẻ gì chao chát 
chóng 1ӧп® như mấy lần Tràng gặp ở ngoài tỉnh. Không biết có phải vì mới 
làm dâu mà thị tu chí làm ăn không ? Bà mẹ Tràng cũng nhẹ nhõm, tươi tỉnh 
khác ngày thường, cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Bà lão xăm 


(1) Khươm mươi niên (khẩu ngũ) : lâu, nhiều năm ; ở đây ý nói quần áo để lâu không giặt giũ, phơi 
phóng. 
(2) Ang : đồ đựng nước bằng gốm. 


(8) Chao chát chồng lôn : nói năng danh đá, chuangoa (trái nghĩa với dju dàng, lễp hóp). 


30 


xắn thu don, quét tước nhà cửa. Hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp 
cửa nhà cho quang quẻ, nền nếp thì cuộc đời họ có thể khác đi, làm ăn có cơ 
khám khá hơn. 

Bữa cơm ngày đói trông that thảm hại. Giữa cái met rách có độc một lùm 
rau chuối thái rối, và một đĩa muối ăn với cháo, nhưng cả nhà đều ăn rất ngon 
lành. Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà lão nói toàn 
chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này : 

~ Tràng a. Khi nào có tiền ta mua lấy đôi gà. Tao tính rằng cái chỗ đầu bếp 
kia làm cái chuồng gà thì tiện quá. Này ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà có 
ngay đàn gà cho mà xem... 

Tràng chỉ vâng. Tràng vâng rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ trong nhà này 
mẹ con lại đầm ấm, hoà hợp như thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui 
bỗng ngừng lại. Niêu cháo lõng bõng, mỗi người được có lưng lưng hai bát đã 
hết nhẫn. 

Ва lão đặt đũa bát xuống, nhìn hai con vui vë: 

— Chúng mày đợi и nhá. Tao có cái này hay lắm cơ. 

Bà lão lạt đật chạy xuống bếp, lễ më bưng ra một cái nồi khói bốc lên nghi 
ngút. Bà lão đặt cái nồi xuống bên cạnh mẹt cơm, cầm cái môi vừa khuấy 
khuấy vừa cười : 

— Chè đây. - Bà lão тйс ra một bát - Chè khoán?” đây, ngon đáo để cơ. 

Người con dâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn, hai con mắt thị tối lại. 
Thị điềm nhiên và vào miệng. Tràng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho, người mẹ 
уап tươi cười, don да: 

— Cám đấy mày а, hi. Ngon đáo để, cứ thử ăn mà xem. Xóm ta khối nhà 
còn chá có cám mà ăn đấy. 

Tràng cầm đôi đũa, gọt một miếng bỏ vội vào miệng. Mặt hắn chun ngay 
lại, miếng cám đắng chát và nghẹn bứ trong cổ. Bữa cơm từ đấy không ai nói 
câu gì, họ cắm đầu ăn cho xong lần, họ tránh nhìn mặt nhau. Một nỗi tủi hờn 
len vào tâm trí mọi người. 


(1) Chè khoán : một thứ chè ngon, nấu bằng đậu xanh (đãi sạch vỏ) thật nhuyễn ; đây là cách gọi 


của vùng quê Kim Lân, những nơi khác gọi là chè kho. 


31 


Ngoài đình bỗng dội lên một hồi trống, dồn аар, vội vã. Бап qua trên 
những cây gạo cao chót vót ngoài bãi chợ hốt hoảng bay vù lên, lượn thành 
từng đám bay vần trên nën trời như những đám mây đen. 

Người con dâu khẽ thở dài, thị nói lí nhí trong miệng : 

— Trống gì đấy, u nhỉ? 

~ Trống thúc thuế đấy. Đằng thì nó bắt giồng day, đằng thì nó bắt đóng 
thuế. Giời đất này không chắc đã sống qua được đâu các con а... - Bà lão 
ngoảnh vội ra ngoài. Bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc. 

Người con dâu có vẻ lạ lắm, thị lầm bẩm : 

~ Ở đây vẫn phải đóng thuế cơ à ? 

Im lặng một lúc thị lại tiếp : 

— Trên mạn Thái Nguyên, Bắc Giang người ta không chịu đóng thuế nữa 
đâu. Người ta còn phá cả kho thóc của Nhật, chia cho người đói nữa đấy. 

Tràng thần mặt ra nghĩ ngợi. Cái mặt to lớn bặm lại, khó đăm đăm. Miếng 
cám ngậm trong miệng hắn đã bã ra chát xít.. Hắn đang nghĩ đến những 
người phá kho thóc Nhật. 

Tràng hỏi vội trong miếng ăn : 

— Việt Minh phải không ? 

- Ü, sao nhà biết ? 

Tràng không trả lời. Trong ý nghĩ của hắn vụt hiện ra cảnh những người 
nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê Sộp. Đằng trước có lá cờ đỏ to lắm. 

Hôm ấy hắn láng máng nghe người ta nói họ là Việt Minh đấy. Họ đi cướp 
thóc đấy. Tràng không hiểu gì sợ quá, kéo vội xe thóc của Liên đoàn tắt cánh 
đồng đi lối khác. 

À ra họ đi phá kho thóc chia cho người đói. Tự dưng hắn thấy ân hận, tiếc 
rẻ vần vơ, khó hiểu. 

Ngoài đình tiếng trống thúc thuế уап dồn аар. Mẹ và vợ Tràng đã buông 
đũa đứng dậy. 

Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phap phới... 

(Truyện ngắn Việt Nam 1945 - 1985, 
NXB Giáo dục, 1985) 


32 


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 


1. Dựa vào mạch truyện, có thể chia tác phẩm thành mấy đoạn ? Nêu ý chính 
của mỗi đoạn và cho biết mạch truyện đã được dân dắt như thế nào. 

2. Vì sao người dân xóm ngụ cư lại ngạc nhiên khi thấy anh Tràng đi cùng với 
một người đàn bà lạ về nhà ? Sự ngạc nhiên của dân làng, của bà cụ Tứ, và 
của chính Tràng nữa cho thấy tác giả đã sáng tạo được một tình huống 
truyện độc đáo như thế nào ? Tình huống truyện đó có tác dụng gì đối với 
nội dung, ý nghĩa của tác phẩm ? 

3. Dựa vào nội dung truyện, giải thích nhan đề Vợ nhat. Qua hiện tượng “nhặt 
được vợ” của Tràng, anh (chị) hiểu gì về tình cảnh và thân phận của người 
nông dân nghèo trong nạn đói khủng khiếp năm 1945 ? 

4. Kim Lân đã có những phát hiện tinh tế và sâu sắc như thế nào khi thể hiện 
niềm khao khát tổ ấm gia đình của nhân vật Tràng (lúc quyết định lấy vợ, 
khi dẫn vợ về qua xóm ngụ cư và nhất là trong buổi sáng đầu tiên sau khi có vọ) ? 

5. Phân tích tâm trạng buôn vui xen lẫn của bà cụ Tứ. Qua đó, anh (chị) hiểu 
gì về tấm lòng của bà mẹ nông dân này ? 


6. Tìm hiểu nghệ thuật viết truyện ngắn của Kim Lân : cách kể chuyện hấp 
dẫn, cách dựng cảnh gây ấn tượng với nhiều chỉ tiết đặc sắc, đối thoại sinh 
động, miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, sử dụng ngôn ngữ nông thôn nhuần 
nhị, tự nhiên. 


GHI NHỚ 


Truyện ngán Vợ nhat của Kim Lân không chỉ miêu tả tình cảnh thê thảm cúa 
người nông dân nước ta trong nạn đói khúng khiếp năm 1945 mà còn thế hiện 
được bản chất tốt đẹp và sức sống kì diệu cúa họ : ngay trên bờ vực cúa cái 
chết, họ vẫn hướng về sự sống, khát khao tổ ấm gia đình và thương yêu đùm 


bạc lẫn nhau. Nội dung nhân đạo sâu sắc và cảm đi đó được thế hiện qua 
một tình huống truyện độc đáo, cách kế chuyện hấp dẫn, miêu tả tâm lí khá 
tinh tế, dựng đối thoại sinh động. 


LUYỆN TẬP 


1. Đoạn văn nào, chỉ tiết nào của tác phẩm gây xúc động và để lại ấn tượng sâu 
sắc nhất cho anh (chị) ? Vì sao ? 


2. Phân tích ý nghĩa đoạn kết của tác phẩm. 


33 


NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC РНАМ, 
MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Hiểu và biết cách làm bài văn nghị luận về 
một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. 


* Viết được bài văn nghị luận về một tác phẩm, 
một đoạn trích văn xuôi. 


1. Tìm hiểu dë và lập dàn ý 

Đề bài 

Dë 1. Phân tích truyện ngắn Tỉnh thân thể dục của Nguyễn Công Hoan. 

Dë 2. Hãy tìm hiểu sự khác nhau vë từ ngữ, về giọng văn giữa hai văn bản 
Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) và Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ – 
Vũ Trọng Phụng). Giải thích vì sao có sự khác nhau đó. 

Gợi ý thảo luận 

РёІ 

а) Tìm hiểu đề 

Khi nói phân tích một truyện ngắn là nói đến thao tác chính (chứ không 
phải là thao tác duy nhất) cần vận dụng. Viết văn nghị luận nhiều khi phải 
dùng phối hợp các thao tác như phân tích, bình luận, giải thích, chứng minh,... 
n để 


khảo sát, nhận xét; sau đó chọn ba, bốn phương diện đặc sắc và tiêu biểu nhất 


Muốn phân tích, phải đọc toàn bộ truyện, rồi tách ra từng phương di 


để trình bày. 
b) Lập dàn ý 
Mở bài : Giới thiệu ngắn gọn truyện ngắn Tinh thần thể dục. 
Thân bài : 


~ Đặc sắc của kết cấu truyện. 


34 


— Мац thuan và tính chất trào phúng của truyện. 

— Đặc điểm ngôn ngữ của truyện (ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ 
các nhân vật). 

— Giá trị hiện thực và ý nghĩa phê phán của truyện. 

Kết bài : Đánh giá chung về truyện ngắn Tinh thần thể dục (có thể nêu 
những đóng góp của truyện ngắn đối với dòng văn học hiện thực phê phán nói 
riêng và văn học Việt Nam nói chung). 

Đêề2 

a) Tìm hiểu dë 

~ Có sự khác nhau về từ ngữ được sử dụng trong hai văn bản không 2 Những 
loại từ ngữ nào xuất hiện nhiều trong văn bản Chữ người tử tù? Những loại từ 
ngữ nào xuất hiện nhiều trong văn bản Hạnh phúc của một tang gia ? (Nêu dẫn 
chứng cụ thể.) Vì sao có những sự khác nhau đó ? Theo anh (chị), nguyên nhân 
nào là chủ yếu ? 

~ Có sự khác nhau về giọng văn trong hai văn bản không ? Sự khác nhau đó 
là gì? 

b) Lập dàn ý 

Mở bài : Văn học cần sự phong phú và đa dạng để tái hiện muôn mặt khác 
nhau của đời sống. Nghệ thuật sử dụng từ ngữ và giọng văn cũng góp phần tạo 
nên sự phong phú, đa dạng đó. 

Thân bài : Có thể viết theo trình tự : 

— Sự khác nhau về từ ngữ được sử dụng trong hai văn bản (nêu dẫn chứng 
để chứng minh). 

- Sự khác nhau về giọng văn trong hai văn bản (nêu dàn chứng để 
chứng minh). 

— Giải thích vì sao có sự khác nhau đó. 

Kết bài : Đánh giá chung sự khác nhau về từ ngữ, giọng văn trong hai 
văn bản. 

2. Từ các đề bài và gợi ý thảo luận ở trên, anh (chị) hãy nêu đối tượng và nội 
dung của bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. 


35 


GHI NHỚ 


e Đối tượng cúa bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi rất 
đa dạng : có thế là giá trị nội dung và nghệ thuật cúa tác phấm nói chung, 
có thể chỉ là một phương diện, thậm chí một khía cạnh nội dung hay nghệ 
thuật cúa một tác phẩm hoặc cúa các tác phím, đoạn trích khác nhau. 


e Bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi thường có các 


nội dung : 
= Giới thiệu tác phẩm hoặc đoạn trích văn xuôi cần nghị luận. 


= Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật theo định hướng cúa đề hoặc một 
số khía cạnh đặc sắc nhất của tác phẩm, đoạn trích. 


— Nêu đánh giá chung về tác phẩm, đoạn trích. 


LUYỆN TẬP 


Nghệ thuật châm biếm, đả kích trong truyện ngắn “Vi hành” của 
Nguyễn Ái Quốc. 


36 


RỪNG ХА NU NGUYÊN TRUNG THÀNH 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


s Nắm được tư tưởng cơ bản mà tác giả gửi 
ват qua những hình tượng cúa tác phẩm : 
sự lựa chọn con đường đi cúa dân tộc ta 
trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù. 

s Thấy được vẻ đẹp sử thi và nét đặc sắc Tây 
Nguyên, ý nghĩa và giá trị cúa tác phấm 
trong hoàn cảnh chiến đấu chống Mĩ cứu 

nước lúc bấy giờ và trong thời đại ngày nay. 


Nguyễn Trung Thành (bút danh khác là Nguyên 
Ngọc) tên khai sinh là Nguyễn Văn Báu, sinh năm 1932, 
quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 1950 ông 
vào bộ đội, sau đó làm phóng viên báo Quân đội nhân dân 
Liên khu V. Những năm tháng lăn lộn trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp ở Liên khu V đã giúp ông hiểu biết sâu 
sắc về Tây Nguyên, để sau khi tập kết ra Bắc có thể viết 
cuốn tiểu thuyết đầu tay Đất nước đứng lên (tác phẩm 
được tặng giải Nhất - Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 
1954 - 1955). Sau năm 1954, ông còn có những sáng tác 
phục vụ công cuộc xây dựng cuộc sống mới ở miền Bắc, 
như tập truyện ngắn Rẻo cao (1961). Năm 1962, ông tình 


nguyện trở về chiến trường miền Nam, hoạt động ở Quảng 


Nam và Tây Nguyên. Với bút danh Nguyễn Trung Thành, 

NGUYÊN TRUNG THÀNH ông đã viết nhiều tác phẩm có tiếng vang lớn trong đời 

sống lúc bấy giờ, như tập truyện và kí Trên quê hương 

những anh hùng Điện Ngọc (1969) và tiểu thuyết Đất Quảng (1971 - 1974). Sau thắng lợi của 

cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ông tiếp tục cống hiến cho phong trào văn nghệ của 

nước nhà. Ông từng là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập báo 
Văn nghệ. 


37 


Truyện ngắn Rừng xè пи được viết năm 1965 (ra mắt lần đầu tiên trên tạp chí Văn nghệ 
Quân giải phóng Trung Trung Bộ số 2/1965, sau đó їп trong tập Trên quê hương những anh 
hùng Điện Ngọc) là tác phẩm nói tiếng nhất trong số các sáng tác của Nguyên Ngọc viết trong 


những năm kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Văn bản dưới đây có lược một số đoạn. 
VĂN BẢN 

Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn, đã thành lệ, mỗi 
ngày hai lần, hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, 


hoặc nửa đêm và trở gà gáy. Наи hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà пи? 


0) Са rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào không bị 


cạnh con nước lớn 
thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một 
tran bao. Ở сһб vết thương, nhựa ua ra, tran trẻ, thơm ngào ngạt, long lanh 


nắng hè gay gắt, rồi dần dần bằm lại, đen và đặc quyện thành từng cục máu lớn. 

Trong rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khoẻ như уау. Cạnh một cây xà nu 
mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh ròn, hình nhọn mũi 
tên lao thẳng lên bầu trời. Cũng có ít loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. 
Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng, thứ ánh nắng trong rừng rọi từ 
trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa 
cây bay ra, thơm mỡ màng. Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người 
lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn 
loãng, vết thương không lành được, cứ loét mãi ra, năm mười hôm thì cây 
chết. Nhưng cũng có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum 
sẽ như những con chim đã đủ lông mao, lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi 
chúng, những vết thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường 
tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã пва... Cứ thế hai ba 
năm nay rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng... 


Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì 


khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời. 


* 


(1) Xà пи: một loại cây họ thông, nhựa và gỗ đều có giá trị, mọc rất nhiều ở Kon Tum. 


(2) Con nước lớn : suối nước lớn. 


38 


Ва năm đi lực lượng” bữa nay Tnú mới có dip ghé về thăm làng. Thằng bé Heng gặp ở con 


nước lớn dẫn anh về. Ngày anh ra đi nó mới đứng đến ngang bụng anh, chưa biết mang củi, chỉ 


za 5; xà tay x vÓÕ a: 1⁄4 về е А А, 4 А А 
mới đeo cái xà lét” nhỏ xíu theo người lớn ra тау. Bây giờ nó mang một khẩu súng trường Mát, 


dẫn anh di. Vẫn là con đường cũ, qua cái nà bắp”) đã trồng sắn và сау pom chu” 
đốc đứng sững đã được cắt ra từng bực, chui qua một rừng lách rậm ngày mưa thì vô số vắt lá, rồi 
đến cái làng nhỏ của anh. Nhưng nếu không có người dẫn, chắc chắn Tnú không dám đi một 


ò6) 


mình. Đường cũ nay chàng chit hàm chóng, hố chóng, cứ mười phút lại gặp một giàn thò!”) chuẩn 


bị sẵn, cán thò căng như dây ná, đánh một phát chắc chắn вау đôi ống quyển”, lưỡi thò từng đôi, 
từng đôi gác lên giàn, sắc lạnh. Thằng bé Heng lớn lên cũng ít nói như những người dân làng 
Xô Man này. Nó đội một cái mũ sụp xin được của anh giải phóng quân nào đó, mặc một chiếc áo 


bà ba dài phết đít, vẫn đóng khó, súng đeo chéo ngang lưng ra vẻ một người lính thực sự. 


(Lược một đoạn : Trên đường dẫn Tnú vè làng, Heng kế lại những đổi thay sau khi Tnú đi 
uắng : і đã làm Bí thư chỉ bộ. Tnú chợt nhớ đến những kỉ niệm vè Mai, người vø đã bị giặc giết 
hại. Về đến làng,Tnú được mọi người đón tiếp nồng nhiệt.) 

Một bàn tay nặng trịch nắm chặt lấy vai anh như một kìm sắt. Anh quay lại : Cụ Mết ! 
Ông cụ уйп quắc thước như xưa, râu bây giờ đã dài tới ngực và уап đen bóng, mắt vẫn sáng và 
xếch ngược, vết sẹo ở má bên phải vẫn láng bóng. Ông ở tràn, ngực căng như một cây xà nu lớn. 
Ông cụ đẩy Tnú ra một bước, nhìn anh từ đầu đến chân, rồi phá lên cười : 

~ Hà hà |... Deo cả tôm xông” về à... anh “lực lượng”... Риос! 


Tnú hiểu ý ông cụ. Ông không bao giờ khen “Tốt ! Giỏi !”. Những khi vừa ý nhất, ông chỉ 
nói “Được !". 

Lúc ông cụ Mét nói, mọi người đều im bặt. Ông nói như ra lệnh, sáu mươi tuổi rồi mà tiếng 
nói vẫn б б, dội vang trong lỏng ngực : 

~ Cấp chỉ huy cho về mấy đêm ?... Một đêm à, được ! Cho một đêm, vë một đêm, cho hai 
đêm, về hai đêm, phải chấp hành cho đúng. Đêm nay mày ở nhà tau. 

(Lược một đoạn : Cự Mết dẫn Tnú ra máng nước đầu làng. Dù đã rửa ở suối rồi, nhưng Tnú 
uẫn xúc động để cho uòi nước của làng mình giội lên khắp người như ngày trước.) 


* 


(1) Lực lượng (nói їйї) : lực lượng vũ trang của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 
(2) Xà lét: gùi. 

(з) Nà bắp : 
(4) Рот chu : một loại cây có nhiều bột, đùng làm lương thực. 
(5) Giàn thò 
(6) Ống quyển 


ду bắp (rẫy trồng ngô). 


t loại Бау. 


ng chân, cẳng chân. 


(7) Tóm xông (tiếng Anh : thompson) : một loại súng tiểu liên Mĩ. 


39 


Bữa cơm tối ở nhà cụ Mết, ngoài món canh tàu môn Бас Һа? nấu lạt trong 
ống nứa, còn có thêm mấy con cá chua. Đó là món đặc biệt cụ Mết đãi người 
đi xa về. Tnú mở ống lương khô, xúc cho ông cụ một muỗng muối. Ông cụ bảo : 

— Tau cũng còn nửa lon muối của huyện thưởng con Ой ngày nó đi đại hội 
chiến sĩ thi đua, nó về chia đều cho mỗi bếp một phần. Nhưng cái đó để dành 
cho người đau. Còn cái này mày cho thì tau ăn. 

Ông cụ không nêm muối vào canh. Ông chia cho mỗi người mấy hạt, họ 
ăn sống từng hạt, п; rất lâu trong miệng để nghe chất mặn đậm đà tan dần. 
Com gạo trắng ghế rất nhiều củ pom chu. Ông cụ bưng chén cơm nói như 
thanh minh : 


— Năm nay làng không đói. Gạo đủ ăn tới mùa suốt”. Nhưng phải để 
đành, dự trữ mỗi bếp cho được ba năm. Mày đi cách mạng, người chỉ huy cũng 
dạy mày rồi, đánh thằng Mī phải đánh dài. 

Rồi đột ngột, ông cụ hỏi : 

— Mười ngón tay mày vån cụt thế а? Không mọc ra được nữa à ?... Ù... 

Ông cụ đặt chén cơm xuống, giận dữ : 

— Nhưng làng biết rồi chớ z... Được ! Ngón tay còn hai đốt cũng bắn súng 
được. Mày có đi qua chó rừng xà nu gần con nước lớn không ? Nó vẫn sống 
đấy. Không có cây gì mạnh bằng cây xà nu đất ta. Cây mẹ ngã, cây con mọc 
lên. Đố nó giết hết rừng xà nu này !... Kìa, ăn đi chớ ! Gạo người Strá mình làm 
ra ngon nhất rừng núi này đấy, con ạ... 

... Cơm nước xong, từ phía nhà ung® có ai đấy đánh lên một hồi mõ dài lại 
ba tiếng. Dân làng lũ lượt kéo tới nhà cụ Mết. Các cô gái dụi tắt đuốc ở cầu 
thang trước khi bước vào nhà. Cũng có người, các bà cụ, cầm cả cây đuốc còn 
cháy rực đi thẳng vào, soi lên mặt Tnú, nhìn đi nhìn lại thật kĩ rồi ném bó đuốc 
vào bếp, lửa bốc lên, cháy giần giật. Các ông cụ thì chưa bước lên cầu thang đã 
nói oang oang : 


~ Thằng Tnú đâu rồi ! Cho nó ăn no rồi chó, ông Mét ? 


Có tiếng một bà gi: 
~ Bọn дап ông này, xê ra một chút cho con Dít nó ngồi với chớ. Dít ơi, ngồi 
đây con ! 


(1) Bạc hà : dọc mùng. 
(2) Mùa suốt: mùa tuốt lúa, mùa thu hoạch. 


(8) Nhà ung : nhà hội họp, sinh hoạt chung của dân làng, nhu nhà rông của người Ba-na. 


40 


Tnú ngửng nhìn lên. Dít đã ngồi sụp xuống trước mặt anh, hai chân xếp 
về một bên, đưa tay kéo tấm váy che kín cả gót chân. Tnú bất chợt nghe một 
luông lạnh rân гап ở mặt và ở ngực. Mai ! Trước mắt anh là Mai đấy ! Anh 
không ngờ Dít lớn lên lại giống Mai đến thế. Cái mũi hơi tròn của Dít ngày 
nay đã thẳng và nhỏ lại, hai hàng lông mày đậm đến che tối cả đôi mắt mở 
to, bình thần, trong suốt. Dít nhìn Tnú bằng đôi mắt ấy rất lâu, trong khi 
bốn, năm đứa bé, đứa nào cũng tranh chó ngồi gần chị Ой. Rồi chị hỏi Tnú, 
giọng hơi lạnh lùng : 

- Đồng chí về có giấy không ? 

Tnú không hiểu : 

- Giấy ві? 

~ Giấy cán trên cha nghỉ phép đá. Khâng có giấy, trấn về thì không (hac 
Uỷ ban phải bắt thôi. 

Tnú cười б. Anh định đùa, bảo nhớ làng quá trốn về thăm làng một bữa, 
nhưng nhìn đôi mắt nghiêm khắc của Dít và nghe cái im lặng chờ đợi chung 
quanh, anh mở túi áo, lấy một mảnh giấy nhỏ đưa cho chị. 

– Báo cáo đồng chí chính trị viên xã đội... 

Dít cầm tờ giấy, soi lên ánh lửa. Hàng chục cái đầu chụm lại, mấy đứa bé 
lắp bắp đánh vần. Dít đọc rất lâu, đọc đi đọc lại đến ba lần. Cụ Mết hỏi : 

– Đúng chớ ? Nó có phép chớ ? 

Dít đưa trả lại cho Tnú. Bây giờ chị mới cười : 


— Đúng rồi, có chữ kí người chỉ huy. Sao anh về có một đêm thôi ? 


Rồi chị trả lời : 


— Thôi cũng được. một đêm cho làng thấy mặt là được rồi. Bọn em 
miệng đứa nào cũng nhắc anh mãi. 


Tiếng cười nói іш di шос lúc bấy giờ lại tộu lên chật cå căn ина ийиб. 

— Có chữ kí của người chỉ huy đó nghe ! 

~ Tốt lắm rồi ! 

~ Một đêm thôi, mai lại đi rồi, ít quá, tiếc quá ! 

Tiếng ông cụ Mét бб át tất са: 

– Hà hà... được ! 

Ông cụ đẩy hai, ba đứa bé ra, bước tới ngồi xuống trước bếp lửa, cạnh Tnú. 
Ông cụ gõ ống điếu lên đầu ông táo, bë một que nứa nhỏ ở sap, cẩn thận 


41 


xoi cho hết tàn thuốc trong ống điếu, rồi ngửng lên, nhìn quanh một lượt. 
Mọi người đã ngồi đâu vào đấy và lắng chờ. Ông cụ bắt đầu nói. 

Bên ngoài lấm tấm một trận mưa đêm, rì rào như gió nhẹ. Ông cụ không 
cất cao giọng, tiếng nói rất trầm : 

- Ông già bà già thì biết rồi. Thanh niên có đứa biết, có đứa chưa biết rõ. 
Còn lũ con nít thì chưa biết. - Ông cụ trừng mắt nhìn lũ trẻ, chúng nó cảm 
thấy cái nghiêm trang trong lời ông già, đứa nào đứa nấy ngồi im lặng thin 
thít, đán mắt vào miệng ông cụ. - Tnú, anh Tnú của chúng mày về rồi đó. – 
Ông cụ đặt bàn tay chắc nịch lên vai Tnú. - Anh Tnú mà tau đã kể cho chúng 
mày nghe bao nhiêu lần rồi đó. Бау, nó đấy, nó đi giải phóng quân đánh giặc, 
nay nó về thăm làng một đêm, cấp trên cho về một đêm, có chữ kí người chỉ 
huy, chị bí thư coi rồi Nó 
làng Xô Man này nuôi nó. Đời nó khổ, nhưng bụng nó sạch như nước suối 
làng ta. Đêm nay tau kể chuyện nó cho cả làng nghe, để mừng nó về thăm 
làng. Người Strá ai có cái tai, ai có cái bụng thương núi, thương nước, hãy lắng. 
mà nghe, mà nhớ. Sau này tau chết rồi, chúng mày phải kể lại cho con cháu 


nghe... 


(Lược một đoạn : Си Mết ké lại chuyện cũ, lúc Tnú và Mai còn bé, nhưng đã góp phán tích 


! Nó là người Strá mình. Cha mẹ nó chết sớm, 


cực vào uiệc nuôi giếu cán bộ ở trong rừng.) 


* * 


Anh cán bộ ở trong rừng lúc bấy giò là anh Quyết. Từ ngày thằng Mĩ- Diệm 
tới rừng núi này, không bữa nào nó không đi lùng, không đêm nào chó của nó 
và súng của nó không sủa vang cả rừng. Nhưng dân làng Xô Man vẫn tự hào : 
năm năm, chưa hề có một cán bộ bị giặc bắt hay giết trong rừng làng này. Lúc 
đầu thanh niên đi nuôi và gác cho cán bộ. Thằng Mĩ - Diệm biết được, nó bắt 
thanh niên. Nó treo cổ anh Xút lên cây vả” đầu làng. 


— Ai nuôi cộng sån thì coi đó ! 


Rồi nó cấm thanh niên đi rừng. Bà già ông già thay thanh niên đi nuôi cán 
bộ. Nó lại biết được. Nó giết bà Nhan, chặt đầu cột tóc treo đầu súng. 

Sau cùng đến lũ trẻ thay ông già, bà già. Trong đám đó, hăng nhất có Tnú 
và Mai. Hë Tnú đi rẫy thì Mai đi với cán bộ. Hë Mai ở nhà giữ con Dít cho mẹ 


(1) Vả: một loại cây họ sung, thân và lá đều to, nhiều nhựa, gỗ mềm và xốp, quả ăn được. 


42 


thì Tnú đi. Cũng có bữa cả hai đứa cùng đi. Chúng ở lại luôn ngoài rừng ban 
đêm. Để cán bộ ngủ một mình ngoài rừng một đêm, bụng dạ không yên được. 
Lỡ giặc lùng, ai dẫn cán bộ chạy. Anh Quyết hỏi : 


~ Các em không sợ giặc bắt à 2 Nó giết như anh Xút, như bà Nhan đó. 

Tnú đang nằm trong lòng anh Quyết, ngồi dậy, tung cái dò” га: 

— Cụ Mết nói : Cán bộ là Đảng. Đảng còn, núi nước này còn. 

Trong rừng, anh Quyết dạy Tnú và Mai học chữ. Anh ché nứa, đập giập ra, 
ghép lại thành mấy tấm bảng to bằng ba bàn tay. Ba anh em đốt khói xà nu 
xông bảng nứa đen kit rồi lấy nhựa cây luông tờ пећео? phết lên một lớp dày, 
rửa nước cũng không phai được. Tnú đi ba ngày đường tới núi Ngọc Linh 
mang về một xà lét đầy đá trắng làm phấn. Mai học giỏi hơn Tnú, ba tháng đọc 
được chữ, viết được cái ý trong bụng minh muốn, sáu tháng làm được toán hai 
con số. Tnú học chậm hơn, mà lại hay nổi nóng. Học tới chữ i dài, nó quên 
mất chữ о thêm cái móc thì đọc là chữ а. Có lần thua Mai, nó đập bể cả cái 
bảng nứa trước mặt Mai và anh Quyết, bỏ ra suối ngồi một mình suốt ngày. 
Anh Quyết ra dó, nó không nói. Mai ra dó, nó đòi đánh Mai. Mai cũng ngòi lì 
đó với nó : 

~ Tnú không về, tui cũng không vë. Về đi, anh Tnú. Mai làm cái bảng khác 
cho anh rồi. 

Nó cầm một hòn đá, tự đập vào đầu, chảy máu ròng ròng. Anh Quyết phải 
băng lại cho nó. Đêm đó, anh ôm nó trong hốc đá. Anh rủ гї: 

— Sau này, nếu Mī- Diệm giết anh, Tnú phải làm cán bộ thay anh. Không 
học chữ sao làm được cán bộ giỏi. 

Tnú giả ngủ không nghe. Nó lén chùi nước mắt giàn giụa. Sáng hôm sau, 
nó gọi Mai ra sau hốc đá : 

— Mai nói cho tôi chữ o có móc là chữ chi đi. Còn chữ chi đứng sau chữ đó 
nữa, chữ chỉ có cái bụng to đó. 

Mai quay mặt đi, không dám cười. Nó viết một chữ có cái bụng to lên tấm 
bảng nó mới làm cho Tnú. Nó cố nói nhỏ nhưng giọng vấn lanh lảnh : 

— Anh nhớ giỏi lắm, chữ bê đó. 

~ Ü, bê... bê... đầu tôi ngu quá ! 


(1) Dó : tám chăn quàng trên người. 


(2) Luóng tờ ngheo : một loại cây có nhựa rất độc. 


43 


Тпй hay quên chữ, nhưng đi đường núi thì đầu nó sáng lạ lùng. Nó liên lạc 
cho anh Quyết từ xã về huyện. Không bao giờ nó đi đường mòn. Giặc vây các 
ngả đường, nó leo lên một cây cao nhìn quanh một lượt rồi xé rừng mà đi, lọt 
tất cả các vòng vây. Qua sông nó không thích lội chỗ nước êm, cứ lựa chỗ thác 
mạnh mà bơi ngang, vượt lên trên mặt nước, cỡi lên thác băng băng như một 
con cá kình. Nó nói : 


— Qua chỗ nước êm thằng Mĩ - Diệm hay phục”, chỗ nước mạnh nó 
không ngờ. 

Nhưng lần đó, Tnú tới một thác sông Đắc Năng, vừa cuốn cái thư của anh 
Quyết gửi về huyện trong một ngọn lá dong, ngậm vào miệng định vượt thác, 
thì họng súng của thằng giặc phục kích chĩa vào tai lạnh ngắt, Tnú chỉ kịp 
nuốt luôn cái thư. 

(Lược một đoạn : Tnú bi giặc bắt và tra tấn dã man. Ba năm sau, Tnú vuot ngục trở vê làng. 
Anh Quyết đã bị thương nặng trong một trận phục kích. Trước lúc hi sinh, anh uiết thư động viên 
dán làng Xò Man. Nghe lời anh, mọi người chuẩn bị chiến đấu.) 

Tin làng Xô Man mài giáo đến tai bọn giặc ở đồn Đắc Hà. Giữa mùa suốt 
lúa, chúng kéo về một tiểu đội vừa đúng lúc đứa con trai đầu lòng của Mai và 
Tnú ra đời. Cũng thằng chỉ huy năm trước, thằng Dục. Nó đội mũ đỏ màu 
máu. Nó gầm lên : 


~ Lại thằng Tnú chứ không ai hết. Con cop đó mà không giết sớm, nay nó 
làm loạn rừng núi này rồi. 

Cụ Mét và Tnú dẫn thanh niên lánh vào rừng. Họ không đi đâu xa, chỉ luån 
ачап ở các gốc cây, hốc đá quanh làng, bám theo giặc. Chúng nó đóng lại 
trong làng bốn đêm. Ngọn roi của nó không từ một ai. Tiếng kêu khóc dậy cả 
làng. Thằng Dục lăm lăm khẩu súng lục : 

— Đứa nào ra khỏi làng, bắt được, bắn chết ngay tai chó. 

Không ai lọt ra được. Chỉ có con Dít nhỏ, lanh lẹn, cứ sẩm tối lại bò theo 
máng nước đem gạo ra rừng cho cụ Mết, Tnú và thanh niên. Tång sáng ngày 
thứ tư thì chúng bắt được con bé khi nó ở ngoài rừng về. Chúng để con bé 
đứng giữa sân, lên đạn tôm xông rồi từ từ bắn từng viên một, không bắn trúng, 
đạn chỉ sượt qua tai, sém tóc, cày đất quanh hai chân nhỏ của Dít. Váy nó rách 
tượt từng mảng. Nó khóc thét lên nhưng rồi đến viên thứ mười nó chùi nước mắt, 


(1) Phuc (nói tắt) : phục kích. 


44 


từ đó im bặt. Nó đứng lặng giữa bọn lính, cứ mỗi viên đạn nổ, cái thân hình 
mảnh dẻ của nó lại quật lên một cái nhưng đôi mắt nó thì vẫn nhìn bọn giặc 
bình thần lạ lùng, bình thần như đôi mắt chị bí thư bây gió vậy. 

Không làm gì được con bé, thằng Dục dùng đến ngón đòn cuối cùng. Nó 
bắt Mai. 

~ Bắt được con cop cái và cop con, tất sẽ dụ được cop đực trở về. 

Tnú nghe rõ câu nói đó của thằng Dục. Anh nấp ở gốc cây cạnh máng nước 
đầu làng. Từ chỗ ấy nhìn thấy sân làng rõ mòn một. Hai bàn tay anh bíu chặt lấy 
gốc cây khi bọn lính, mười thằng, dẫn Mai ra giữa sân. Mai địu con trên lưng, 
thằng bé chưa được một tháng. Ai cũng bảo nó giống Tnú lạ lùng. Không đi 
Kon Tum mua vải được, Tnú phải xé đôi tấm dó của mình ra làm tấm choàng 
cho Mai diu con. Thằng bé nằm trong tấm choàng ấy, ngủ say trên lưng ше. 

Thằng Dục hỏi : 

— Chồng mày ở đâu, con mọi cộng sản kia ? 

Mai xốc lại đứa con trên lưng, ngửng đôi mắt rất lớn nhìn thằng Dục. 

— Mày cam à, con chó cái ! — Nó quát bọn lính - Đứng ì ra đó à ! 

Một thằng lính to béo nhất liếc mắt nhìn thằng Dục, cầm một cây sắt dài 
bước tới cạnh Mai. Nó lè lưỡi liếm quanh môi một lượt, rồi chậm rãi giơ cây 
sắt lên. Mai thét lên một tiếng. Chị vội tháo tấm địu, vừa kịp lật đứa con ra 
phía bụng lúc cây sắt giáng xuống trên lưng. 

= Thằng Tnú ở đâu, hả ? 

Сау sắt thứ hai đập vào trước ngực Mai, chị lạt đứa bé ra sau lưng. Nó lại 
đánh sau lưng, chị lật thằng bé ra trước ngực. Trận mưa cây sắt mỗi lúc một 
dồn dập. Không nghe thấy tiếng thét của Mai nữa. Chỉ nghe đứa bé khóc ré lên 
một tiếng rồi im bặt. Chỉ còn tiếng cây sắt nện xuống hừ hự. 

Tnú bó gốc cây của anh. Đó là một cây vả. Anh đã bứt đứt hàng chục trái 
vả mà không hay. Anh chồm dậy. Một bàn tay níu vai anh lại. Tiếng cụ Mết 
nặng trịch : 

~ Không được, Tnú ! Để tau ! 

Tnú gạt tay ông cụ ra. Ông cụ nhắc lại : 

= Tnú! 

Tnú quay lại. Ông cụ không nhìn ra Tnú nữa. Ở chỗ hai con mắt anh bây 
giờ là hai cục lửa lớn. Ông cụ buông vai Tnú ra. 


45 


Một tiếng hét dữ dội. Tnú đã nhảy xổ vào giữa bọn lính. Anh không biết đã 
làm gì. Chỉ thấy thằng lính giặc to béo nằm ngửa ra giữa sân, thằng Dục tháo 
chạy vào nhà ưng. Tiếng lên đạn lách cách quanh anh. Rồi Mai ôm đứa con 
chui vào ngực anh. Hai cánh tay rộng lớn như hai cánh lim chắc của anh ôm 
chặt lấy mẹ con Mai. 

~ Đồ ăn thịt người, tau đây, Tnú đây !... 

Tnú không cứu sống được Mai. 

~ Ü, Tnú không cứu sống được mẹ con Mai... 

Tiếng ông cụ Mét vấn trầm và nặng. Ông cụ vụng về trở tay lau một giọt 
nước mắt. Bỗng nhiên ông cụ nói to lên : 

Tnú không cứu được vợ con. Tối đó Mai chết. Còn đứa con thì đã chết 
rồi. Thằng lính to béo đánh một cây sắt vào ngang bụng nó, lúc mẹ nó ngã 
xuống, không kịp che cho nó. Nhớ không, Tnú, mày cũng không cứu sống 
được vợ mày. Còn mày thì chúng nó bắt mày, trong tay mày chỉ có hai bàn tay 
trắng, chúng nó trói mày lại. Còn tau thì lúc đó tau đứng sau gốc cây vả. Tau 
thấy chúng nó trói mày bằng dây rừng. Tau không nhảy ra cứu mày. Tau cũng. 
chỉ có hai bàn tay không. Tau không ra, tau quay đi vào rừng, tau đi tìm bọn 
thanh niên. Bọn thanh niên thì cũng đã đi vào rừng, chúng nó đi tìm giáo mác. 
Nghe rõ chưa, các con, rõ chưa. Nhớ lấy, ghi lấy. Sau này tau chết rồi, bay còn 
sống phải nói lại cho con cháu : Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo !... 

Chúng nó trói chặt Tnú bằng dây rừng, khiêng ném vào góc nhà ưng rồi 
kéo đi ăn thịt con heo của anh Brói. 


Tnú nằm trong góc nhà. Bóng tối đã dày đặc. Anh suy nghĩ, ngạc nhiên tự 


thấy mình rất bình thản : 

“Đứa con chết rồi. Mai chắc cũng chết rồi, Tnú cũng sắp chết. Ai sẽ làm 
cán bộ ? Đến khi có lệnh Đảng cho đánh, ai sẽ làm cán bộ lãnh đạo dân làng 
Xô Man đánh giặc ? Cụ Mét đã già. Được, còn có bọn thanh niên. Rồi con рі 
sẽ lớn lên. Con bé ấy vững hơn cả chị nó. Không sao... Chỉ tiếc cho Tnú, Tnú 
không sống được tới ngày cầm vũ khí đứng dậy với dân làng...”. 

Thằng Dục không giết Tnú ngay. Nó đốt một đống lửa lớn ở nhà ưng, lùa 
tất cả dân làng tới, cởi trói cho Tnú, rồi nói với mọi người : 

— Nghe nói chúng mày đã mài rựa, mài giáo cả rồi, phải không ? Được, đứa 
nào muốn cầm rựa, cầm giáo thì coi bàn tay thằng Tnú đây. 


46 


Nó hất hàm ra hiệu cho thằng lính to béo nhất. Chúng nó đã chuẩn bị sẵn 
cả. Thằng lính mở túi se” lấy ra một nhúm giẻ đã tẩm dầu xà nu. Nó quấn віё 
lên mười đầu ngón tay Tnú. Rồi nó cầm lấy một cây lửa. Nhưng thằng Dục bảo : 

— Để đó cho tau. 

Nó giật lấy cây lửa. 

Tnú không kêu lên một tiếng nào. Anh trợn mắt nhìn thằng Dục. Nó cười 
sằng sặc. Nó gí cây lửa lại sát mặt anh : 

— Coi kĩ cái mặt thằng cộng sản muốn cầm vũ khí này xem sao nào ! Số 
kiếp chúng mày không phải số kiếp cầm giáo mác. Bỏ cái mộng cầm giáo mác 
đi, nghe không ! 

Mật ngón tay Tnú hếc cháy. Hai ngón, ba ngón. Không có gì đượm bằng 


nhựa xà nu. Lửa bắt rất nhanh. Mười ngón tay đã thành mười ngọn đuốc. 


Tnú nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, trừng trừng. 

Trời ơi ! Cha mẹ ơi ! Anh không cảm thấy lửa ở mười đầu ngón tay nữa. 
Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy ở bụng. Máu anh mặn chát ở đầu 
lưỡi. Răng anh đã cắn nát môi anh rồi. Anh không kêu lên. Anh Quyết nói : 
“Người cộng sản không thèm kêu van...”. Tnú không thèm, không thèm kêu 
van. Nhưng trời ơi ! Cháy, cháy cả ruột đây rồi ! Anh Quyết ơi ! Cháy ! Không, 
Tnú sẽ không kêu ! Không ! 

Tiếng cười giần giật của thằng Dục. Các cụ già chồm dậy. Bọn lính gạt ra. 
Tiếng kêu ré của đồng bào. Tiếng chân ai rằm rập quanh nhà ưng. Ai thế ? 

Tnú thét lên một tiếng. Chỉ một tiếng thôi. Nhưng tiếng thét của anh bỗng 
vang dội thành nhiều tiếng thét dữ dội hơn. Tiếng “Giết !”. Tiếng chân người 
đạp trên sàn nhà ưng ào ào. Tiếng bọn lính kêu thất thanh. Tiếng cụ Mết ó ó : 
“Chém ! Chém hết !”. Cụ Mết đúng ròi, cụ Mét đã đứng đấy, lưỡi mác dài trong 
tay. Thằng Dục nằm dưới lưỡi mác của cụ Mết. Và thanh niên, tất cả thanh 


niên trong làng, mỗi người một cây rựa sáng loáng, những cây rựa mài bằng đá 
Tnú mang từ đỉnh núi Ngọc Linh vë... 


Tiếng anh Brôi nói, trầm tĩnh : 
~ Tnú, Tnú. Tỉnh dậy chưa ! Đây này, chúng tôi giết hết rồi. Cả mười đứa, 
đây này ! Bằng giáo, bằng mác. Đây này ! 


(1) Túi se (tiếng Pháp : cartouehière) : bao đạn. 


47 


Lửa đã tắt trên mười đầu ngón tay Tnú. Nhưng đống lửa xà nu lớn giữa 
nhà vẫn đỏ. Xác mười tên lính giặc ngồn ngang quanh đống lửa đó. 


Cụ Mết chống giáo xuống sàn nhà, tiếng nói vang vang : 


- Thế là bắt đầu ròi. Đốt lửa lên ! Tất cả người già, người trẻ, người đàn 
ông, người đàn bà, mỗi người phải tìm lấy một cây giáo, một cây mác, một cây 
dụ, một cây гиа. Ai không có thì vót chóng, năm trăm cây chóng, Đốt lửa lên ! 

Tiếng chiêng nổi lên... 

Đứng trên đồi xà nu gần con nước lớn, suốt đêm nghe cả rừng Xô Man ào 
ào rung động. Và lửa cháy khắp rừng... 


(Lược một đoạn : Tnú ké cho dân làng nghe trong một trận chiến đấu, anh đã bóp chết tên 


chỉhuy đồn bằng đôi bàn tay tàn tật khi nó cố thủ trong Айт.) 


Tnú lại ra đi. Cụ Mết và Dít đưa anh ra đến rừng xà nu gần con nước lớn. Trận 
đại bác đêm qua đã đánh ngã bốn năm cây xà nu to. Nhựa ứa ra ở những vết 
thương đang đọng lại, lóng lánh nắng hè. Quanh đó vô số những cây con đang mọc 
lên. Có những cây mới nhú khỏi mặt đất, nhọn hoắt như những mũi lê. 

Ba người đứng ở đấy nhìn ra xa. Đến hút tầm mắt cũng không thấy gì khác 
ngoài những rừng xà nu nối tiếp chạy đến chân trời. 


(Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc, 
NX Giải phóng, 1969) 


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 

1. Anh (chị) cảm nhận được ý nghĩa gì của truyện ngắn qua : 

a) Nhan đề tác phẩm. 

b) Đoạn уап тіёц tà cánh rững xả пи dưới tầm đại bác. 

с) Hình ảnh những ngọn đồi, cánh rừng xà nu trải ra hút tầm mắt, chạy tít tắp 
đến tận chân trời luôn trở đi trở lại trong tác phẩm. 

2. Tác giả vân coi “Rừng xà пи là truyện của một đời, và được kể trong một 
đêm.”. Hãy cho biết : 

а) Người anh hùng mà cụ Mết kể trong cái đêm dài ấy có những phẩm chất 
đáng quý nào ? So với nhân vật A Phủ (trong Vợ chóng А Phủ của Tô Hoài), 
hình tượng Tnú có gì mới mẻ hơn ? 


48 


b) Vì sao trong câu chuyện bi tráng về cuộc đời Tnú, cụ Mết nhắc đi nhắc lại 
rằng Tnú đã không cứu sống được vợ con, để rồi khắc ghi vào tâm trí của 
người nghe câu nói : “Chúng nó đã càm súng, mình phải cầm giáo” ? 

c) Cau chuyện của Tnú cũng như của dân làng Xô Man nói lên chân lí lớn nào 
của dân tộc ta trong thời đại bấy giờ ? Vì sao cụ Mết muốn chân lí đó phải 
được nhớ, được ghi để truyền cho con cháu ? 

d) Các hình tượng cụ Mết, Mai, Dít, bé Heng có vai trò gì trong việc khắc hoạ 
nhân vật chính và làm nổi bật tư tưởng cơ bản của tác phẩm? 

3. Theo anh (chị), hình ảnh cánh rừng xà nu và hình tượng nhân vật Tnú gắn 
kết hữu со, khăng khít với nhau như thế nào ? 


4. Nêu và phân tích những cảm nhận của anh (chị) về vé đẹp nghệ thuật của 
tác phẩm. 


GHI NHỚ 


• Rèng ха nu là một thiên truyện mang ý nghĩa và vẻ đẹp cúa một khúc sử thi 
trong văn xuôi hiện đại. Với lời văn trau chuốt, giàu hình ảnh, tác phẩm đã 
tái hiện được vẻ đẹp tráng lệ, hào hùng cúa núi rừng, cúa con người và cúa 
truyền thống văn hoá Tây Nguyên. 


• Thông qua câu chuyện về những con người ở một bản làng hẻo lánh, bên 


những cánh rừng xà nu bạt ngàn, xanh bất tận, tác giả đã đặt ra một vấn đề 
có ý nghĩa lớn lao cúa dân tộc và thời đại : Dé cho sự sống cúa đất nước và 
nhân dân mãi mãi trường tồn, không có cách nào khác hơn là phải cùng 
nhau đứng lên, cảm vũ khí chống lại kẻ thù tàn ác. 


LUYỆN TẬP 
1. Tìm đọc trọn vẹn tác phẩm. 


2. Viết một đoạn văn phát biểu suy nghĩ và cảm xúc của anh (chị) về hình ảnh 
đôi bàn tay Tnú. 


49 


кетм — 
| ГЦ ВАТ SẤU РОМС U MINH НА? SƠN NAM 


TIỂU DẪN 


Sơn Nam (1926- 2008) còn có bút danh khác là Phạm 
Anh Tài, tên khai sinh là Phạm Minh Tài, sinh tại làng 
Đông Thới, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang ; học tiếu học 
ở Rạch Giá, học trung học ở Сап Thơ. Ông tham gia cách 
mạng từ năm 1945 và hoạt động văn nghệ thời kháng 
chiến chống Pháp ở Khu IX. Từ năm 1954 đến năm 1975, 
ong làm bảo - viết van ở Sài Gòn. Sau nam 1975, ong là 
hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành 
Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Thành phố Hó Chí Minh. 

Tác phẩm chính của Sơn Nam thời kì kháng chiến 
chống Pháp : Tây đâu đỏ, Bên rừng cù lao Dung (Giải 
thưởng Văn nghệ Cửu Long) ; thời kì 1954 - 1975 : Hương 
rừng Cà Mau, Hai cõi U Minh, Vọc nước giỡn trăng (tập 
truyện), Bà Chúa Hòn, Chim quyên xuống đất (tiéu thuyết), 


SƠN NAM Tìm hiểu đất Hậu Giang, Văn minh miệt рифт (khào cứu) ; 
thời kì sau 1975 : Bến Nghé xưa, Người Sài Gòn (khảo cú)... 


Hương rừng Cà Маи gồm 18 truyện ngắn. Tập truyện đưa ta vào một thế giới bao la và kì thú 
của vùng rừng U Minh với những người dân lao động có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và 
cũng đây tài ba, trí dũng, gan góc, can trường. Tham đượm trong mồi trang viết là tình yêu thiết tha 
của nhà văn với đất nước quê hương. Truyện Sơn Nam còn hấp dẫn người đọc bằng cách dựng 
truyện li kì, những chỉ tiết gợi cảm, nhân vật giàu chất sống, ngôn ngữđậm màu sắc Nam Bộ. Có thể 


thấy rõ những điều đó qua truyện ngắn Bất sấu rừng U Minh Hạ dưới дау. 
VĂN BẢN 
(Lược phần đầu : Ó vùng U Minh Hạ, cá sáu thường đi ngược sóng vào giữa rừng tràm sinh 


sống. Một người lên rừng lấy mật ong phát hiện ra ở ngọn rạch Cái Tàu có cái ao sấu “nhiều như 
trái mù u chín rung") 


(1) Rừng U Minh có diện tích khoảng 2000 km, trải dài từ sông Ông Đốc đến Rạch Giá, tựa lưng 
vào miễn Tây Nam Bộ, mặt hướng ra vịnh Thái Lan. Sông Trẹm và sông Cái Tàu chia U Minh 
thành hai phân : U Minh Thượng phía bắc thuộc Kiên Giang, U Minh Hạ phía nam thuộc 
Cà Mau. 


50 


Cái ao sấu ở ngọn rạch Cái Tàu đã bị phát giác. Tin ấy đồn đại lần 
lần, thấu đến tai ông Năm Hên, người thợ già chuyên bắt sấu ở Kiên Giang 
đạo”, tức là vùng Rạch Giá ngày nay. Ông bơi chiếc xuông ba lá? nhỏ đến địa 
phận làng Khánh Lam, ngọn rạch Cái Tàu. Trong xuóng, có vón vẹn một lon 
nhang trần” và một hũ rượu. 

Từ sớm tới chiều, ông bơi xuóng tới lui theo rạch mà hát : 

Hồn ở đâu đây ? 
Hồn ơi ! Hôn hỡi ! 
Xa cây xa cối, 

Xa cội xa nhành, 
Рди bãi cuối gành, 
нит tha, sấu bát, 
Bởi uì thắt ngất, 
Manh áo chén cơm, 
U Minh đỏ ngòm 
Rừng tràm xanh biếc ! 
Ta thương ta tiếc, 
Lập đàn giải oan... 

Giọng nghe ảo não, rùng rọn. Dân làng thấy chuyện kì lạ, xuống đứng dưới 
bến để nhìn kĩ. Đoán chừng ông lão nọ là người có kì tài, họ mời ông lên nhà, 
làm thịt gà, mua rượu thết đãi. 

Sau khi tự xưng danh tánh, ông bảo : 

~ Nghe đồn có ao sấu, tôi chẳng në đường xa để tới xứ Khánh Lâm пау... 

— Té ra ông là thợ câu sấu ! 

Ông Năm Hên lắc đầu : 

— Thợ bắt sấu chớ không phải thợ câu. Hai nghề đó khác nhau. Câu thì 
dùng lưỡi sắt, móc môi bằng con vịt sống. Đó là ở dưới nước. Đằng này tôi 
chuyên bắt sấu trên khô, không cần lưỡi. 


(1) Rạch : đường dẫn nước từsông vào đồng ruộng, thuyền bè có thể ái lại. 

(2) Kiên Giang đạo (đạo : đơn vị hành chính thời xưa, tương đương huyện) : đạo Kiên Giang. 

(з) Xuông ba lá: thuyền nhỏ làm bằng ván gỗ ghép lại. 

(4) Lon nhang trân : bó nhang (hương) không có bao, rẻ tiền ; nhà nghèo thường dùng loại 
nhang này. 


51 


~ Vậy chớ ông bắt bằng gì ? 

~ Tôi bắt bằng... hai tay không. 

Ai nấy ngạc nhiên. Ông Năm Hên cười giòn : 

— Bà con cô bác không tin sao ? 

Ai nấy nửa tin nửa nghi. Họ cố nhớ lại cách bắt sấu của mấy người thợ nào 
đến giờ. Bắt sấu bằng hai tay không quả là phi phàm”, thế gian hi hữu”. 
Không lẽ ông Năm Hên này lại nói láo để lường gạt, ổng nào đã mở miệng xin 
tiền bạc cơm gạo gì của xóm пау! Ai nấy nôn nao, thiếu điều muốn пап nỉ ông 
đi bắt sấu tức thì để coi thử cách thức. 

~ Thưa ông, chừng nào ông ra nghề để cho dân làng chúng tôi được mừng ? 
Nếu cần tiếp giúp chuyện chi, chúng tôi sẵn sàng. Ó xóm này, thiếu gì trai lực 
lưỡng đã từng раі Бау cop, săn heo rừng. 

Ông Năm Hên đáp : 

— Sáng mai sớm, đi cũng không muộn. Tôi cần một người dẫn đường đến 
ao cá sấu đó. Có vậy thôi ! Chừng một giờ đồng hồ sau là xong chuyện ! Sấu ở 
ao giữa rừng, tôi bắt nhiều lần rồi. Bà con cứ tin tôi. Xưa nay, bị sấu bắt là 
người đi ghe xung hoặc ngồi rửa chén dưới bến, có bao giờ sấu rượt người ta 
giữa rừng mà ăn thịt ? Tôi đây không tài giỏi gì hết, chẳng qua là biết mưu mẹo 
chút ít, theo như người khác thì họ nói đó là bùa phép để kiếm tiền. Nghề bắt 
sấu có thể làm giàu được, ngặt tôi không mang thứ phú quới® đó. Nói thiệt với 
bà con : cha mẹ tôi sanh ra chỉ có hai anh em tụi tôi. Anh tôi xuống miệt 
Gò Quao phá rừng lập гау hồi mười hai năm về trước. Sau được tin cho hay : 
ảnh bị sấu ở ngã ba Đình bắt mất. Tôi thề quyết trả thù cho anh. Cực lòng biết 
bao nhiêu khi nghe ở miệt Rạch Giá, Cà Mau này có nhiều con rạch, ngã ba, 
mang tên Đầu Sấu, Lưng Sấu, Bàu Sấu, sau này hỏi lại tôi mới biết đó là nơi 
ghê gớm, hồi xưa lúc đất còn hoang. Rạch Cà Bơ He, đó là chỗ sấu lội nhiều, 
người Miên sợ sấu không dám đi qua nên đặt tên như vậy, cũng như phá 
Tam Giang, truông Nhà Hò® của mình ngoài Huế. 


* * 


(1) Phi phàm : khác thường. 

(2) Hi hữu : hiếm có. 

(8) Phú qưới : phú quý. 

(4) Phá Tam Giang : vùng biên ở huyện Quảng Điện, tỉnh Thừa Thiên - Huế có ba con sông chảy 
vào rồi đồ ra cửa Thuận An, nơi đây sông rộng, sóng dữ, thuyền bè hay bị dám. Trưông Nhà Hó : 
rừng Nhà Hó (Hó Xá Lâm) ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, thời xưa có nhiều giặc cướp 
(Thương anh, em cũng muốn vô ~ Sợ truông Nhà Нд, sợ phá Tam Giang - Са dao). 


52 


Sáng hôm sau, ông Năm Hên đi lên ao sấu, сб Tư Hoạch - một tay ăn ong 
rất rành địa thế vùng Cái Tàu дап đường. Nhiều người nài nỉ xin đi theo. Ông 
Năm Hên сап lại : 

= Đi nhiều chộn rộn” lắm. Tôi không giấu nghề với bà con đâu. Có 
Tư Hoạch đi theo coi mà. 

Đã quá giờ ngọ. 

Ngóng về phía ao sấu U Minh Hạ, ai nấy đều thấy một làn khói đen bốc lên. 
Ban đầu ngỡ là cháy rừng, chập sau, khói lụn xuống. Trong lúc đó bà con xóm 
Cái Tàu lo nấu cơm, mua rượu đợi chiều làm tiệc ăn mừng. Nhưng ngạc nhiên làm 
sao, trời vừa xế, lúc ai nấy đang nghỉ trên nhà, bỗng nghe tiếng kêu réo từng hồi : 

~ Bà con ơi! Ra coi sấu... Bốn mươi lăm con còn sống nhăn 

RO tàng là giọng Tư Hoạch. 

~ Diệu kế ! Diệu kế ! Tôi là Tư Hoạch đi bắt sấu về đây. Bà con coi sấu lội 
có hàng dưới sông mình nè ! Một đời người mới có một lần. 

Dưới sông, Tư Hoạch ngồi trên xuồng, bơi nhè nhẹ như đi dạo mát. 

Tiếp theo lái xuồng là một bầy sấu, con này buộc nối đuôi con kia, đen 
ngòm như khúc cây khô dài. Mỗi con sấu, hai chân sau thúc Кё? trên lưng, hai 
chân trước tự do, quạt nước cầm chừng như tiếp sức với Tư Hoạch để йау chiếc 
bè quái dị kia đi nhẹ nhàng. Thực tế hay là chiêm bao ? Người thì đứng há 
miệng sửng sốt rồi toan chạy vào nhà trốn. Người khác khấn vái lâm râm, e nay 
mai xóm này bị sự trừng phạt của quỷ thần. Vài người dạn hơn, bơi xuóng ra 
giữa sông, nhìn bày sấu nọ cho tỏ rõ rồi rước Tư Hoạch vào bờ hỏi han rối гі. 


Đại khái, Tư Hoạch trình bày : 


— Tới ao sấu, ông Năm Hên đi vòng quanh dòm địa thế rồi ngồi xuống 
uống một chung” rượu. Kế đó ổng với tôi lấy xuống” đào một đường nhỏ, 
ngày một сап, từ bờ ao lên rừng chừng mười thước. Xong xuôi, ổng biểu tôi 
bút cho ổng một nắm dây cóc кёп. Phần óng thì lo đốn một đống cây шбр® 
tươi, chặt ra khúc chừng ba tấc. 


nhốn nháo, lộn xộn. 


: trồi quặt chân ra sau lưng, 
(8) Chung: chén uống rượu, uống trà 

(4) Xuổng : thuồng. 

(5) Cóc kèn : loại dây leo ở rừng nước mặn, dùng 


rồi, buộc ; rất bên, chắc. 
(6) Мӧр : một loại cây giống như cây vông, gỗ xốp, ruột mềm, rất dẻo, dính ; cá sấu ngậm phải 


khúc gỗ mốp, hai hàm răng đính chặt không mở miệng ra được nữa. 


53 


Lửa châm vô зау đế, cóc kèn xung quanh, bắt cháy xuống đám ѕау đế 
trong ao. Chập sau, bị khói bay cay mắt, ngộp thở, phần thì nước sôi nóng, sấu 
bò lên rừng theo con đường đào sẵn hỏi nãy. Tức thời, ông Năm Hên chạy lại. 
Sáu há miệng hung hăng đồi táp” ổng. Ổng đút vô miệng sấu một khúc mốp. 
Sáu táp lại, dính chặt hai hàm răng : như mình ngậm một cục mạch nha® quá 
lớn, muốn há miệng cho rộng để nhả ra cũng không được. Sấu bị khúc mốp 
khoá miệng, còn cái đuôi đập qua đập lại. Ông Năm xách cây mác, nhắm ngay 
sau lưng sấu mà xắn nhè nhẹ để cắt gân đuôi. Đuôi sấu bị liệt. Thế là mình yên 
trí, lấy dây cóc kèn trói thúc ké hai chân sau của nó lại ; chira hai chân trước để 
nó bơi tiếp với mình. 

~ Thực là bực thánh của xứ này rồi ! Mưu kế như vậy thực quá cao cường. 
бав đâu rồi ? Sao không thấy óng vè? Xóm mình nhất định đền ơn ổng một số 
tiền, nuôi ổng cho tới già, ở xóm này. Bà con tính sao ? 

Tư Hoạch nói : 

~ Mà quên ! Ông biểu tôi về trước cho bà con coi thử. Phần ổng mắc ở lại 
cúng “đất đai vương trach” rồi đi bộ về sau. 

Chưa dứt lời, bên sông nghe tiếng hát của ông Năm Hên, ngày một rõ : 

Hồn ở đâu đây ? 
Hồn ơi ! Hôn hỡi ! 
Xa cây xa cối, 

Xa cội xa nhành, 
Đầu bãi cuối gành, 
Hùm tha, sấu bắt, 
Bởi uì thắt ngất, 
Manh áo chén cơm, 
U Minh đỏ ngòm, 
Rừng tràm xanh biếc ! 
Ta thương ta tiếc, 


Lập đàn giải oan... 


(D) 50у đế: một loại lau sậy. 
(2) Táp : ngoạm, đớp nhanh, mạnh bằng miệng há rộng. 
(8) Mạch nha: thứ kẹo rất quánh, đẻo, nấu bằng mắm thóc. 


(4) Cứng “đất đai uương trạch ": cúng thổ thần cai quản nhà đất ruộng vườn. 


54 


Tiếng như khóc lóc, паі nỉ. Tiếng như phân nộ, bi ai. Ghê гоп nhứt là khi 
thấy ông đi ra khỏi mé rừng, áo rách vai, tóc rối пй, mắt đỏ праи, bó nhang 
cháy đỏ quo qua quo lại trên tay. 


®1+— Một người thốt lên 


— Coi tướng của ổng ghê như tướng thầy pháp 
như vậy. 

Nhưng có tiếng khóc sụt sùi đâu đây. Đó là vài cụ già, bà lão chạnh nhớ 
đến tổ tiên, đến bạn bè của mình, biết đâu trên bước đường sanh nhai giữa 
chốn nước đỏ rừng xanh, có thân nhân của họ đã bỏ thân vì đàn sấu này. Bó 
nhang đang cháy kia có giải oan được cái chết của họ không chớ ? 


(Hương rừng Cà Mau, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1986) 


HƯỚNG DÁN ĐỌC THÊM 

1. Qua tác phẩm, thiên nhiên và con người vùng U Minh Hạ hiện lên với những 
đặc điểm nổi bật nào ? 

2. Phân tích tính cách, tài nghệ của nhân vật Năm Hên. Bài hát của Năm Hên 
gợi cho anh (chị) cảm nghĩ gì ? 

3. Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật kể chuyện, sử dụng ngôn ngữ của 
Sơn Nam trong tác phẩm. 

4. Cảm nhận của anh (chi) về vùng đất và con người miền cực nam Tổ quốc 
qua truyện ngắn Bát sấu rừng U Minh Hạ. 


(1) Rối nùi : xoắn kết vào nhau như búi chỉ rối. 


(2) Thây pháp : thầy cúng, thầy phù thuỷ, người có pháp thuật trừ được ma quỷ - theo mê tín. 


55 


NHÚNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH NGUYÊN THỊ 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


• Hiểu được sự gắn bó sâu nặng giữa tình cảm 
gia đình và tình yêu nước, yêu cách mạng, 
giữa truyền thống gia đình với truyền thống 
dân tộc đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn 
cúa con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam 
trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 


* Nắm được nghệ thuật tràn thuật, khắc hoạ tính 
cách, miêu tả tâm lí và đặc điểm ngôn ngữ cúa 


tác phẩm. 


TIỂU D. 


Nguyễn Thi (1928 - 1968), bút danh khác là Nguyễn 
Ngọc Tấn, tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Ca, quê ở xã 
Quần Phương Thượng (nay là xã Hải Anh), huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định. Mô côi cha từ năm mười tuổi, mẹ 
di bước nữa, Nguyễn Thi phải sống nhờ họ hàng nên vất 
vả, tủi cực từ nhỏ. Năm 1943, ông theo người anh vào Sài 
Gòn, vừa đi làm kiếm sống vừa tự học. Năm 1945, ông 
tham gia cách mạng rồi gia nhập lực lượng vũ trang. 
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Nguyễn Thi 
làm công tác tuyên huấn, vừa chiến đấu vừa hăng hái 
hoạt động văn nghệ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, công 
tác ở toà soạn tạp chí Văn nghệ Quân đội. Hai tập truyện 
ngắn Trăng sáng (1960) và Đôi bạn (1962) của ông (với 
bút danh Nguyễn Ngọc Tấn) đã báo hiệu triển vọng của 
một tài năng. Năm 1962, Nguyễn Thi tình nguyện trở lại 


chiến trường miền Nam, công tác tại Cục chính trị 


Quân giải phóng miền Nam, là một trong những thành viên sáng lập và phụ trách tạp chí 


Văn nghệ Quân giải phóng. Ông hi sinh ở mặt trận Sài Gòn, trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân 


năm 1968. 


Sáng tác của Nguyễn Thi gồm nhiều thể loại : bút kí, truyện ngắn, tiểu thuyết. Sau khi 


hi sinh, tác phẩm của ông được sưu tập và in lại trong Truyện và kí, xuất bản năm 1978, 


56 


Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi toàn tập (4 quyền), xuất bản năm 1996. Năm 2000 ông được 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. 

Nguyễn Thi là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của văn nghệ giải phóng miền 
Nam thời kì kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Ông quê ở miền Bắc nhưng đã gắn bó sâu nặng với 
nhan dan miễn Nam và thực sự xứng đáng với danh hiệu Nhà văn của người nong dan Nam Bộ 
trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Tác phẩm của Nguyễn Thi từ khi ông trở lại miền 


Nam (1962) thường bắt nguồn trực tiếp từ hiện thực nóng bỏng, ác liệt ở mặt trận miền Đông - 


Nam Bộ. Nhân vật tiêu biểu trong sáng tác của ông là những người nông dân vùng đất này, những 
con người bản chất vừa hồn nhiên, bộc trực, trung hậu vừa có lòng căm thù giặc sâu sắc ; võ cùng 
gan góc, sẵn sàng hi sinh vì quê hương, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nguyễn Thi là cây bút có 
năng lực phân tích tâm lí sắc sảo. Văn Nguyễn Thi vừa giàu chất hiện thực, dày những chỉ tiết dữ 


đội, ác 


của chiến tranh, vừa dàm thắm chất trữ tình với một ngôn ngữ phong phú, góc cạnh, 
đậm chất Nam Bộ, có khả năng tạo nên những nhân vật có cá tính mạnh тё. 

Những đứa con trong gia đình là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của Nguyễn 
Thi, được viết ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt khi ông công tác ở tạp chí Văn nghệ 
Quân giải phóng. 


VĂN BẢN 

(Lược phần đầu : Việt là môt chiến sĩ Giải phóng quân, xuất thân từ một gia đình nông 
dân có mối thù sâu nặng ưới Mĩ ~ nguy : ông nội và bố Việt đều bị giặc giết hại ; mẹ Việt uừa phải 
uất vå nuôi con ийа phải đương йди vói những đe doa, hạch sách của bọn giặc, cuối cùng cũng 
chết vì bom đạn. Gia đình chỉ còn lại Việt, chị Chiến, thằng Út em, chú Năm, và một người chi 
nuôi đi lấy chóng xa. Truyền thống cách mạng vé vang của gia đình và những đau thương mất 
mát nặng nề do tội ác của Mĩ - nguy gây ra đối uới gia đình Việt đều được chú Năm ghi chép vào 


một cuốn sổ của gia đình. 


Việt và Chiến hăng hái tòng quân đi giết giặc. Việt nhỏ tuổi, đồng đội gọi thân mật là cậu 
Tư. Anh rất gắn bó uới đơn ut, đặc biệt là uới tiểu đội trưởng Tánh, như tình ruột thịt. Ởanh 
luôn luôn sôi nổi một tỉnh thân chiến đấu. Anh quyết lập được nhiều chiến công để càng chi 


Chiến trả thù cho ba má. 

Trong trận chiến đấu ác liệt tại một khu rừng cao su, Việt йй hạ được một xe bọc thép của 
địch nhưng bị thương nặng và lạc đồng đội. Việt ngất di tỉnh lại nhiều lần. Mỗi lần tỉnh lại, 
dòng hồi ức lại đưa anh trở vë обі những kỉ niệm thân thiết đã qua : kỉ niệm vè má, chị Chiến, 
chú Năm, иё đồng đội và anh Tánh,...) 

Việt tỉnh dạy lần thứ tư, trong đầu còn thoáng qua hình ảnh của người mẹ. 
Đêm nữa lại đến. Đêm sâu thăm Һат, bắt đầu từ tiếng dế gáy u u сао vút 
mãi lên. Người Việt như đang tan ra nhè nhẹ. Ưóc gì bây giờ lại được gặp má. 


57 


Phải, ví như lúc má đang bơi xuông, má sẽ ghé lại, xoa đầu Việt, đánh thức Việt 
dậy, rồi lấy xoong cơm đi làm đồng để ở dưới xuóng lên cho Việt ăn... Nhưng 
mấy giọt mưa lất phất trên cổ làm Việt choàng tỉnh hẳn. Một sự vắng lặng như 
từ trên trời lao xuống chạy từ có Việt, lan dài cho tới ngón chân. Việt có một 
mình ở đây thôi ư ? Câu hỏi bật ra trong đầu Việt rồi dội lại trong từng chân 
lông kẽ tóc. Cái cảm giác một mình bật lên một cách rõ ràng nhất, mênh mông 
nhất, trong đêm thứ hai này, khi Việt cảm thấy không còn bò đi được nữa, khi 
những hình ảnh thân yêu thường kéo đến rất nhanh ròi cũng уш tan biến đi 
rất nhanh chỉ vì một cành cây gãy, một giọt mưa rơi trên mặt, hoặc một tiếng 
động nhỏ của ban đêm. Việt muốn chạy thật nhanh, thoát khỏi sự vắng lặng 
này, về với ánh sáng ban ngày, gặp lại anh Tánh, níu chặt lấy các anh mà khóc 
như thằng Út em vẫn níu chân chị Chiến, nhưng chân tay không nhấc lên 
được. Bóng đêm vắng lặng và lạnh lẽo bao tròn lấy Việt, kéo theo đến cả con 
ma cụt đầu vẫn ngồi trên cây xoài mồ côi và thằng chỏng thụt lưỡi hay nhảy 
nhót trong những đêm mưa ngoài vàm sông”, cái mà Việt vẫn nghe các chị 
nói hồi ở nhà, Việt nằm thở đốc... 

Một loạt đạn súng lớn văng vàng dội đến ат ï trên ngọn cây. Rồi loạt thứ 
hai... Việt ngóc dậy. Rõ ràng không phải tiếng pháo lễnh lãng của giặc. Đó là 
những tiếng nổ quen thuộc, gom vào một chó, lớn nhỏ không đều, chen vào 
đó là những dây súng nổ vô hồi vô tận. Súng lớn và súng nhỏ quyện vào nhau 
như tiếng тб và tiếng trống đình đánh dậy trời dạy đất hồi Đồng khởi. Đúng 
súng của ta rồi ! Việt muốn reo lên. Anh Tánh chắc ở đó, đơn vị mình ở đó. 
Chà, nổ dữ, phải chuẩn bị lựu đạn xung phong thôi ! Đó, lại tiếng hụp hùm... 
chắc là một xe bọc thép vừa bị ta bắn cháy. Tiếng súng nghe thân thiết và vui 
i cằm nhọn hoắt ra của anh 


lạ. Những khuôn mặt anh em mình lại hiện ra... С 
Tánh, nụ cười và cái nheo mắt của anh Công mỗi lần anh động viên Việt tiến 
lên... Việt vẫn còn đây, nguyên tại vị trí này, đạn đã lên nòng, ngón cái còn lại 
vân sẵn sàng nổ súng. Các anh chờ Việt một chút. Tiếng máy bay vẫn gầm rú 
hỗn loạn trên cao, nhưng mặc xác chúng. Kèn xung phong của chúng ta đã nổi 
lên. Lựu đạn ta đang nổ rộ. 


Việt đã bò đi được một đoạn, cây súng đẩy đi trước, hai cùi tay lôi người 
theo. Việt cũng không biết rằng mình đang bò đi nữa, chính trận đánh đang gọi 


(1) Vàm sông: cửa sông, 


58 


Việt đến. Phía đó là sự sống. Tiếng súng đã đem lại sự sống cho đêm vắng lặng. 
© аб có các anh đang chờ Việt, đạn ta đang đổ lên đầu giặc Mĩ những đám lửa 
dữ dội, và những mũi lê nhọn hoắt trong đêm đang bắt đầu xung phong... 
* 
жо ож 

Ngày má chết rồi, ý nghĩ đi bộ đội cũng thôi thúc Việt như vậy. Nhưng hồi 
đó rắc rối hơn đêm nay bò tới mặt trận nhiều. Việt vừa ngỏ lời ra, chị Chiến đã 
giành đi trước. Hai đứa lớn đồi đi hết, còn thằng Út em mới mười tuổi, làm sao ? 
Việt đi đâu chị Chiến cũng dòm chừng, coi Việt có bọc quần áo theo không. 
Chị nói: 

Tao lớn tao mới đi, mày còn nhỏ, ở nhà phụ làm với chú Năm, qua năm 
hãy đi. 

Việt đá trái dừa rụng dưới chân xuống mương cái đùng : 

— Bộ mình chị biết đi trả thù а? 

— Hồi đó má nói cho tao đi, mày ở nhà làm ruộng với má, trọng trọng rồi 
đi sau. 

— Má nói hồi nào ? 

Má chết rồi, không biết ai mà phân chứng. Nhưng chị Chiến vẫn không 
chịu, việc này đâu có nhường được, chị sang vận động chú Năm. 

Trong đêm mít tinh để ghi tên thanh niên tòng quân, trước mặt bà con cả 
xã, đèn sáng rực, anh cán bộ của huyện đội vừa dứt lời, cả hai chị em Việt 
giành nhau chạy lên. 

~ Tôi tên là Việt, anh cho tôi đi bộ đội với. 

Chị Chiến đứng sau Việt, thổ : 

~ Đề nghị mấy anh xét cho. Nó là em tôi mà cái gì nó cũng giành... 

Đôi chân mày rộng của anh cán bộ cứ nhướng lên giữa trán, không hiểu 
chuyện gì. Bà con cô bác ở dưới bàn tán lao xao. Anh cán bộ hỏi Việt : 

— Hai em là chị em ruột ? 

— Dạ, nhà em ở ấp Một, em mười tám, chị Chiến em mười chín. 

Việt dòm chị, mình đứng đâu có thua chị, tuy tóc chị có cao hơn mình một 
chút thật. 


59 


Chị Chiến nói : 

- Đến Tết này nó mới được mười tám anh а! Em nói để em đi trước, nó ở 
nhà, thủng thẳng để chú Năm em thu xếp rồi hãy đi, mà nó không chịu. 

Anh cán bộ nhìn hai bộ mặt bầu bầu cùng một khuôn có hai cái chót mũi 
hơi hớt lên của chị em Việt, rồi cười : 

— Ba má có đi đây không em ? 

— Dạ không. 

— Ba má em chết rồi. - Chị Chiến nói thêm cho rõ. 

Anh cán bộ đã cầm viết? rồi lại đặt xuống. Từ dưới sân, chú Năm bước 
lên. Chú nheo mắt nhìn chị em Việt, rồi nói với anh cán bộ : 

~ Tôi xin có một câu với đồng chí huyện đội. Hai đứa cháu tôi nó một lòng 
theo Đảng như vậy, tôi cũng mừng. Vậy xin trên cứ ghi tên cho cả hai. Việc lớn 
ta tính theo việc lớn, còn việc thón món trong nhà tôi thu xếp khắc xong. 

Đêm ấy thanh niên ghi tên tòng quân đông lắm. 

Cũng ngay đêm ấy, về tới nhà, trước khi ngủ, chị Chiến từ trong buồng nói 
với ra với Viêt : 

— Chú Năm nói mày với tao đi kì này là ra chân trời mặt biển, xa nhà thì 
ráng học chúng học bạn, thù cha mẹ chưa trả mà bỏ về là chú chặt đầu. 

Việt lăn kënh ra ván, cười khì khì : 

~ Chị có bị chặt đầu thì chặt chớ chừng nào tôi mới bị. 

~ Tao đã thưa với chú Năm rồi. Đã làm thân con gái ra đi thì tao chỉ có một 
câu : Nếu giặc còn thì tao mất, vậy à ! 

Chà, chị Chiến bữa nay nói in như má vậy ! Cũng ở trong buồng mà nói với 
ra, cũng паш với thằng Út em, ở trên cái giường đó. Việt nói : 

~ Chị biết vậy sao hồi пау chị ngăn tôi ? Người ta mười tám rồi mà nói chưa... 

— Hồi đó má tính tuổi cho mày chớ bộ tao tính һа? 


Nhà day cửa ra sông, trong đêm vui náo nức này, dom đóm từ ngoài ràng 
bần cũng kéo vào đầy nhà. Chúng bay chớp chớp như dò trên nóc rồi sà xuống 
trước mặt Việt. Chị Chiến cũng không ngủ được. Sắp tới đây biết bao nhiêu 


(1) Сат viế 


60 


chuyện phải lo, ngay bây giờ cũng bao nhiêu chuyện phải nhớ. Са chị cả em 
cùng nhớ đến má. Hình như má cũng đã về đâu đây. Má biến theo ánh đom 
đóm trên nóc nhà hay đang ngồi dựa vào mấy thúng lúa mà cầm nón quạt ? 
Đêm nay, dễ gì má vắng mặt, má cũng phải về dòm ngó coi chị em Việt tính 
toán việc nhà làm sao chớ ? 

Chị Chiến lại nói với ra, đúng là cái giọng rành rọt tiếng nào ra tiếng nấy : 

~ Mai mày viết thư cho chị Hai biết nghen ? 

— Sắp đi tới nơi mà còn bắt viết thư. 

~ Thôi tao viết. 

Chị Hai là con nuôi của má. Cha mẹ chị cũng vì một tay thằng Tây mà 
chết. IIòi ba dắt về trao cho má, chị mới chín tuổi, ốm nhom, một mång tóc bị 
bom xăng làm cháy còn sém như đuôi bò. Chị lớn tuổi hơn chị Chiến nên má 
đặt chị là thứ hai. Sống với gia đình được mấy năm thì một người chú bà con 
của chị xuống xin chị về dưới biển. Rồi chị lớn lên, lấy chồng, công tác luôn 
dưới đó. Sau này, mỗi năm đôi ba lần, chị lại vượt cánh đồng mấy chục cây số, 
lội qua mấy chục đồn bót giặc về thăm má, thăm em. Trừ mắc công tác thì 


thôi, còn thì trời sap chị cũng về, cứ một mình một nón mà đi. Có bữa về, dầm 
mưa trắng hết mặt mũi, chơi với em được một buổi chiều, ăn bữa cơm, ngủ với 
má một đêm, hùng đông lại tất tưổi đi sớm. 


Chị Chiến lại nói, giọng còn rành rọt hơn cả hồi nãy : 


— Вау giờ chị Hai ở xa. Chị em mình đi thì thằng Út sang ở với chú Năm, 
chú nuôi. Còn cái nhà này ba má làm ra đó thì cho các anh ở xã mượn тб 
trường học. Chú Năm nói có con nít học ê a có gì nó quét dọn cho. Thằng Út 


cũng học ở đây. Мау chịu không? 
Việt chụp một con đom đóm úp trong lòng tay : 
— Sao không chịu ? 
~ Giường ván cũng cho xã mượn làm ghế học, nghen ? 
~ Hồi đó má dặn chị làm sao, giờ chị cứ làm y vậy, tôi chịu hết. 


~ Má dặn tao hồi nào ? Giờ còn có tao với mày thôi. Nếu đồng ý thì nồi, lu, 
chén, đĩa, cuốc, vá, đèn soi với nơm để gởi chú Năm. Chừng nào chị Hai ở dưới 
biển về làm gió má, chị có muốn lấy gì thì chị chở về dưới, nghen ? 


— Tôi nói chị tính sao cứ tính mà... 


61 


Chị Chiến cựa mình, làm như chị nghĩ ngợi lung lắm. Phải chị thở dài rồi 
kêu thằng Út dậy đi đái nữa thì giống hệt như má vậy. Chị lại nói, lần này 
không gọi Việt bằng mây, mà bằng em và xưng chị : 

~ Còn năm công ruộng hồi trước mấy chú cấp cho ba má, giờ mình đi mình 
trao lại chi bộ dàng chia cho cô bác khác màn, nghen ? Hai công mía thì chừng 
nào tới mùa, nhờ chú Năm đốn, để dành đó làm đám giỗ ba má. Em cũng ừ 
nghen ? 

- Ü! 

— Còn bàn thờ má em tính gởi đâu ? Gởi sang chú Năm cho thằng Út nó coi 
chừng hay là để chị Hai về đem đi ? 

Việt khẽ ngóc đầu lên dòm bàn thờ. Từ nãy giờ đang mải với ý nghĩ má đã 
về, nghe chị hôi, Viet lại tın та dä về ngồi dau dó that. Việt пб1: 

— Mình đi đâu thì má đi theo đó chớ lo gì mà lo ? 

— Vậy chớ ba má không theo con thì theo ai, nhưng mà cũng phải tính cho 
đâu ra đó chớ. Бет bàn thờ sang gởi chú Năm, em có ừ không ? 

= 01... Mà hồi đó má dàn chị vậy hå? 

— Má có biết má chết đâu mà dặn. 

Việt sải chân ra giường : 

— Vậy mà nói nghe in như má vậy. 

Chị Chiến hú một cái “cóc” rồi trở mình. May mà chị không bé tay rồi đập 
vào bắp vế than mỗi. 

Chị nói : 


~ Tao cũng lựa ý nếu má còn sống chắc má tính vậy, nên tao cũng tính vậy. 


Đúng rồi, hèn chi chị nói nghe thiệt gọn. Vậy mà hồi nãy còn giành đi với 
mình. Việt nghĩ vậy, rồi ngủ quên lúc nào không biết. 

Sáng hôm sau, nghe chị Chiến nói, chú Năm cứ ngồi y trên ván nhìn hai 
cháu thiệt lâu. Một lát, chú nói : 

~ Khôn ! Việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gọn bè 
gia thế, đặng bề nước non. Con nít chúng bay kì đánh giặc này khôn hơn chú 
hồi trước. - Chú cười, đưa mấy ngón tay cứng còng chùi mắt. - Đây rồi tao 
giao cuốn só gia đình cho chị em bây. Gọi là giao vậy chớ đưa cho bây rồi bây 
lội đùng đùng qua sông là hư hết. Gọi vậy chớ tao van giữ, tao sẽ ghi cho hai 
đứa bây từng ngày. 


62 


Trong lúc chị Chiến xuống bếp nấu cơm, Việt đi câu ít соп cá về làm bữa cúng 
má trước khi dời bàn thờ sang nhà chú, còn một mình ở nhà trên, chú Năm lại cất 
tiếng hò. Không phải giọng hò trong trẻo trong đêm bay ra hai bên bờ sông, rồi 
đội lại trên cái ghe heo chèo mướn của chú. Câu hò nổi lên giữa ban ngày, bắt 
đầu cất lên như một hiệu lệnh dưới ánh nắng chói chang, rồi kéo dài, từng tiếng 
một vỡ ra, nhắn nhủ, tha thiết, cuối cùng ngắt lại như một lời thè dữ dội. 

Cúng mẹ và cơm nước xong, mấy chị em, chú cháu thu xếp đồ đạc dời 
nhà. Chị Chiến ra đứng giữa sân, kéo cái khăn trên cổ xuống, cũng xắn tay áo 
để lộ hai bắp tay tròn vo sạm đỏ màu cháy nắng, rồi dang cả thân người to và 
chắc nịch của mình nhấc bổng một đầu bàn thờ má lên. Việt ghé vào một đầu. 
Nào, đưa má sang ở tạm bên nhà chú, chúng con đi đánh giặc trả thù cho ba 
má, đến chừng nước nhà độc lập con lại đưa má về. Việt khiêng trước. Chị 
Chiến khiêng bịch bịch phía sau. Nghe tiếng chân chị, Việt thấy thương chị lạ. 
Lần đầu tiên Việt mới thấy lòng mình rõ như thế. Còn mối thù thằng Mĩ thì có 
thể rờ thấy được, vì nó đang đè nặng ở trên vai. 

Hai chị em khiêng má băng tắt qua dãy đất cày trước cửa, men theo chân 
vườn thoảng mùi hoa cam, con đường hồi trước má уап đi để lội hết đồng này 
sang bưng khác. 

(Lược phàn cuối : Tánh cùng tiếu đội đi suốt ba ngày mới tìm được Việt trong một làm cây 
rậm và suýt nữa thì bi ăn đạn của "cậu Tu”, bởi dù đã kiệt sức không bò đi được nữa nhưng một 
ngón tay Việt uẫn đang đặt ở cò súng, đạn đã lên nòng uà anh tưởng là quân địch tới. Nếu Tánh 


không lên tiếng ngay, có lẽ Việt đã nổ súng... 


Việt được đưa vè điều trị tại một bệnh viên dã chiến, sức khoẻ dần hồi phục. Anh Tánh giục 
Việt uiết thư cho chị Chiến kể chiến công của mình. Việt nhớ chị Chiến, muốn uiết thư nhưng 
không biết uiết sao. Việt cũng không muốn kë chiến công của mình vì tự thấy chưa thấm gì uới 


thành tích của đơn uị uà những ước mong của má.) 
Tháng 2 – 1966 


(Truyện và kí, NXB Văn học Giải phóng, 1978) 


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 


1. Đoạn trích Những đứa con trong gia đình được trần thuật chủ yếu từ điểm 
nhìn của nhân vật nào ? Cách trần thuật này có tác dụng như thế nào đối 
với kết cấu truyện và khắc hoạ tính cách nhân vật ? 


63 


2. Tác phẩm kể chuyện một gia đình nông dân Nam Bộ. Truyền thống nào đã 
gắn bó những người con trong gia đình với nhau ? (Chú ý mối quan hệ của 
Chiến, Việt với má và chú Năm.) 

3. Phân tích và so sánh tính cách các nhân vật Chiến, Việt để làm rõ sự tiếp nối 
truyền thống gia đình của những người con. 

4. Phân tích những biểu hiện của khuynh hướng sử thi trong đoạn trích này. 


5. Đối với anh (chị), đoạn văn nào сат động nhất ? Vì sao ? 


GHI NHỚ 


e Truyện kể về những người con trong một gia đình nông dân Nam Bộ có 
truyền thống yêu nước, căm thù giặc, thuý chung son sắt với quê hương, 
cách mạng. Chính sự gắn bó sâu nặng giữa tình cảm gia đình với tình yêu 
nước, giữa truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc đã tạo nên sức 
mạnh tỉnh thần to lớn của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong 


cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

• Tác phẩm thể hiện những đặc sắc vè nghệ thuật truyện ngắn cúa Nguyễn Thi : 
trần thuật qua dòng hồi tưởng của nhân vật, khắc hoạ tính cách và miêu tả 
tâm lí sắc sảo ; ngôn ngữ phong phú, góc cạnh và đậm chất Nam Bộ. 


LUYỆN TẬP 


1. Phân tích đối thoại giữa Chiến và Việt đêm trước ngày nhập ngũ. Tâm lí và 
tính cách của mỗi nhân vật thể hiện như thế nào qua đoạn đối thoại này ? 


2. Tìm đọc trọn vẹn tác phẩm. 


64 


TRÀ BÀI LÀM VĂN SỐ 5 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 
Cúng cố thêm tri thức và kĩ năng viết bài văn 
nghị luận vé một ý kiến bàn về văn học. 


I- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 


1. Xác định yêu cầu bài viết 

~ Đọc lại đề bài để xác định yêu cầu của đề. 

~ Đối chiếu những yêu cầu đã xác định với bài viết để nhận ra những ưu 
điểm và nhược điểm của bài viết. 

2. Xây dựng lại dàn ý 

Trên cơ sở những yêu cầu đã xác định, tập thể lớp cùng xây dựng lại dàn ý 
chỉ tiết. 

Gợi ý dàn ý cho bài làm văn đề số 1: 

Mớ bài : 

— Khi cầm bút, các nghệ sĩ chân chính đều phấn đấu để đạt được mục 
đích cao cả của văn chương. 

— Là một danh sĩ (“thần Siêu, thánh Quát”), Nguyễn Văn Siêu đã nêu 
lên một quan niệm đúng đắn và thuyết phục về văn chương (dẫn câu nói 
của ông). 

Thân bài : 

~ Giải thích ý kiến của Nguyễn Văn Siêu : 

+ Tiêu chuẩn để Nguyễn Văn Siêu phan loại văn chương là tính mục đích 
của nó. 

+ Thế nào là văn chương “chỉ chuyên chú ở văn chương” ? 


+ Thế nào là văn chương “chuyên chú ở con người” ? 


65 


— Bình luận, đánh giá. Có thể nêu một số ý như sau : 

+ Tiêu chí đánh giá một tác phẩm văn chương trước hết là ở mục đích của 
người cầm bút : Viết để nâng cao khả năng và tác dụng giáo dục của văn 
chương chứ không phải vì thú vui trau chuốt câu chữ hình thức. 

+ Tuy nhiên, khi đề cao mục đích cao cả của văn chương là “chuyên chú ở 
con người”, chúng ta không vì thế mà coi nhẹ sự sáng tạo nghệ thuật của nhà 
văn vì tính nghệ thuật của tác phẩm văn chương càng cao thì hiệu quả giáo 
dục của tác phẩm đó càng lớn. 

Kết bài : 

= Y kiến của Nguyễn Văn Siêu về tính mục đích của văn chương rất tiêu 
biểu cho quan niệm truyền thống “văn dĩ tải đạo” của cha ông ta. 

— Ý kiến của Nguyễn Văn Siêu cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 

3. Sửa chữa những sai sót cụ thể trong bài viết 

— Đọc nhận xét của thầy (cô) giáo về bài viết. 


— Sửa lại các sai sót trong bài viết. 


II - LUYỆN TẬP Ó NHÀ VÀ CHUẨN BỊ CHO BÀI VIẾT SAU 
1. Viết lại toàn bộ hoặc một phần bài viết. 


2. Thực hiện các yêu cầu của thầy (cô) giáo, chuẩn bị tốt cho bài viết số 6. 


66 


VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 6: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC 
(Bài làm ở nhà) 
KẾT QUÁ САМ ĐẠT 

s Nắm vững hơn nữa các tác phẩm truyện và 
tuỳ bút đã học ở lớp 12. 

* Vận dụng tốt hơn các kĩ năng làm bài văn 
nghị luận, nhất là các kĩ năng phân tích truyện, 
tuỳ bút và kĩ năng lập luận. 

e Thông qua việc phân tích tác phấm, có được 
những hiểu biết đúng đắn về cuộc sống. 


I- HUỚNG DÁN CHUNG 

Dé bài viết đạt kết quả tốt, anh (chị) cần thực hiện các công việc chuẩn bị sau : 

1. Đọc lại các tác phẩm (đoạn trích) truyện và tuỳ bút đã học ở chương trình 
Ngữ văn lớp 12 để : 

— Nhớ rõ cốt truyện, nhan vạt, chỉ tiết, sự việc chính của mỗi truyện cũng 
như dòng ý nghĩ, cảm xúc và những lời văn đẹp của mỗi thiên tuỳ bút. 

~ Tìm hiểu những nội dung cơ bản và đặc sắc nghệ thuật của từng tác phẩm 
(đoạn trích). 

~ Ghi lại những ý kiến, đánh giá, những điều muốn bàn luận cùng cảm nghĩ 
về tác phẩm hoặc về từng mặt, từng khía cạnh của tác phẩm. 

2. Học lại để nắm vững hơn cách thức tìm hiểu và phân tích một tác phẩm 
tự sự. 

3. Ôn luyện những kiến thức và kĩ năng về tiếng Việt đã học để có cách 
diễn đạt chính xác, rành mạch, chặt chẽ, phù hợp với tính chất của bài văn 
nghị luận văn học. 

4. Ôn lại các kiến thức và kĩ năng làm văn nghị luận, nhất là những kĩ năng 
vë lập luận đã học ở lớp 12. Chú ý rèn luyện thêm những mặt còn yếu của bản 


thân ở các khâu : tìm hiểu đề ; lập dàn ý ; tìm lí lẽ, dẫn chứng và tiến hành 
lập luận,... 


67 


H - GỢI Ý MỘT SỐ РЁ BÀI 


1. Trong truyện Những úa con trong gia đình, Nguyễn Thi có nêu lên 
quan niệm : Chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào một 
khúc. Rồi trăm con sông của gia đình lại cùng đổ về một biển, “mà biển thì 
rộng lắm [...], rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta”. 

Anh (chị) có cho rằng, trong thiên truyện của Nguyễn Thi quả đã có một 
dòng sông truyền thống liên tục chảy từ những lớp người đi trước : tổ tiên, ông 
cha, cho đến lớp người đi sau : chị em Chiến, Việt ? 

2. Phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông Việt Nam 
qua hai bài tuỳ bút Wgười lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân) và Ai đã đặt tên cho 
đồng sông ? (Hoàng Phủ Ngọc Tường). 

3. Về một truyện ngắn trong nën văn xuôi hiện đại Việt Nam mà anh (chị) 
yêu thích. 


Ш - GỢI Y CÁCH LÀM BÀI 


1. Cần đọc kĩ đề bài để tránh những hiểu lầm đáng tiếc dán đến lạc аё 
hoặc xa đề (ví dụ : cho rằng đề 1 chỉ yêu cầu nhắc lại những đặc điểm về nội 
dung và nghệ thuật của truyện Những đứa con trong gia đình, đề 2 dài hỏi 
phải đề cập tới cả hai mặt hung bạo và trữ tình của sông Đà, còn để làm đề 3 
thì chỉ cần nhắc lại những kiến thức đã học về một tác phẩm tự sự,...). 

2. Cần tìm đủ các luận điểm, luận cứ cần thiết, nhằm đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu của đề bài. 

3. Xây dựng một dàn ý rõ ràng, mạch lạc. Phần mở bài giới thiệu được vấn 
đề nghị luận và gây được hứng thú cho người đọc. Phần thân bài trình bày các 
luận điểm, luận cứ theo một tiến trình lập luận Һор lí, chặt chẽ. Phần kêt bài 
thâu tóm được tinh thần và nội dung cơ bản của баі lam, đồng thời lưu lại 
những suy ngẫm sâu xa trong người đọc. 

4. Trong quá trình trình bày luận điểm, luận cứ, cần vận dụng các thao tác 
lap luận thích hợp. Các thao tác ấy phải kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn với 
nhau. Chú ý không để bài làm mắc lõi về lập luan. 

5. Cần cố gắng nâng cao hiệu quả diễn đạt. Lưu ý vận dụng hợp lí, sáng tạo 
các biện pháp chuyển ý, chuyển đoạn và các phép tu từ để các câu, các đoạn 
văn thêm chặt chẽ và hấp dan, phù hợp với một bài nghị luận văn học. 


68 


CHIẾC THUYỀN NGOÀI ХА 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


• Cảm nhận được suy nghĩ cúa người nghệ sĩ nhiếp 
ảnh khi phát hiện ra sự thật : đằng sau bức ảnh rất 
đẹp về chiếc thuyền trong sương sớm mà anh tình 
cờ chụp được là số phận đau đớn cúa người phụ 
nữ và bao ngang trái trong một gia đình hàng chài. 
Từ đó thấu hiếu : mỗi người trong cõi đời, nhất là 
người nghệ sĩ, không thế đơn giản, sơ lược khi nhìn 
nhận cuộc sống và con người. 

• Thấy được nghệ thuật kết cấu độc đáo, cách triến 
khai cốt truyện, khắc hoạ nhân vật của một cây 


bút viết truyện ngắn có bản lĩnh và tài hoa. | 


TIỂU D. 


Nguyễn Minh Châu (1930 – 1989) quê ở làng Thoi, xã 
Quỳnh Hải (nay là xã Sơn Hải), huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 
Nghệ An. Đầu năm 1950, ông gia nhập quân đội, theo học 
Trường Sĩ quan Lục quân Trần Quốc Tuấn. Từ năm 1952 
đến năm 1958, ông công tác và chiến đấu tại Sư đoàn 320. 
Năm 1962, ông về Phòng Văn nghệ quân đội, sau chuyển 
sang tạp chí Văn nghệ Quân đội. 

Tác phẩm chính : Cửa sông (tiểu thuyết, 1967), Những 
vùng trời khác nhau (tập truyện ngắn, 1970), Dấu chân 
người lính (tiểu thuyết, 1972), Miên cháy (tiểu thuyết, 
1977), Lửa тї những ngói nhà (tiểu thuyết, 1977), Những 
người đi từ trong rừng ra (tiểu thuyết, 1982), Mảnh đất 
tình yêu (tiểu thuyết, 1987). Ông cũng có nhiều sáng tác 
viết cho thiếu nhỉ như : Từ giã tuổi thơ (tiểu thuyết, 1974), 
Những ngày lưu lạc (tiểu thuyết, 1981), Đảo đá kì lạ tiểu 
thuyết, 1985),... và một tập tiểu luận phê bình Trang giấy 
trước đèn (1994). Đặc biệt, với các tập truyện ngắn : Người 


_——# 


NGUYÊN MINH CHÂU 


dàn bà trên chuyến tàu tốc hành (1983), Bến quê (1985), Chiếc thuyền ngoài xa (1987), Có lau (1989), 
Nguyễn Minh Châu được coi là một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời 


kì đổi mới. Năm 2000 ông được tặng Giải thưởng Hò Chí Minh về văn học nghệ thuật. 


69 


Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa in đậm phong cách tự sự - triết lí của Nguyễn Minh 
Châu. Với ngôn từ dung đị đời thường, truyện kể lại chuyến đi thực tế của một nghệ sĩ nhiếp 
ảnh và những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về nghệ thuật và cuộc đời. 


VĂN BẢN 

(Lược phần đầu : Để có thể xuất bản một bộ lịch nghệ thuật vë thuyền và biển thật ung ý, 
trưởng phòng đề nghị nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng di thực tế chụp bổ sung một bức ảnh uới cảnh 
biển buổi sáng có sương mù. Nhân chuyến đi thăm Đẩu, người bạn chiến đấu năm xưa, giờ đang 
là chánh án toà án huyện, Phùng di tới một vùng biển từng là chiến trường cũ của anh thời 
kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Phùng đã “phuc kích” mấy buổi sáng mà chưa chụp được bức 


ảnh nào. Sau gần một tuần lễ suy nghĩ, tìm kiếm, Phùng quyết định thu идо tờ lịch tháng bảy 
năm sau cảnh thuyền đánh cá thu lưới vào lúc bình minh) 


Lúc bấy giò trời đầy mù từ ngoài biển bay vào. Lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi 
гас vào bên bánh xích của một chiếc xe tăng để tránh mưa, đang lúi húi thay 
phim, lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ : một chiếc thuyền lưới уб® mà tôi 
đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy đang chèo thẳng vào trước mặt tôi. 

Có lẽ suốt một đời сат máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh 
“đắt” trời cho như vậy : trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh 
hoạ thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ loè nhoè vào bầu sương mù trắng 
như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng 
người lớn Іар trẻ con ngồi im phăng phác như tượng trên chiếc mui khum 
khum, đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt 
lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt 
cánh một con dơi, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hoà 
và đẹp, một về đẹp thực đơn giản và toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở nên 
bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào. Chẳng biết ai đó lần đầu đã 
phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức ? Trong giây phút bối rối, tôi 
tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lí của sự toàn thiện, khám phá 
thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tam hồn. 

Chẳng phải lựa chọn xê dịch gì nữa, tôi gác máy lên bánh xích của chiếc xe 
tăng hỏng bấm “liên thanh” một hồi hết một phần tư cuốn phim, thu vào 


(1) Đây là bãi xe tăng hỏng do quân nguy tháo chạy để lại khi bị quân giải phóng tấn công vào 
mùa xuân năm 1975. 
(2) Thuyën lưới vó : thuyền đánh cá có hai gọng ở mũi thuyền để giảng lưới, khi cá được dồn vào 


thì cất lên như cất vó. 


70 


cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình, do cái 


đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh vừa mang lại. 


chiếc Pra-ti-ca' 


Tôi chắc тат ngay trong ngày hôm nay hoặc sáng mai đã có thể nhảy lên 
tàu hoả trở về, nếu cái anh bạn đồng ngũ không cố níu giữ ở chơi thêm vài bữa. 
* 


* ож 


Ngay lúc ấy, chiếc thuyền đâm thẳng vào trước chó tôi đứng. Một người đàn 
ông và một người đàn bà rời chiếc thuyền. Họ phải lội qua một quãng bờ phá? 
nước ngập đến quá đầu gối. Bất giác tôi nghe người đàn ông nói chó lên thuyền 
như quát : “Cứ ngồi nguyên đấy. Động đậy tao giết cả mày đi bây giờ” 

Chắc chắn họ không trông thấy tôi. Người đàn bà trạc ngoài bốn mươi, 
một thân hình quen thuộc của đàn bà vùng biển, cao lớn với những đường nét 
thô kệch. Mụ rõ mặt. Khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái 
ngắt và dường như đang buồn ngủ. Người đàn ông đi sau. Tấm lưng rộng và 
cong như lưng một chiếc thuyền. Mái tóc tổ quạ. Lão đi chân chữ bát, bước 
từng bước chắc chắn, hàng lông mày cháy nắng rủ xuống hai con mắt đầy vẻ 
độc dữ lúc nào cũng nhìn dán vào tấm lưng áo bạc phếch và rách rưới, nửa 
thân dưới ướt sũng của người đàn bà. 

Từ chỗ chiếc xe tăng mà tôi đang đứng với chiếc máy ảnh, đi quá mươi 
bước sâu vào phía trong có một chiếc xe rà phá mìn của công binh Mĩ, chiếc 
xe sơn màu vàng tươi và to lớn gấp đôi một chiếc xe tăng. Hai người đi qua 
trước mặt tôi. Họ đi đến bên chiếc xe rà phá mìn. Người đàn bà đứng lại, ngước 
mắt nhìn ra ngoài mặt phá nước chó chiếc thuyền đậu một thoáng, rồi đưa một 
cánh tay lên có lẽ định gãi hay sửa lại mái tóc nhưng rồi lại buông thõng xuống, 
đưa сар mắt nhìn xuống chân. 

Lão đàn ông lập tức trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay, lão rút trong người ra 
một chiếc thắt lưng của lính nguy ngày xưa, có vẻ như những điều phải nói 
với nhau họ đã nói hết, chẳng nói chẳng rằng lão trút cơn giận như lửa cháy 
bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà, lão vừa 
đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuống 


(1) Chiếc máy ảnh hiệu Pra-ti-ca. 


(2) Phá : vùng biển ăn sâu vào đất liền. 


71 


lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn : “Mày chết đi cho ông nhờ. 
Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ !”. 

Người đàn bà với một vë cam chịu đầy nhãn nhục, không hề kêu một 
tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn. 

Tất cả mọi việc xảy đến khiến tôi kinh ngạc đến mức, trong mấy phút đầu, 
tôi cứ đứng há mồm ra mà nhìn. Thế ròi chẳng biết từ bao giò, tôi đã vứt chiếc 
máy ảnh xuống đất chạy nhào tới. 

Bóng một đứa con пі lao qua trước mặt tôi. Tôi vừa kịp nhận ra thằng Phác – 
thằng bé trên rừng xuống vừa nằm ngủ với tôi từ lúc nửa đêm. Thằng bé cứ 
chạy một mạch, sự giận dữ căng thẳng làm nó khi chạy qua không nhìn thấy 
tôi. Như một viên đạn trên đường lao tới đích đã nhắm, mặc cho tôi gọi nó уап 
không hề ngoành lại, uó chạy čp шо quãng ngắn giữa những chiếu xe tăng, 
ròi lập tức nhảy xổ vào cái lão đàn ông. 

Cũng y hệt người đàn bà, thằng bé của tôi cũng như một người câm, và 
đến lúc này tôi mới biết là nó khoẻ đến thế ! 

Khi tôi chạy đến nơi thì chiếc thắt lưng da đã nằm trong tay thằng bé, 
không biết làm thế nào nó đã giằng được chiếc thắt lưng, liền dướn thẳng 
người vung chiếc khoá sắt quật vào giữa khuôn ngực trần vạm vỡ cháy nắng có 
những đám lông đen như hắc ín, loăn xoăn từ rốn mọc ngược lên. Lão đàn ông 
định giằng lại chiếc thắt lưng nhưng chẳng được nữa, liền dang thẳng cánh 
cho thằng bé hai cái tát khiến thằng nhỏ lảo đảo ngã dúi xuống cát. Rồi lão 
lång lặng bỏ đi về phía bờ nước để trở về thuyền. Không hề quay mặt nhìn lại, 
chỉ có tång lưng khum khum và vam vỡ càng có vẻ cúi thấp hơn, nom lão như 
một con gấu đang đi tìm nguồn nước uống, hai bàn chân chữ bát để lại những 
vết chân to và sâu trên bãi cát hoang vắng. 


Người đàn bà dường như lúc này mới cảm thấy đau đón - vừa đau đớn vừa 
vô cùng xấu hổ, nhục nhã. 

— Phác, conoi! 

Miệng mếu máo gọi, người đàn bà ngồi хер xuống trước mặt thằng bé, ôm 
chàm lấy nó rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để, rồi lại ôm chàm lấy. Thằng 
nhỏ cho đến lúc này van chẳng hề hé rang, như một viên đạn bán vào người 
đàn ông và bây giờ đang xuyên qua tám hồn người đàn bà, làm ró xuống 
những dòng nước mắt, và cái thằng nhỏ, lặng lẽ đưa mấy ngón tay khẽ sờ 
trên khuôn mặt người mẹ, như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa đầy 
trong những nét ró chàng chịt. 


12, 


Thế rồi bất ngờ người đàn bà buông đứa trê ra, đi thật nhanh ra khỏi bãi xe 
tăng hỏng, đuổi theo lão đàn ông. Cả hai người lại trở về chiếc thuyền. 

Khoảnh khắc sau, bãi cát lại trở về với vë mênh mông và hoang sơ. Giữa 
tiếng sóng ngoài khơi dội những tiếng kêu ò б vào cõi im lặng, chỉ có tôi và 
thằng bé đứng trơ giữa bãi xe tăng hỏng, trên tay thằng nhỏ vẫn cầm chiếc 
thắt lưng, hai chúng tôi đưa mắt ngơ ngác nhìn ra một quãng bờ phá vừa ban 
nãy chiếc thuyền đậu. 

Như trong câu chuyện cổ đầy quái đản, chiếc thuyền lưới vó đã biến mất. 

* 


жож 

(Lược một đoạn : Biết Phùng chứng kiến sự tần bạo của cha mình, thằng bé Phác đâm ra 
căm ghét anh. Ba hòm sau, cũng trong làn sương sớm, Phùng lại chứng kiến cảnh lão đàn òng 
đánh ug, cảnh có chị gái tước đoạt con dao găm mà đứa em trai định dùng làm vü khí để bảo vê 
người mẹ đáng thương. Không thể nén chịu hơn được nữa, Phùng xòng ra buộc lão đần ông phải 
chấm ай hành động độc ác. Lão đàn ông đánh trả, Phùng bị thương, anh được đưa vè trạm y tế 
của toà án huyện. Ó đấy anh đã nghe câu chuyện của người đàn bà hàng chài uới bao sự cảm 
thông và ngỡ ngàng, ngạc nhiên.) 

Đây là lần thứ hai, người đàn bà được Раи mời đến về công việc gia đình. 

Cũng không phải là lần đầu đến một nơi công sở nhưng người đàn bà vân 
có vẻ sợ sệt, lúng túng - cái về lúng túng, sợ sệt mà ngay lúc mụ đứng giữa bãi 
xe tăng cũng không hề thấy có. 

Người đàn bà chỉ quen sống giữa mặt nước vừa đặt chân vào trong gian 
phòng дау bàn ghế và giấy má liền tìm đến một góc tường để ngồi. 

Ngồi sau một chiếc bàn lớn, Рац nhóm dạy chỉ chiếc ghế mây trước mặt, 
cố làm ra vẻ thân mật : 

~ Chị ngồi lên đây, sao lại thế, hãy ngồi lên chiếc ghế này... 

Đầu phải nói đến lượt thứ hai, mụ mới dám rón rén đến ngồi ghé vào mép 
chiếc ghế và cố thu người lại. 

Đầu hỏi : 

— Thế nào, chị đã nghĩ kĩ chưa 2 

Người đàn bà ngước lên nhìn Đầu, rồi lại cúi mặt xuống. 


= Thưa đã... 


73 


Đầu gật đầu. Anh đứng dậy. Tự nhiên anh rời chiếc bàn đến đứng vin vào 
lưng ghế người đàn bà ngồi, giọng trở nên đầy giận dữ, khác hẳn với giọng một 
vị chánh án : 

— Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Cả nước không có một 
người chóng nào như hắn. Tôi chưa hỏi tội của hắn mà tôi chỉ muốn báo ngay 
với chị : Chị không sống nổi với cái lão đàn ông vũ phu ấy đâu ! Chị nghĩ thế nào ? 

Người đàn bà hướng về phía Рац, tự nhiên chắp tay lại vái lia lia : 

— Con lay quý toà... 

— Sao, sao ? 

— Quý toà bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con 
bó nó... 

Lúc bấy giờ tôi đang ngồi giấu mặt sau bức màn vải hoa ngăn chó làm việc 
bên ngoài và phòng ngủ bên trong của Đầu. Sau câu nói của người đàn bà, tôi 
cảm thấy gian phòng ngủ lòng lộng gió biển của Đầu tự nhiên bị hút hết 
không khí, trở nên ngột ngạt quá. Tôi vén lá màn bước ra. 


Người đàn bà nhận ra được tôi ngay. Mụ nhấp nhổm xoay mình trên chiếc 
ghế như bị kiến đốt, và về sau tôi mới sực nghĩ ra, mụ nghĩ rằng toà án đã bố 
trí sẵn tôi ngồi phía sau để chuẩn bị làm nhân chứng. 

— Chị cứ ngồi nguyên đấy ! – Đầu nói với vë đầy hào hứng của một con 
người bảo vệ công lí vừa có thêm người đến tiếp viện, anh chạy sang phòng. 
bên xách một chiếc ghế cho tôi. Bấy giờ dưới con mắt của người đàn bà hàng 
chài, vị chánh án không phải là Баи đã trở về ngồi sau chiếc bàn lớn mà là tôi, 
với mấy vết thương đã lên da non nhưng vẫn để dấu vết trên mặt. 

~ Tuy bà ! - Đầu thay đổi cách xưng hô, khoác lên mình cái cung cách bề 
ngoài của một vị chánh án - chủ trương nguyên tắc của chúng tôi là kêu gọi 
hoà thuận... 

Đang ngồi cúi gục xuống, người đàn bà bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào 
chúng tôi, lần lượt từng người một, với một về ban đầu hơi ngơ ngác. 


— Chị cám ơn các chú !— Người đàn bà đột nhiên thốt lên bằng một giọng 
khẩn thiết - Đây là chị nói thành thực, chị cám ơn các chú. Lòng các chú tốt, 
nhưng các chú đâu có phải là người làm ăn... cho nên các chú đâu có hiểu 
được cái việc của các người làm ăn lam lũ, khó nhọc... 

Chỉ mấy lời mào đầu ấy, người đàn bà đã mất hết cái vë ngoài khúm núm, 
sợ sët. Điệu bộ khác, ngôn ngữ khác. 


74 


Cũng phải nói thật, những lời ấy, nhất là đấy lại là lời một người đàn bà 
khốn khổ, không phải dễ nghe đối với chúng tôi. Dầu mặt hãy còn trẻ, Рац 
cũng là một chánh án huyện. Cồn tôi, một người đáng lẽ mụ phải biết ơn. 

Nhưng người đàn bà để lộ ra cái vë sắc sảo chỉ đến thế, chỉ vừa đủ để kích 
thích trí tò mò của chúng tôi. Mụ đưa cặp mắt đầy vẻ mệt mỏi nhìn ra ngoài 
bờ phá bên kia con đường chính của phố huyện ở đấy, thiếu nữ mặc áo tím 
vân ngồi đợi mų trên chiếc mủng?), 

Trong phút chốc, ngồi trước mặt chúng tôi lại уап là một người đàn bà 
lúng túng, dày sợ sệt, nhưng có vë thông cảm với chúng tôi hơn. Mu bắt đầu кё: 

— Từ nhỏ tuổi tôi đã là một đứa con gái xấu, lại rõ mặt, sau một bận lên 
đậu mùa. Hồi bấy gió nhà tôi còn khá giả, nhà tôi trước ở trong cái phố này. 
Cũng vì xấu, trong phố không ai lấy, tôi có mang với một anh con trai một nhà 
hàng chài giữa phá hay đến nhà tôi mua БА? về đan lưới. Lão chồng tôi khi ấy 
là một anh con trai cục tính nhưng hiền lành lắm, không bao giò đánh đập tôi. 

Người đàn bà bỗng chép miệng, con mắt như đang nhìn suốt cả đời mình : 

~ Giá tôi để ít đi, hoặc chúng tôi sắm được một chiếc thuyền rộng hơn, từ 
ngày cách mạng về đã đỡ đói khổ chứ trước kia vào các vụ bắc”, ông trời làm 
động biển suốt hàng tháng, cả nhà vợ chồng con cái toàn ăn cây xương rồng 
luộc chấm muối... 

— Lão ta trước hồi bảy nhăm có đi lính nguy không 2 - Tôi bỗng hỏi một 
câu như lạc đề. 

~ Không chú à, cũng nghèo khổ, túng ачап đi vì trốn lính - bông mu đỗ mặt – 
nhưng cái lỗi chính là đám đàn bà ở thuyền аё nhiều quá, mà thuyền lại chật. 

~ Vậy sao không lên bờ mà ở - Đầu hỏi. 

— Làm nhà trên đất ở một chỗ đâu có thể làm được cái nghề thuyền lưới vó ? 
Từ ngày cách mạng về, cách mạng đã cấp đất cho nhưng chẳng ai ở, vì không. 
bỏ nghề được ! 


~ Ở trên thuyền có bao giờ lão ta đánh chị không ? - Tôi hỏi. 


(1) Măng: thuyền thúng. 
(2) Bả: sợi đan lưới. 
(3) Vu bác : ở biển có hai vụ đánh cá là vụ nam (theo mùa gió nòm nam từ tháng 5 đến tháng 10) 


và vụ bắc (theo mùa gió đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4) ; vụ bắc thường là mùa biển động. 


75 


— Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh, cũng như đàn ông 
thuyền khác uống rượu... Giá mà lão uống rượu... thì tôi còn đỡ khổ... Sau này 
con cái lớn lên, tôi mới xin được với lão... đưa tôi lên bờ mà đánh... 

— Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được ! – Đầu và tôi cùng 
một lúc thốt len. 

~ Là bởi vì các chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như thế 
nào là nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông... 

— Phải, phải, bây giờ tôi đã hiểu, - bất ngờ Đầu trút một tiếng thở dài đầy 
chua chát, - trên thuyền phải có một người đàn ông... dù hắn man rợ, tàn bạo ? 

~ Phải - Người đàn bà đáp - Cũng có khi biển động sóng gió chứ chú ? 

Lát lâu sau mu lại mới nói tiếp : 

— Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài ở thuyền 
chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng 
làm ăn nuôi nấng đặng một sắp? con nhà nào cũng trên dưới chục đứa. Ông 
trời sinh ra người đàn bà là để аг con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn cho 
nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ 
không thể sống cho mình như ở trên đất được ! Mong các chú lượng tình cho 
cái sự lạc hậu. Các chú đừng bắt tôi bỏ nó ! – Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu 
xí của mu chot (mg sáng lên như một nụ cười - vả lại, ở trên chiếc thuyền cũng. 
có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hoà thuận, vui vẻ. 

— Cả đời chị có một lúc nào thật vui không ? — Đột nhiên tôi hỏi. 

~ Có chứ, chú ! Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no... 

Viên chánh án huyện rời chiếc bàn xếp đến phát ngốt lên những chồng hồ 
sơ, giấy má. Рац đi đi lại lại trong phòng, hai tay thọc sâu vào hai bên túi chiếc 
quần quân phục đã cũ. Một cái gì vừa mới vỡ ra trong đầu vị Bao Công của cái 
phố huyện vùng biển, lúc này trông Đầu rất nghiêm nghị và dày suy nghĩ. 

Người đàn bà đã khóc khi nghe tôi nhắc đến thằng Phác. Nhưng tình thương 
con cũng như nỗi đau, cũng như cái sự thâm trầm trong việc hiểu thấu các lẽ 
đời hình như mụ chẳng bao giờ để lộ rõ rệt ra bề ngoài. Trong cái đám con cái 
đông đúc đang sống ở dưới thuyền, mụ không yêu một đứa nào bằng thằng 
Phác, cái thằng con từ tính khí đến mặt mũi giống như lột ra từ cái lão đàn ông 
đã từng hành Һа mu, và không khéo sẽ còn hành hạ mu cho đến khi chết - nếu 
không có cách mạng về. 


(1) Sếp (phương ngữ Trung Bộ, Nam Bộ) : lũ, bây, дап. 


76 


Mu cho chúng tôi biết, vì sợ thằng bé có thể làm điều gì đại đột đối với bố 
nó, mụ đã phải gửi nó lên rừng nhờ bố mình nuôi đã nửa năm nay. Ở với ông 
ngoại, thằng bé sướng hơn ở trên thuyền với bố mẹ. Nhưng hē rời ra là nó trốn 
về. Thằng bé tuyên bố với các bác ở xưởng đóng thuyền rằng nó còn có mặt ở 
dưới biển này thì mẹ nó không bị đánh. 

Chiều hôm ấy trong khi Đầu gặp lão đàn ông để giáo dục răn dạy lão thì 
tôi trở lại xưởng đóng thuyền. Vắng thằng Phác, dù sao cái bãi cát cũng như cả 
vùng phá nước trở nên trống trải thế nào ấy. Đêm, những đàn chim di cư vẫn 
võ cánh trong sương, bay qua vùng phá. Tôi khoác chiếc máy ảnh đi lang 
thang cho đến tận khuya, đã mỏi cả chân, tôi đến ngồi bên một ngọn lửa. 
Nhúm phoi bào bắt cháy sang mấy cái đầu mẩu gõ cưa ra từ các lẻ ván của 
một chiếc thuyền mới vót lên được, sau vụ đắm thuyền trong vụ bắc năm ngoái. 

Gần sáng trời trở gió đột ngột, từng tång mây đen xếp ngón ngang trên 
mặt biển đen ngòm, và biển bắt đầu gào thét, sóng bạc đầu ngoài cửa lạch nổi 
côn lên, cao như những ngọn núi tuyết trắng. 

Trong phá, các thứ tàu thuyền đều tìm vào bờ để trú, duy ở giữa phá chẳng 
hiểu vì sao уап còn thấy một chiếc thuyền уб bè đang đậu. 

Gió rú ào ào chung quanh chiếc xe Reo vừa mới ở trên rừng xuống, chưa 
xuống hết. Cái ông lão đã ngoài sáu mươi mà vẫn còn theo đuổi nghề 
sơn tràng đang ngồi bên bếp lửa giữa trời, văn đặt hai con mắt đây vẻ lo lắng 
ra ngoài mặt phá, nơi có chiếc thuyền. 


Cái bếp lửa cũng bị gió ném tung ra khắp bãi cát, những tàn lửa đỏ rực bay 
ачап lên chung quanh chỗ tôi và ông lão ngồi. Tôi xem lại xoong cơm đã sống 
nhăn hộ ông lão đoạn gào lên : 

~ Chiều gió này không khéo bão cấp 11 ròi? 

= Ù, ừ..! - Ông lão lầm bẩm, vẫn không rời mắt khỏi chiếc thuyền đang 
chống chọi với sóng gió giữa phá. 


жож 
Những tấm ảnh tôi mang về, đã được chọn lấy một tấm. Trưởng phòng rất 
bằng lòng về tôi. 
Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau, tấm ảnh chụp của 
tôi vẫn còn được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. 
Quái lạ, tuy là ảnh đen trắng nhưng mỗi lần ngắm kĩ, tôi уап thấy hiện lên cái 


77 


màu hồng hòng của ánh sương mai lúc bấy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng. 
hồng, và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra 
khỏi tấm ảnh, đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét 
thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng, khuôn 
mặt rõ đã nhọt trắng vì kéo lưới suốt đêm. Mụ bước những bước chậm rãi, bàn 
chân війт trên mặt đất chắc chắn, hoà Іар trong đám đông... 

8- 1983 


(Nguyễn Minh Châu, Toàn tập, tập 3, NXB Văn hoe, Hà Nội, 2001) 


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 

1. Phát hiện thứ nhất của người nghệ sĩ nhiếp ảnh đầy thơ mộng. Anh đã cảm 
nhận như thế nào về vẻ đẹp của chiếc thuyền ngoài xa trên biển sớm mòsương ? 
2. Phát hiện thứ hai của người nghệ sĩ nhiếp ảnh đầy nghịch lí. Anh đã chứng 
kiến và có thái độ như thế nào trước những gì diễn ra ở gia đình hàng chài ? 
3. Câu chuyện của người đàn bà ở toà án huyện nói lên điều gì ? 

4. Nêu cảm nghĩ về các nhân vật : người đàn bà vùng biển, lão đàn ông độc ác, 
chị em thằng Phác, người nghệ sĩ nhiếp ảnh. 

5. Cách xây dựng cốt truyện của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm này có 
nét gì độc đáo ? 


6. Ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật trong truyện có gì đáng 


chú ý? 


GHI NHỚ 


Từ câu chuyện về một bức ảnh nghệ thuật và sự thật cuộc đời đằng sau bức 
ảnh, truyện ngắn Chic thuyên ngoài xa mang đến một bài học đúng đắn về 
cách nhìn nhân cuộc sống và con người : một cách nhìn đa diên, nhiều chiều, 


phát hiện ra bản chất thật sau vẻ đẹp bên ngoài cúa hiện tượng. Cách khắc hoạ 
nhân vật, xây dựng cốt truyện, sử dụng ngôn ngữ rất linh hoạt, sáng tạo đã 
góp phần làm nổi bật chú đẻ - tư tưởng cúa tác phẩm. 


LUYỆN TẬP 


Nhân vật nào trong truyện để lại cho anh (chị) ấn tượng sâu sắc nhất ? 
Vì sao ? 


78 


THỰC HÀNH VỀ НАМ Ý 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 
e Cúng cố và nâng cao những kiến thức cơ 
bản về hàm ý, cách tạo hàm ý, tác dụng của 
hàm ý trong giao tiếp ngôn ngữ. 
* Có kĩ năng lĩnh hội được hàm ý, kĩ năng nói 
và viết câu có hàm ý trong những ngữ cảnh 
cần thiết. 


1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới. 
Về đến nhà, A Phú lắng vai ném núa con bò xuống gốc đào trước của. Pá Tra 
bước rahỏi : 
= Mất mấy con bò ? 
A Phủ trả lời tự nhiên : 
~ Tôi vê lấy súng, thế nào cũng bắn được. Con hổ này to lắm. 
Ра Tra hất tay, nói : 
~ Quân ăn cướp làm mất bò tao. A Sử! Рет súng di lấy con hổ vè. 
Е | | | | БЕ тө Hoài, Vợchỏng A Phi) 
Câu hỏi : 
а) Nếu căn cứ vào lời đáp của A Phủ đối với câu hỏi của РА Tra thi: 
(1) Lời đáp đó thiếu thông tin gì cần thiết đối với yêu cầu của câu hỏi ? 
(2) Lời đáp đó thừa thông tin gì so với yêu cầu của câu hỏi ? 
(3) Cách trả lời của А Phủ có hàm ý gì và thể hiện sự khôn khéo như thế nào? 
b) Từ sự phân tích trên, hãy nhớ lại kiến thức đã học ở Trung học cơ sở : 
Thế nào là hàm ý ? Căn cứ vào phương châm hội thoại đã được học ở Trung 
học cơ sở, thì ở đoạn trích trên, A Phủ đã chủ ý vi phạm phương châm về 


lượng (lượng tin) khi giao tiếp như thế nào ? 


79 


2. Đọc đoạn trích sau và trả lời сас câu hỏi nêu ở dưới. 


Những lúc như thế. thì một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh 


được. Nhất là khi tròng thấy một thằng chỉ đến vòi tiền uống rượu như Chí 
Phèo. Tuy vây, cụ cũng móc sẵn năm hào. Thà móc sẵn để tống nó di cho 
chóng. Nhưng móc rôi, cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người : 


= Chí Рһёо đấy hở ? Lè bè vira ийа chứ, tôi không phải là cái kho. 
Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hắn : 

~ Cầm lấy mà сіз, di di cho rảnh. Rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à ? 
Hắn trợn mắt, chỉ идо mặt cụ : 

~ Tao không đến đây xin năm hào. 

Thấy hắn toan làm dữ, cụ đành dịu giọng : 

~ Thôi, cầm lấy váy, tôi không còn hơn. 

Hắn uênh cái mặt lên, rất là kiêu ngạo : 

— Tao đã bảo tao không đòi tiên. 

~ бїбї! Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế thì anh cán gì ? 
Hắn dõng аас: 


~ Тао muốn làm người lương thiện. 


(Nam Cao, Chí Phèo) 
Câu hỏi : 


а) Câu nói của bá Kiến “Tôi không phải là cái kho” có hàm ý рї? Cách nói như 


thế có đảm bảo phương châm cách thức (cần nói rõ ràng, rành mạch) không ? 


b) Ở lượt lời thứ nhất và thứ hai của bá Kiến có những câu dạng câu hỏi. 


Những câu đó thực hiện hành động nói gì ? Chúng có hàm ý như thế nào ? 


с) Ó lượt lời thứ nhất và thứ hai của шїиї, Chí Phèo đều không nói hết ý. 


Phần hàm ý còn lại được tường minh hoá (được nói rõ) ở lượt lời nào ? Cách 
nói ở hai lượt lời đầu của Chí Phèo không đảm bảo phương châm về lượng và 
phương châm cách thức như thế nào ? 


80 


3. Đọc truyện cười sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới. 
VĂN HAY 
Một ông đồ ngồi cặm cụi viết. Bà vợ đến bên cạnh bảo : 


~ Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không? 


Thây đồ lấy làm đắc chí cho là vợ khen tài văn chương của mình, ý văn đồi 
dào giấy khổ nhỏ không đủ chép. Nhưng thầy cũng hỏi lại : 

~ Bà nói vậy là thế nào ? 

Bà vợ thong thả nói : 

= Ông chả biết tính toán gì cả, giấy khổ to bỏ đi còn gói hàng, chứ giấy khổ 


nhỏ thì làm gì được. 


(Theo Truyện cười những chàng ngốc, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1993) 

Câu hỏi : 

a) Lượt lời thứ nhất của bà đồ có hình thức câu hỏi nhưng thực chất là 
thực hiện hành động nói gì (ngăn cản, khuyên, đề nghị, khen,...) ? Ó lượt lời 
đó, bà đồ tó ý “khen tài văn chương” của ông đồ hay thực chât đánh giá như 
thế nào về văn chương của ông ? 

b) Vì sao bà đồ không nói thẳng ý mình mà chọn cách nói như trong truyện ? 

4. Qua các bài tập trên, anh (chị) hãy xác định : Để nói một câu có hàm. ý 
người ta dùng những cách thức nào ? Chọn câu trả lời đúng và dày đủ nhất. 

A - Chủ ý vi phạm phương châm về lượng trong giao tiếp (nói thừa lượng 
tin cần thiết hoặc nói thiếu lượng tin so với yêu cầu của cuộc giao tiếp) 

B- Chủ ý vi phạm phương châm cách thức (nói mập mò, vòng vo, không, 
тб ràng, rành mạch) 

C- Sử dụng các hành động nói gián tiếp 


D- Tuy ngữ cảnh mà sử dụng một hay phối hợp các cách thức trên 


81 


постты | ` 
| С. MÙA LÁ RUNG TRONG VUÒN __ма vån KHÁNG 
(Trích) 


TIËU DÅN 


Ма Văn Kháng tên khai sinh là Đinh Trọng Đoàn, 
sinh năm 1936, quê gốc ở phường Kim Liên, quận Đống 
Đa, Hà Nội. Mười bốn tuổi, Ma Văn Kháng tham gia tổ 
chức thiếu sinh quân, rồi được cử đi học ở Khu học xá Việt 
Nam tại Trung Quốc. Năm 1964, sau khi tốt nghiệp Đại 
học Sư phạm, ông lên dạy học ở tỉnh Lào Cai và bắt đầu 
viết văn. Lấy bút danh Ma Văn Kháng chính là cách để ông 
ghi nhớ những kỉ niệm không thể nào quên về một thời 
tuổi trẻ đây nhiệt huyết, không ngại gian khó, lăn lộn với 
công việc dạy học nơi bản làng, và bày tó niềm tri ân sâu 
nặng của mình đối với dòng bào các dân tộc vùng cao, nơi 
ông đã gắn bó hơn mười năm trời. Năm 1976 ông chuyển về 


công tác tại Hà Nội, làm Phó Giám đốc - Tổng biên tập Nhà 


xuất bản Lao động, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn 


Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Văn học nước ngoài,... Với 


MA VĂN KHÁNG 


những đóng góp tích cực cho sự vận động và phát triển 

nhiều mặt của văn học nghệ thuật, Ma Văn Kháng được tặng Giải thưởng Văn học ASEAN nám 
1998 và Giải thưởng Hò Chí Minh về văn học nghệ thuật пат 2012. 

Tác phẩm chính : Đồng bạc trắng hoa хоё (tiéu thuyết, 1979), Vùng biên ải (tiểu thuyết, 1983), 

Mùa lá rụng trong uườn (tiểu thuyết, 1985), Ngày đẹp trời (tập truyện ngắn, 1986), Đám cưới 

ngắn, 1994), Một chiều 


không có giấy giá thú (tiču thuyết, 1989), Trăng soi sân nhỏ (tập truy 
đông gió (tập truyện ngắn, 1998),... 

Mùa lá rung trong uườn là cuốn tiểu thuyết được tàng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 
năm 1986. Tác phẩm thể hiện sự quan sát và cảm nhận tinh nhạy của nhà văn vẻ những biến 
động, những đổi thay trong tư tưởng và tâm lí của con người Việt Nam giai đoạn xã hội chuyển 
mình xoá bó dần mô hình kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang nën kinh tế thị trường với 
những rạn vỡ tất yếu theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực trong quan niệm sống, cách sống và 
cách lựa chọn các giá trị. Chuyện xảy ra ngay trong chính gia đình ông Bằng, một gia đình được 
coi là nẻn nếp, luôn giữ gìn gia pháp và gia phong, nay trở nên chao đảo trước những cơn địa 
chấn tinh thần từ bên ngoài. Nhà văn bày tó niềm lo lắng sâu sắc cho các giá trị truyền thống 


trước những đổi thay của thời cuộc. 


Vän bản dưới đây trích từ chương 2 của tiểu thuyết Mùa lá rung trong uườn. 


82 


УАМ ВАМ 

Cầu được, ước thấy. Người phụ nữ mà Lí và Phượng cùng ao ước hiện ra, 
thật như đã hiện ra ngay trước cổng nhà, vào đúng lúc cả nhà đang tíu tít vào 
buổi cúng tất niên chiều ba mươi Tết. 

Nghe tiếng chuông điện, Phượng chạy ra cửa. Trước hai cánh cổng sắt là 
một phụ nữ nông thôn trac năm mươi, người thon gọn trong cái áo bông chần 
hạt їч, Chiếc khăn len nâu thắt ôm một khuôn mặt rộng có cặp mắt hai mí 
dàm thắm và cái miệng tươi. Người phụ nữ đeo một cái tay nåi® 
5 từ ga xe lửa về, không có cái vẻ ngác ngơ lạ lãm, nhưng hai con mắt 
đậm nỗi bồi hồi. 


nặng, dáng 
vừa đi 


Phượng kéo cánh cửa sắt, dë dặt : 

— Bác... bác hỏi ai а? A, có phải bác là... là chị Hoài không a ? 

— Cô Phượng đấy như ? 

Phượng quay ngoắt VỀ Sau, reo to : 

— Chị Hoài ! Chị Hoài lên, anh Đông, chị Lí, anh Luận oi! 

Sự việc diễn ra quá ư đột ngột ! Đông, Lí, Luận hấp tấp từ phòng khách ùa 
ra vệt đường lát xi măng đi qua vườn cây ra cổng, nhìn thấy chị Hoài thật rồi 
mà vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, nửa tin nửa ngờ. Chị Hoài lên ! Lên đúng chiều 
ba mươi Tết ! Thật ngoài sức tưởng tượng ! Trong tâm ức vân là có hình bóng 
chị Hoài. Chị Hoài, vợ anh cả Tường liệt sĩ. Chị Hoài, dâu trưởng, nết na, thuỳ 
mị. Trong tiềm thức vẫn sống động một chị Hoài đẹp người, đẹp nết. Nhưng 
bây giờ chị Hoài đã có một gia đình riêng với những quan hệ riêng, lo toan 
riêng, nên vẫn nhớ, vẫn quý, уап yêu chị đấy, mà lại không dám, không nỡ níu 
kéo chị về mình. Quan hệ của chị ở gia đình này đã thuộc về quá khứ. Kỉ niệm 
của chị ở đây đẹp nhưng buồn. Chị có quyền quên mà không ai được trách cứ. 

Phượng sôi nổi, nồng hậu : 

— Em mừng quá, chị Hoài ơi. Để em xách tay nải cho. 

Lí ôm chàm người phụ nữ đã một thời là dâu trưởng, nức пф: 

= Đúng là có linh tính nhé. Chị xem lời em nói có thiêng không ? Em vừa nói : 
Ước gì chị Hoài hiện ra bây giờ nhỉ. 


(1) Áo bông may bằng những đường chỉ đan chéo nhau tạo ra các ó nhỏ hình hạt luu trên mặt vải. 


(2) Tay nåi (có nơi gọi là гау đây) : túi vải khoác vai, dùng đựng đồ mang đi đường. 


83 


~ Hon chục năm nay chị Hoài chưa lên Hà Nội rồi đấy. – Luận nói. 

— Làm gì ! Đám cưới chú và cô Phượng chị còn lên dự cơ mà. Mới có chín 
năm thôi. Вап quá. Nhà nông chẳng bao giờ hết việc. Ông đâu ? 

Luận ra về thành thạo : 

– Tháng này đã cấy đâu chị ? Ông ở trên nhà, có lẽ sắp xuống đấy. 

— Dung mà còn rỡ? khoai tây. Còn họp Đại hội. Định đi từ sớm kia, mà 
công kia việc nọ cứ dồn tới. 

— Cứ vứt toạch công việc một chỗ đã, chị ạ- Lí chêm, hai mắt tít lại - Đời 
người chỉ những lo cùng lo có chết ! 

— Ông có khoẻ không, hai сб? 

= Ông không khoẻ lắm, chị a - Phượng đáp, chưa hết mừng rë - Gặp 
chị ở ngoài đường không chắc em đã nhận ra được đâu. Hôm cưới em, chị 
mặc áo vét như cán bộ kia. 

Luận đi cạnh chị Hoài, nghiêng nghiêng đầu : 

~ Thì chị уар là chủ nhiệm chứ, chị Hoài? 

Người phụ nữ cười : 

~ Văn, nhưng tôi chuyển sang làm chủ nhiệm hợp tác xã đan dệt thắm ngô 
rồi. Рау, cái bãi soi” hồi chú về chơi, đi thuyền ra, xem chọi trâu ấy, giờ bạt 
ngàn là ngô. À, cô Phượng chuyển được công tác về dưới này rồi nhỉ. Thôi thế 
cũng mừng. Rồi lo cho bà, cho cháu về dần cô ạ. 

Phượng nắm tay chị Hoài : 

~ Sao chị biết em chuyển công tác về dưới này ? 

- Ông viết thư cho tôi. Ông kể hết. Cả chuyện cậu Cừ. Thế nên tôi mới sốt 
ruột, phải lên ngay. Tôi sợ ông buồn. 

Đưa mắt nhìn Phượng, Luận nhận ra Phượng buột khói tay chị Hoài. 
Phượng cúi mắt chớp chớp vì một cảm kích bất ngờ. Người phụ nữ tưởng đã 
cắt hết mối dây liên hệ với gia đình này, vẫn giao cảm, vẫn chia sẻ buồn vui và 
cùng tham dự cuộc sống của gia đình này. Luận di tụt lại phía sau cùng 
Phượng, anh muốn gần gũi Phượng trong mối đồng cảm này. Phía trước, Lí 
kéo tay chị Hoài, vui vë quá mức, cùng Đông đưa chị vào phòng khách. 


(1) Ró (cách phát âm của một số vùng) : dỡ. 


(2) Bãi soi : bãi phùsa nổi lên ở giữa sông, 


84 


Trong phòng khách đã bày сб cúng, Đông súc ấm, pha trà. Lí sà xuống tay 
nải cùng chị Hoài. 

— Chẳng mang được cái gì lên đâu - Chị Hoài xôi lởi - Cái Ngoan, thằng 
Tung cứ nhét vào, rồi giục : Mẹ đi đi, không ông buồn, các chú, các cô mong ! 
Đây là gạo nếp tăng sản” của nhà. Cái giò thủ anh ấy gói đây, ông thích ăn giò 
thủ lắm đấy, cô Lí ạ. Còn bọc này là sắn dây. Trẻ con nó giã, nó rây đấy. À, cái 
giống mướp hương này thơm ngon mà to quả lắm. Cô Phượng cất đi mà gieo. 
Gieo đêm nay là tốt nhất đấy. Ó nhà, trồng bờ ao, có quả hai cân bảy kia. ©, 
cho nó leo bờ tường. À, ông thợ mộc còn đấy không 2 Mấy con rồi ? Chú Đông 
tóc bạc nhưng уап khoẻ nhỉ ! Cháu Dư có hay gửi thư về không ? Cô Lí trông 
không nhận ra được nữa. Trẻ như gái mười tám ấy ! 


Tá tít mắt, hai má hây hây : 


- Ông Đông sắp thành ông Di Гас rồi, chị а. Còn em... bệnh đấy chị ơi... 


Cầu thang có tiếng ba toong? 


hân cầu thang. 


chống lịch kịch. Phượng và Luận chạy ra 


° 


Ông Bằng đã xuống hết bậc. Ра đến lúc phải xuống để cúng, cũng là lúc 
ông nghe thấy xôn xao tin chị Hoài lên. Ông cố đi cho ngay ngắn. Trông ông 
сао, gầy hơn mọi ngày, nhưng trang trọng, chỉnh të hơn, mặc dầu vån là bộ 
com lê đen, Кё sọc mờ, cài khuy chéo. Có lẽ do gương mặt ông ánh lên cái cảm 
xúc của con người trước ngưỡng cửa của năm mới, do con mắt đã qua khỏi 
căn bệnh, sáng dậy, át đi vë già пиа, tàn lui và nỗi ưu tư còn ghi vết ở trên trán, 
và nếp da xệ ở hai bên cằm. 

Ông sững lại khi nhìn thấy Hoài, mặt thoáng một chút ngơ ngẩn. Rồi mắt ông. 
chóp liên hồi, môi ông lạt bật không thành tiếng, có cảm giác ông sắp khóc oà. 

Hoài gần như không chủ động được mình, chị lao về phía ông Bằng, quên 
cả đôi dép, đôi chân to bản, gót nứt nẻ tham đen, giám trên nền đá lạnh, kịp 
hãm lại khi còn cách ông già hai hàng gạch hoa. 

= Ông ! 

Người phụ nữ thốt lên một tiếng như tiếng пас. Và giọng ông Bằng bóng 
khê đặc, khàn rè : 


~ Hoài đấy u, con? 


(1) Tăng sản : tăng sản lượng nhờáp dụng biện pháp kĩ thuật và chăm sóc. 


(2) Ba toong (phiên âm tiếng Pháp : baton) : gây chống. 


85 


Phượng quay mặt đi, mắt ngấn lệ không nỡ nhìn cảnh gặp gõ, không nỡ 
thấy đôi gót chân nứt nẻ của chị Hoài, ngực dội lên những cơn sóng nghẹn 
ngào và hai cánh mũi se se cay. Cảnh gặp gó vui mừng nhiễm một nỗi tiếc 
thương, đau buồn, ê nhức cả tim gan. 

Ông Bằng nén xúc động, rút khăn tay, chấm kẽ mắt : 

— Anh ấy và các cháu vẫn khoẻ cả chứ, соп? 

~ Thưa ông, bốn cháu của con nhò trời văn khoẻ mạnh cả. Cháu đầu đi bộ 
đội đóng ở biên giới Hà Tuyên”, vừa rồi hết nghĩa vụ, về xã tham gia sản xuất. 
Cháu thứ hai học lớp mười. Cháu gái thứ ba học lớp tám. Cháu trai út học lớp 
sáu. Nhà con, cảm ơn ông, уап được bình thường. Anh ấy giờ tham gia Uỷ ban 
xã. Lẽ ra, anh ấy thu xếp công việc được cũng lên kính thăm ông dịp này. 
Cả các cháu nữa, bốn đứa, đứa nào cũng đòi đi. Nhất là thằng lớn, nó cứ bảo 
mấy lần nó qua Hà Nội mà chưa được vào nhà thăm ông, lần này rỗi rãi nó 
phải đi... 

Câu chuyện của người phụ nữ nông thôn có cái vẻ kề cà đã đưa cuộc gặp 
gỡ ra khỏi những chấn động tình cảm bất thường. Và Lí đã hí húi xếp xong 
mâm cúng, nhảy từ cái ghế đầu xuống, xoa xoa hai bàn tay rất ý tứ trước 
ông Bằng : 

- Ông а, con đề nghị thế này, hàn huyên còn nhiều chuyện, để lát nữa tha 
hồ. Giò, mời ông lại khấn cho lễ cúng gia tiên bắt đầu a. 

Mọi người dạt ra, để trống một khoảng rộng trước bàn thờ. 

Ông Bằng soát lại hàng khuy áo, chỉnh lại cái cà vạt, ho khan một tiếng, 
địch chân lại trước mặt bàn thờ. 

Hương cháy, uốn cong một đoạn tàn, bốc toả một làn khói åo mờ. Hai cái 
bánh chưng bọc lá xanh tươi, buộc lạt điều, xếp cạnh mâm ngũ quả và những 
chén rượu xinh xắn đặt rải hàng ngang trước bệ thờ. Ngọn đèn dầu lim dim in 
cái chấm vàng vào dãy khung ánh đặt sát tường. Ảnh song thân ở chính giữa ; 
bên trái, ảnh bà Bằng mặt hoa da phấn, tóc vấn khăn nhung, phía phải, ảnh 
anh cả Tường áo trấn thủ ô quả trám, mũ ca lô nghiêng, nét đã phôi pha. 

Ngước mái đầu hói, diềm tóc lơ thơ đã bạc hết, ông Bằng chắp hai tay 
trước ngực. Khói hương và khung cảnh trầm tĩnh đưa hiện tại về quá khứ. 


(1) Nay là Hà Giang và Tuyên Quang. 


86 


Thoáng cái, ông Bằng như quên hết xung quanh và bản thểt, Dang lên trong 
ông cái cảm xúc thiêng liêng rất đỗi quen thân và tâm trí ông bỗng mờ nhoà, 
phiêu diêu lãng đãng gần xa, ẩn hiện tàng tàng lớp lớp những ảnh hình khi tỏ 
khi mó, chập chờn nhưtrong chiêm bao. Thưa thầy mẹ đã cách trở ngàn trùng 
mà уап hằng sống cùng con cháu. Con уап văng vắng nghe đâu đây lời giáo 
huấn? ông cha, tiên tổ. Con vân đính ninh ghi khắc công ơn sinh thành dưỡng 
dục” của thầy mẹ, gia tộc, ông bà, cha mẹ, tổ tiên, con như thấy từ trong tam 
linh, huyết mạch sự sinh sôi nảy nở, phúc thọ an khang” của cháu con đời đời 
nối tiếp trong cộng đồng dân tộc yêu thương. Và em, cùng con trai cả của 
ba mẹ. Em cùng con đã mất và уап hằng sống, hằng vui buồn, chia sẻ, đỡ 
nâng, dắt dìu tôi cùng các cháu, các con, các em... 

Trong giây lát, nhập vào dòng xúc động tri ân”) tiên tổ và những người đã 
khuất, ông Băng lang lang trong những hoài niệm hư ảo, thoát trần. Nhưng, 
ông chỉ ó trong dòng tình cảm trôi lững lờ đó trong giây phút. Quá khứ không 
cắt rời với hiện tại. Tổ tiên không tách rời với con cháu. Tất cả liên kết một 
mạch bền chặt thuỷ chung. Bởi vậy, ông lại trở về với những ngày đang sống, 
với những người đang sống. Mắt ông bỗng cay sè. Lòng ông lại bồn ngộn. Và 
ông vội cúi xuống, bật trên đôi môi những lời cầu khấn thành kính và run гау: 


- Hôm nay ngày ba mươi tháng chap năm Bính Tuất, buổi tất niên, con 


cùng các nam tử, nữ tử, tôn її... 


Rõi'” theo lời cha, Luận bỗng bấm tay Đông. Mặt Luận biến sắc. Rõ ràng là 
khi kể tên các con trai, ông cụ đã gạt tên thằng Cừ. Lí ngọ nguậy không yên, lát sau, 
ghé tai chị Hoài, hí hửng : “Chị ơi, em biết khấn đúng bài kinh nhà Phật co”. 

Mát chị Hoài dam đấm ngước lên bàn thờ. Và khi ông Bằng vừa buông 
tay chắp, rút mùi xoa lau mắt, lui ra, chị liền thế chân ông cụ, hai tay nâng lên 
trước ngực. 


(1) Bản thể (khái niệm triết học) : những vấn đề cơ bản về sự tồn tại và bản chất con người ; ở đây 
dùng theo nghĩa : bản thân mình. 

(2) Giáo huấn : dạy bảo điều hay lẽ phải. 

(8) Dưỡng duc (cách nói cũ) : nuôi nấng và dạy dó. 

(4) Phúc thọ an khang : phúc: tốt lành ; thọ : sống lâu; an : yên bình ; khang: khoẻ mạnh. 

(5) Tri ân: biết ơn. 

(6) Nam tử : các con trai ; nữ tử : các con gái ; tôn tử : các cháu. 


(7) Rõi (cách phát âm của một số vùng) : dõi. 


87 


Thật là một mâm сб quá ư thịnh soạn vào cái thời buổi đất nước còn rất 
nhiều khó khăn sau hơn ba mươi năm chiến tranh và so với đồng lương có hạn 
của cán bộ, công nhân, viên chức lúc này. 

Tràn trề trên mặt bàn, chạm cả vào cành quất Lí cố tình để sát vào mâm 
có cho bữa ăn thêm đẹp, thêm sang, là la liệt bát đĩa ngồn ngộn các món ăn. 
Ngoài các món thường thấy ở có Tết như gà luộc, giò, chả, nem, măng hàm 
chân giò, miến nấu lòng gà, хар lơ xào thịt bò... – món nào cũng mang dấu ấn 
tài hoa của người chế biến – là các món khác thường như gà quay ướp húng 
lìu, vịt tần hạt sen, chả chìa, mọc, vây... 

Đặc sắc nhất, mà có lẽ Lí muốn bộc lộ khiếu năng, cùng tấm lòng mình 
nhiều nhất ở đó, là các món vịt tần, vây và mọc, nhất là món mọc. Chị đã rất tỉ 
ш, và kĩ tính hết sức khi chế biến шоби пау. Miếng Шап được clyn lựa, giã 
thật nhuyễn nhừ thay cho giò sống, được chính tay chị trộn với mộc nhĩ, nấm 
hương, rồi nặn thành từng viên tròn trinh. Nồi nước dùng đảm bảo phải trong. 
veo. Và chính tay chị vớt, chia đều ra các bát nhỏ. 

Mọi người vào таш, hân hoan khác thường. 

(Mùa lá rụng trong uườn, 


NXB Phụ nữ, Hà Nội, 1985) 


HƯỚNG DÂN ĐỌC THÊM 


1. Nhân vật chị Hoài trong tác phẩm để lại cho anh (chì) ấn tượng gì ? Vì sao 
mọi người trong gia đình, với những tính cách khác nhau, nhưng tất cả đều 
yêu quý chị Hoài ? 

2. Phân tích diễn biến tâm lí hai nhân vật ông Bằng và chị Hoài trong cảnh gặp 
lại trước giờ cúng tất niên. Sự xúc động sâu sắc của hai người có ý nghĩa gì ? 

3. Khung cảnh Tết và dòng tâm tư cùng với lời khấn của ông Bằng trước bàn 
thờ gợi cho anh (chị) cảm xúc và suy nghĩ gì về truyền thống văn hoá riêng 
của dân tộc ta ? 


88 


, ĐỌC THÊM Я А ñ А : А 
(a) МОТ NGUOI HA МО! NGUYÊN KHÁI 


TIỂU DẪN 


Nguyễn Khải (1930 - 2008) tên khai sinh là Nguyễn 
Mạnh Khải, sinh tại Hà Nội nhưng sống ở nhiều nơi. Năm 
1947 ông gia nhập tự vệ chiến đấu ở thị xã Hưng Yên, sau 
đó vào bộ đội, làm y tá rồi làm báo. Năm 1951 ông làm 
công tác tuyên huấn ở Phòng chính trị Quân khu Ш. Năm 
1952 ông làm Thư kí toà soạn báo Chiến sĩ Quân khu III. Từ 
năm 1956 ông công tác ở toà soạn tạp chí Văn nghệ Quân 
đội, là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Sau 
năm 1975, ông chuyển vào sinh sống, công tác tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Khải bắt đầu viết văn từ năm 1950. Năm 1951 
ông được tặng giải khuyến khích về văn xuôi trong cuộc thi 


văn nghệ 1951 - 1952 với truyện Xây dựng, và bắt đầu được 


чай 


chú ý từ tiểu thuyết Xung đột (phản I- 1959, phàn II - 

NGUYÊN KHẢI 1962). Nguyễn Khải có nhiều tác phẩm viết về nông thôn 

trong quá trình xây dựng cuộc sống mới : Mùa lạc (tập 

truyện ngắn, 1960), Môt chặng đường (truyện dài, 1962), Tám nhìn xa (truyện, 1968), Người trở vë 

(tập truyện vừa, 1964), Chủ tịch huyện (truyện, 1972) ; về bộ đội trong những năm chiến tranh 

chống Mi : Họ sống và chiến đấu (kí sự, 1966), Hoà Vang (bút kí, 1967), Đường trong mây (tiču 

thuyết, 1970), Ra đảo (tiểu thuyết, 1970), Chiến sĩ (tiểu thuyết, 1973), Tháng ba ở Tây Nguyên (kí 

sự, 1976). Từ sau năm 1975, sáng tác của ông đẻ cập đến nhiều vấn đề xã hội - chính trị có tính 
p 


những biến động phức tạp của đời sống - tiêu biểu là các tiểu thuyết : Cha và con, và... 


sự và đặc biệt quan tâm đến tính cách, tư tưởng, tinh thần của con người hiện nay trước 
(1979), 
Gặp gỡ cuối năm (1982), Thời gian của người (1985), và các tập truyện ngắn : Một người Hà Nội 
(1990), Một thời gió bụi (1993), Hà Nội trong mắt tôi (1995), Sống ở đời (2002),... Năm 2000 ông 
được tặng Giải thưởng Hó Chí Minh vẻ văn học nghệ thuật. 


Truyện ngắn Một người Hà Nội phát hiện vẻ đẹp trong chiều sâu tâm hôn, tính cách con 
người Việt Nam qua bao biến động, thăng trầm của đất nước. Văn bản dưới đây có lược một 


số đoạn. 


89 


VĂN BẢN 


Chúng tôi gọi là cô, cô Hiền, là chị em đôi con di ruột với mẹ già tôi. Năm 
1955, tôi từ kháng chiến trở về một Hà Nội nhỏ hơn trước, vắng hơn trước, còn 
họ hàng chỉ còn lại có dăm gia đình vì chồng và con đều đi theo cách mạng. 
Cô Hiền cũng ở lại, dầu cô chú vẫn sống ở Hà Nội suốt chín năm đánh Pháp, 
các con lại còn nhỏ, chả có dính líu gì đến chính phủ “ngoài kia” cả. Họ ở lại 


chỉ vì không thể rời xa Hà Nội, không thể sinh cơ lập nghiệp ở vùng đất 
hác. Lại thêm, chú tôi làm nghề giáo học, một ông giáo dạy cấp Tiểu học, là 
người cần thiết của mọi chế độ. chế độ công sản cũng phải khuyến khích trẻ 
con đi học, học văn hoá và học làm người. Còn chính trị, chính em là những 
lứa tuổi trên, học sinh tú tài và sinh viên đại học. Tính thế là đúng, nhưng tôi 
уап lo, thật ra không có gì đáng để phải lo nhưng tôi vấn nghi ngại gia đình 
này rất khó gắn bó với chế độ mới và chế độ mới cũng không thể tin cậy được 


ở họ. Là vì họ ở rộng quá, một toà nhà toạ lạc ngay tại một đường phố lớn, 


hướng nhà nhìn thẳng ra cây si cổ thụ và hậu cung của đền Ngọc Son. Với 
người vô sản, ở quá rộng là một cái tội, trong khi cán bộ và gia đình họ phải ở 
chen chúc trong những khu nhà tập thể, có khi phải ở ngay dưới gầm cầu 
thang của một nhà bạn bè. Cái mặc cũng sang trọng quá. Mùa đông ông mặc 
áo ba-đờ-xuyf”, đi giày da, bà mặc áo măng-tô cổ lông, đi giày nhung đính hạt 
cườm. Lại cái ăn nữa cũng không giống với số đông. Bàn ăn trải khăn trắng, 
giữa bàn có một lọ hoa nhỏ, bát úp trên đĩa, đũa bọc trong giấy bản và từng 
người ngồi đúng chó đã quy định. Gia đình tôi thì ăn uống bình dân hơn, vợ 
chồng con cái ngồi xúm xít quanh cái mâm nhôm, thức ăn có khi múc ra bát 
ra đĩa, có khi cứ để nguyên trong nỗi, nồi lớn đặt giữa mâm, nồi nhỏ đặt cạnh 
mâm, cứ việc sục muôi vào, sục đũa vào, vừa ăn vừa quát con mắng cái, nhồm 
nhoàm, hả hê, không cần phải khuôn bó theo một quy tắc nào cả. Ăn cốt 
để sống, để làm việc, hay hớm gì cái thứ lē nghi rườm rà của... giai cấp tư sån. 
Tôi không dám thốt ra miệng nhưng vợ chồng vẫn bảo riêng nhau : “Cô Hiền 
đích thị là tư sản rồi. Đã là tư sản thì không thể tin cậy được. Việc mình mình 
biết, việc cô mặc cô, dính líu nhiều có ngày lại rắc rối.”. 


(1) Áo khoác dài kiểu Âu, bằng len, dạ, dùng cho đàn ông mặc ngoài về mùa rét. 


90 


(Lược đoạn 2: Cô Hiền xuất thân trong một gia đình giàu có lương thiện : mẹ buôn nước 
mắm, bố đỗ tú tài, mê uăn thơ, dạy con cái theo khuôn phép nhà quan. Cô Hiền xinh đẹp, thông 


mình, được gia đình cho phép mó phóng tiếp khách uăn chương, gọi là xa lòng uăn học.) 


3 


Được sống năm đầu ở Hà Nội vừa giải phóng, với lứa tuổi chúng tôi ngày 
ấy mới hăm bốn hăm nhăm cái xuân xanh, là cực kì khoan khoái. Chín năm xa 
phố phường, xa ánh điện, không được vào rạp xem chiếu bóng hoặc cải lương, 
không được vào một cái chợ đông người giữa ban ngày, bây giờ mỗi ngày đều 
ở Hà Nội, mỗi đêm đều ở Hà Nội, mãi mãi còn ở Hà Nội. Chúng tôi thì vui thế, 
tại sao những người vốn sống ở Hà Nội chưa thật vui nhỉ ? Họ đang tìm cách 
thích ứng với chế độ шої, cách sống, cách Таш việc, са cách nói năng ийа. MOL 
lần tôi đến thăm cô chú, thằng em trai đã mười bốn, mười lăm tuổi chạy ra mở 
cửa kêu ầm lên : “Mẹ ơi ! Đồng chí Khải đến !”. Cô tôi cau mặt gắt : “Phải gọi là 
anh Khải, hiểu chưa ?”. Bất đồ chú tôi cũng bước tới, nắm tay tôi rồi hỏi 
Tại sao chủ nhật trước đồng chí không ra chơi, cá nhà chờ сот mãi”. 
Cô tôi thổ dài, quay người đi. Tôi nói : “Nước được độc lập vui quá cô nhỉ ?”. 
Cô trả lời : “Vui hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều, phải nghĩ đến làm ăn chứ ?”. 
Theo cô, Chính phủ can thiệp vào nhiều việc của dân quá, nào phải tập thể 
dục mỗi sáng, phải sinh hoạt văn nghệ mỗi tối, vợ chồng phải sống ra sao, trai 
gái phải yêu nhau như thế nào, thậm chí cả tiền công sá cho kẻ ăn người ở. Về 
sau tổ dân phố lại vận động nhau không nên nuôi người ở. Nhà này trước đây 
có hai người б, một anh bếp và một chị vú”). Chị vú là vợ anh bếp, dé được đứa 
con nào lại đưa về quê cho bà ngoại nuôi. Sau ngày giải phóng, cô tôi cho anh 
bếp về quê làm ruộng, còn chị vú уап ở lại, vì chủ tớ còn cần dựa vào nhau. 
Mỗi ngày chị đi chợ, đều có cán bộ bám theo, dò hỏi : “Chị có bị nhà chủ hành 
hạ không? Tiền câng cá đhược trả đền đặn không? Thái độ chính trị của họ là nhir 


òn 


nhiên : 


thế nào ?”. Chị vú gắt åm lên : “Nếu họ không tử tế thì tôi đã xéo từ lâu rồi 
không khiến anh phải xui”. Chị ta kể lại chuyện đó cho cả nhà nghe, bình luận : 
“Cách mạng gì toàn để ý đến những chuyện lặt vặt”. Bây giờ thì chị vú đã mất rồi, 
về quê được bốn năm thì mất. Chị trông con cho bà cô tôi từ năm mười chín 
tuổi, đến năm bốn lăm tuổi mới về quê, tình nghĩa như người trong họ. Anh 
chóng không lấy vợ khác vì các con đã trưởng thành, anh làm chủ nhiệm một 


(1) Những người đi ở (trong xã hội cũ), người nấu ăn, người nuôi con chủ,... 


91 


cửa hàng mua bán của xã, ngày giỗ ông chú và ngày Tết đều đem gạo, đậu 
xanh, miến và rượu, toàn của nhà làm cả, lên biếu cô và các em. 


4 


Trong lí lịch cán bộ tôi không ghi tên cô Hiền. Họ thì xa, bắn súng đại bác 
chưa chắc đã tới, huống hồ còn là bà tư sản, dính Ни vào lại thêm phiền. Tôi 
уап định ninh cô phải thuộc giai cấp tư sản vì cô có gương mặt đặc biệt là tư 
sản, càng già lại càng rõ. Tôi hỏi cô : 

— Tại sao cô không phải học tập cải tạo, cô giấu cũng tài nhi? 

Cô Hiền cười rất tươi : 

— Tao chira đủ tiên chuẩn 

Tôi cũng cười : 

— Lại còn chưa đủ. 

Cô nói thần nhiên : 

— Tao có bộ mặt rất tư sản, một cách sống rất tư sản, nhưng lại không bóc 
lột ai cả thì làm sao thành tư sản được. 

Tôi nín lặng vì đó là sự thật. Cửa hàng của cô chỉ bán có một thứ : hoa 
giấy, các loại hoa giấy và các lãng hoa đan bằng tre, thêm ít bưu ảnh và sổ tay 
kỉ niệm. Hoa làm rất đẹp, bán rất đắt, nhưng chịu thuế rất nhẹ, chỉ có một 
mình cô làm, các con thì chạy mua vật liệu, hoặc làm giúp phần cuống lá vào 
dịp Tết ta và Tết tây. Nhiều bà bạn cũng tỏ ý ngờ vực : “Trông bà như tư sản 
mà không bị học tập cũng lạ nhỉ ?”. Cô tôi trả lời thật nhẹ nhàng : “Các bà 
không biết nhưng nhà nước lại rất biết”. Tất nhiên là cô khôn hơn các bà bạn 
của cô và cũng thức thời hơn ông chồng. Sau ngày Hà Nội giải phóng cô vẫn 
có hai dinh co, một nhà đang ở và một nhà ở Hàng Bún cho thuê. Ông làm 
nghề dạy học, con đông, đủ ăn là may, có tiền dư để tàu nhà là do ông viết 
sách giáo khoa cấp T 


học, được Nha Học chính” công nhận và cho in bán. 
Năm 1956, cô bán ngôi nhà ở Hàng Bún cho một người bạn mới ở kháng chiến 
về. Một năm sau, có một cán bộ tới hỏi về nhà cửa và có nhắc tới ngôi nhà ở 
Hàng Bún. Cô trả lời tỉnh khô : “Xin mời anh tới ngôi nhà anh vừa nói, hỏi 
thẳng nhà chủ xem họ trả lời ra sao. Nếu còn thắc mắc xin mời anh trở lại.”. 


(1) Nha Học chính :cơ quan Trung ương về giáo dục, như Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay. 


92 


Cũng trong năm 1956, ông chú tôi muốn mua một máy їп nhỏ để kinh doanh 
trong ngành їп vì chế độ mới không cho phép ông mở trường tư thục. Bà vợ hỏi 
lại : “Ông có đứng máy được không ?”. Ông chồng trả lời : “Không”, “Ông có sắp 
chữ được không ?”, “Không”, “Ông sẽ phải thuê thợ chứ gì. Đã có thợ tất có 
chủ, ông muốn làm một ông chủ dưới chế độ này à ?”. Ông chóng tính vốn 


nhát, rút lui ngay [...]. 
5 


Cô Hiền bên ngoại, chị Раі" bên nội là những người đàn bà có đầu óc rất 
thực tế. Mọi sự mọi việc đều được các bà ấy tính toán trước cả. Và luôn luôn 
tính đúng vì không có lòng tự ái, sự ganh đua, thói thời thượng chen vô. Không. 
có cả sự lãng mạn hay mơ mộng vớ vån. Đã tính là làm, đã làm là không thèm 
để ý đến những đàm tiếu của thiên hạ. Cô tuyên bố thẳng thừng với tôi : 
“Một đời tao chưa từng bị ai cám 4б, kể са chế độ”. Gần ba chục tuổi cô mới 
đi lấy chồng, không lấy một ông quan nào hết, cũng chả hứa hẹn gì với đám 
nghệ sĩ văn nhân, đùa vui một thời son trẻ thế là đủ, bây giờ phải làm vợ, làm 
mẹ, cô chọn bạn trăm năm là một ông giáo cấp Tiểu học hiền lành, chăm chỉ, 
khiến cả Hà Nội phải kinh ngạc. Có gì mà kinh ngạc, cô đã tính trước cả. Sau 
khi sinh đứa con gái út, người con thứ năm, cô nói với chồng : “Từ nay là chấm 
dứt chuyện sinh đẻ, bốn mươi tuổi rồi, nếu ông và tôi sống đến sáu chục thì 
con út đã hai mươi, có thể tự lập được, khỏi phải sống bám vào các anh chị.”. 
Là thôi hẳn. Cô bảo tôi : “Mày bắt nạt vợ mày quá, không để nó tự quyết định 
bất cứ việc gì, vậy là hỏng. Người đàn bà không là nội tướng” thì cái gia đình 
ấy cũng chả ra sao.”. Khi các con còn nhỏ, ngồi vào bàn ăn cô thường chú ý 
sửa chữa cách ngồi, cách cầm bát сат đũa, cách múc canh, cả cách nói 
chuyện trong bữa ăn. Cô уап гап lũ con tôi : “Chúng mày là người Hà Nội thì 
cách đi đứng nói năng phải có chuẩn, không được sống tuỳ tiện, buông 
tuông.”. Có lần tôi cãi : “Chúng tôi là người của thời loạn, các cụ lại bắt dạy 
con cái theo thời bình là khó lắm.”. Cô ngồi ngẩn ra một lúc, ròi bảo : “Tao chỉ 
dạy chúng nó biết tự trọng, biết xấu hổ, còn sau này muốn ra sao là tuỳ.”. 


(D) Chị Đại : một người phụ nữ Hà Nội thông minh, sắc sảo — nhân vật trong truyện Năng chiều 
của Nguyễn Khải. 


(2) Nội tướng : chỉ người vợ - hàm ý đề cao người quản lí mọi việc trong gia đình. 


93 


Đầu năm 1965, Hà Nội có đợt tuyển quân vào chiến đấu trong Nam, là đợt 
đầu tiên nên tuyển chọn rất kĩ càng, lứa tuổi từ mười tám đến hai lăm, diễn 
viên cải lương và kịch nói có, nhạc sĩ có, hoạ sĩ có, giáo viên trung học rất 
đông, là những chàng trai ưu tú của Hà Nội. Nghe nói khoảng sáu trăm sáu 
mươi người. Người con trai đầu của cô Hiền vừa tốt nghiệp trung học, tình 
nguyện đăng kí xin đi đánh Mī. Tháng 4 năm 1965, lên Thái Nguyên huấn 
luyện. Tháng 7 rời Thái Nguyên vào Nam. Họ có dừng lại Hà Nội vài giờ vào 
lúc tối, nhưng không một ai biết. Tôi hỏi cô : “Cô bằng lòng cho em đi chiến 
đấu chứ ?”. Cô trả lời : “Tao đau đớn mà bằng lòng, vì tao không muốn nó sống 
bám vào sự hi sinh của bạn bè. Nó dám đi cũng là biết tự trọng”. Ba năm cô 
không nhận được một tin tức gì về đứa con đã ra đi, lại đến thằng em kế làm 
đơn xin tòng quân, cũng đòi vào chiến trường phía trong để gặp anh, nếu anh 
đã hi sinh thì nối tiếp chí hướng của anh. Tôi lại hỏi cô : “Cô cũng đồng ý cho 
nó đi à ?”. Cô trả lời buồn bã : “Tao không khuyến khích, cũng không ngăn 
cản, ngăn cản tức là bảo nó tìm đường sống để các bạn nó phải chết, cũng là 
một cách giết chết nó.”. Rồi cô chép miệng : “Tao cũng muốn được sống bình 
đẳng với các bà mẹ khác, hoặc sống cả hoặc chết cả, vui lẻ thì có hay hớm gì”. 
Cũng may chú em tôi học rất giỏi, thi vào đại học với số điểm rất cao, nên nhà 
trường giữ lại. Tôi đến chúc mừng cô và em, cô nói : “Hiện tại thì nó may hơn anh 
nó, nhưng nếu anh nó còn sống rồi cũng chưa biết đứa nào may hơn đứa nào.”. 
Cô tôi tính toán việc nhà việc nước đại khái là như thế. 


6 


Tháng 12 năm 1975, cô Hiền cho con gái xuống nhà gọi vợ chồng tôi tới ăn 
liên hoan mừng em Dũng đã về. Cô nói : “Nó đeo ba lô bước vào đến giữa nhà, 
tao còn hỏi, anh muốn mua gì ?”. Tôi cũng không thể nhận ra nếu được gặp 
đồng chí thượng uy này ó đâu đó. Сау õm quá, da đen quá, râu ria cũng nhiều 
quá, chả còn tí dấu vết gì là một chàng trai của Hà Nội. Trong mấy chục năm 
sống dưới chế độ ta, mỗi tháng cô chú đều tổ chức một bữa ăn bạn bè, gồm 
các cựu công dân Hà Nội, những tên tuổi đã thành danh của đất kinh kì. 
Khoảng mươi, mười lăm người gì đó. Cửa hàng đóng từ chiều, các bà lần 
lượt đến trước, xông ngay vào bếp cùng làm cơm, các ông đến sau, mũ dạ, áo 
ba-đò-xuy, bỏ áo khoác ngoài bên trong còn mặc đồ bọ, thắt cà vạt, nhưng đã 
sờn bạc cũ kĩ. Tiệc đã bày xong, vân chỉ có mấy ông ngồi tán suông chứ chưa 
thấy các bà. Rồi cửa trong mở, bà chủ xuất hiện trước như diễn viên trên 


94 


sân khấu, lược giắt tram cài hoa hột lấp lánh, rồi một loạt bảy tám bà tóc đã 
bạc hoặc nửa xanh nửa bạc, áo nhung, áo dạ, đeo ngọc đeo dây đi lại uyển 
chuyển. Ngày thường các bà mặc áo bông ngắn, quần thâm, đi dép đi guốc, 
vuông khăn len tơi tớp buộc cổ hay bịt đầu, là các cô Lọ Lem của mỗi ngày, có 
phải trò chuyện mình cũng dë an nói buông tuồng, thiếu ý tứ. Tất cả là bình 
dân, tất cả đều có quyền ăn nói thô tục. Còn lúc này, toàn là những người quý 
phái, mình phải xử sự ra sao nhỉ ? Cô hỏi tôi : “Xã hội nào cũng phải có một 
giai tầng thượng lưu của nó để làm chuẩn cho mọi giá trị. Theo anh, ở xã hội ta 
là tầng lớp nào ?”. Tôi cười phá lên : “Thưa cô, là bọn lính chúng tôi, là giai cấp 
lính chúng tôi, chứ còn ai nữa.”. Cho nên cái mùi lính tráng thâm nhiễm vào 
mọi nơi mọi chó, quan hệ kiểu lính, vui chơi kiểu lính, ăn nói kiểu lính, văn 
chương cũng là một mùi lính. Là người lính vừa chiến thắng, người lính đang 


được ã hội trọng vọng. Còn bây giò, sau bữa tiệc mừng đại thắng mười lăm 


năm, tàng lớp lính đã mất ngôi vị độc tôn của mình rồi. Bây giờ là thời các 
giám đốc công ti, các tổng giám đốc công ti, các cố vấn, chuyên viên kinh tế 
thật giả đủ loại lên ngôi ban phát mọi tiêu chuẩn giá trị cho cả xã hội. Tôi xin 
trổ lại cái bữa tiệc của buổi tối hôm ấy, bữa tiệc của mấy người thượng lưu của 
Hà Nội đã mất ngôi tiếp đãi, chiều nịnh hai anh bộ đội từ một thành phố lớn 
nhất nước trở về. Nói cho thật, Dũng mới là nhân vật chính, còn tôi chỉ là một 
loại nhân vật phụ, ghé ват vào cái vinh quang chung mà thôi. Trong bữa tiệc 
hình như tôi nói có hơi nhiều, nói về thành phố Sài Gòn rộng hơn, đông hơn, 
đẹp hơn cái Hà Nội của mình, về người dân Sài Gòn cũng lịch thiệp nhã nhặn 
hơn người dân Hà Nội. Những người ngồi nghe đều nín lặng, không một ai hỏi 


lại, không một ai bình phẩm gì thêm. Tôi đã nói điều gì thất thố ? Một ông già 
hướng mặt về phía Dũng bảo : “Đồng chí bộ đội có chuyện gì vui kể nghe nào ?”. 
Dũng nói : “Thưa các bác, chỉ có những chuyện không được vui lắm.”. Một bà 
nói : “Cứ nói, người đi xa về có quyền muốn nói gì thì nói.”. Dũng nói rằng 
trong nứa năm nay anh không ngót nghĩ về những người từ Hà Nội ra đi cách 
đây đúng mười năm. Sáu trăm sáu mươi người. Bây giờ còn lại khoảng chừng 
trên dưới bốn chục. Anh kể về một người bạn cùng trung đoàn, cùng một cấp 
thượng uý, tên là Tuất. Khi chuyến tàu từ Thái Nguyên tiến vào ga Hà Nội đã 
gần nửa đêm. Vừa mưa to xong, ánh điện loà nhoà trên lá cây, trên những mặt 
đường vắng hun hút, trên sân ga Hà Nội. Tàu vừa dừng lại thì đâu đó bật lên 
tiếng loa rất sâu, rất vang : “Quý khách chú ý ! Quý khách chú ý ! Chuyến tàu 
từ Thái Nguyên...”. Tuất ngồi cạnh Dũng chot nhoài người qua mặt bạn, gần 
như đưa са nửa thân người qua khuôn cửa sổ, hất mặt lên phía có tiếng loa, 


95 


kêu nho nhỏ : “Dũng ơi, Dũng, tiếng của mẹ mình дау! Tiếng của mẹ đấy !...”. 
Không một ai được phép rời khỏi toa tàu, không một người thân nào được biết 
trước để chờ sẵn ở sân ga, để được nhìn nhau lần cuối, nói với nhau một lời 
cuối. Tất cả đều phải bí mật. Dũng kể tiếp : 

~ Thằng Tuất hi sinh ở trận đánh vào Xuân Lộc, trước ngày toàn thắng có 
mấy ngày. Cháu về Hà Nội là muốn nhào ngay lại nhà ga, đến phòng phát 
thanh, gặp mẹ Tuất, nói với bà một lời, vì bọn cháu уап ở cạnh nhau trong 
suốt mười năm. Vậy mà phải mấy ngày sau cháu mới đám đến. Cháu biết nói 
thế nào với một bà mẹ có con hi sinh, mà bạn của con mình lại vẫn còn sống, 


sống đến bây giò, đến hôm nay. Bà bước ra giữa một đám đông nhưng cháu 
уап nhận ngay được là mẹ của Tuất. Tuất уап nói là hắn giống mẹ hơn giống 
cha. Cháu chỉ vừa kịp nói : Thưa cô, cháu là Dũng... nước mắt đã đầm đìa, rồi 
cháu oà khóc y hệt một đứa trẻ. Bà níu chặt lấy một cánh tay của cháu, người 
bà run Бап bật nhưng không khóc, và bà nói run гау: “Nín đi con, nín đi 
Dũng. Cô đã biết cả. Cô biết từ mấy tháng nay rồi.”. 


F 


Nhiều năm đã trôi qua. Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh thỉnh thoảng 
có việc phải ra Hà Nội đều ghé lại thăm cô Hiền. Chú tôi đã mất rồi. Các em đã 
có gia đình riêng. Chúng nó cũng đã bắt đầu già. Lớp các cụ trong họ chỉ còn 
vài người, cô Hiền là một. Cô đã yếu nhiều, đã già hẳn, ngoài bảy mươi rồi còn 
gì, nhưng cô vån là người của hôm nay, một người Hà Nội của hôm nay, thuần 
tuý Hà Nội, không pha trộn. Nơi tiếp khách của cô sau tấm bình phong cao 
hơn đầu người bằng gỗ chạm suốt mấy chục năm không hề thay đổi. Một bộ 
xa lông gu “cái khánh”), cái sập gu chân quỳ chạm rất đẹp nhưng không 
khám, cái tủ chùa một cánh bên trong bày một cái lọ men Thuý hồng, một cái 
lu hương đời Hán, một cái liên hấp ѕаш Giang Тау, và шау thứ bình lọ màu 
men thì thường nhưng có dáng lạ, chả rõ từ đời nào. Cô đang lau đánh một cái 
bát thuỷ tiên men đỏ, hai cái đầu rồng gắn nối bằng đồng, miệng chân cũng 
đều bịt đồng, thật đẹp. Bên ngoài trời rét, mưa гау lả lướt chỉ đủ làm ẩm áo 
chứ không làm иб, lại nhìn một bà lão (nếu là một thiếu nữ thì phải hơn) lau 
đánh cái bát bày thuỷ tiên thấy Tết quá, Hà Nội quá, muốn ở thêm ít ngày ăn 
lại một cái Tết Hà Nội. Năm nay chắc chưa thể có thuỷ tiên. Dân Hà Nội nhảy 


(1) Bộ bàn ghế gỗ gu kiểu Tàu, chạm hình trang trí chính là cái khánh. 


96 


tàu lên Lạng Sơn buôn Бап đủ thứ mà không buôn được vài ngàn củ thuỷ tiên 
nhỉ ? Ví thử có thuỷ tiên liệu còn có người biết gọt tia thuỷ tiên ? Lại thêm cái cách 
sống, cái tâm lí sống ò ạt, xô bồ, vụ lợi của đám người vừa thoát khỏi cái chết cái 
khổ đã dë gì có được sự bình tĩnh để thưởng thức vẻ đẹp trang trọng của một dò 
hoa thuỷ tiên. Cô Hiền hỏi : 

~ Anh ra Hà Nội lần này thấy phố xá thế nào, dân tình thế nào ? 

Tôi vừa cười vừa nói : 

— Chưa bao giờ Hà Nội vui như bây giờ. Phố xá vui, mặt người vui. 

~ Nhiều người nói Hà Nội đã sống lại. 

Tôi nói : 

— Có đúng một phần, phần xác thôi, còn phần hồn thì chưa. Cứ nhìn nghe 
những người Hà Nội buôn bán, ăn uống, nói năng, cư xử với nhau ở ngoài 
đường là đủ rõ. 

Nói thế cũng hơi nghiệt. Vì có mấy việc vừa xảy ra làm tói tức, tức và đau. 
Tôi đạp xe ở đường Phan Đình Phùng, tôi đạp chậm, vừa đạp vừa nghĩ ngợi. 
Một ông bạn trẻ đạp xe như gió thúc mạnh bánh xe vào đít xe tôi, may mà 
gượng kịp. Tôi quay lại nói cũng nhẹ nhàng : “Cậu đi đâu mà vội thế ?”. Hắn 
không trả lời, đạp vượt qua xe tôi, rồi quay mặt lại chửi một câu đến sững sờ : 
“Tiên sư cái anh già !”. Lại một buổi sáng tôi tới thăm một người bạn ở quận 
Đống Đa, đã lâu không đến nên quên đường, lát lát phải hỏi thăm. Có người 
trả lời, là nói sõng hoặc hất cằm, có người cứ giương mắt nhìn mình như nhìn 
con thú lạ. Tôi có than phiền với vợ chồng bạn về sự thiếu lễ độ của người Hà 
Nội, cô con gái đang cho con bú góp lời liền : “Ông ăn mặc tẩm” như thế lại đi 


xe đạp họ khinh là phải, thử đội mũ dạ, áo ba-đò-xuy, cưỡi cái Cúp xem, thưa 
gửi tử tế ngay”. Tôi cười nhăn nhó : “Lại ra thế !”. Cô Hiền không bình luận 
một lời nào về những nhận xét không mấy vui vẻ của tôi về Hà Nội. Cô than 


thở với tôi rằng dạo này cô thường nghĩ ngợi mọi chuyện một cách duy tâm, y 
hệt một bà già nhà quê. Mùa hè năm nọ, bão vào Hà Nội gào rú một đêm, sáng 
ra mở cửa nhìn sang đền Ngọc Sơn mà hãi. Cây si cổ thụ đổ nghiêng, tán cây 
đè lên hậu cung, một phần bộ rë bật đất chóng ngược lên trời. Lập tức cô nghĩ 
ngay tới sự khác thường, sự dời đổi, điềm xấu, là sự ra đi của một thời. 


(1) Tám (khẩu ngữ- thô tục) : chỉ người quê kệch, ngây ngô, ngốc nghếch. 


97 


Với người già, bất kể ai, cái thời đã qua luôn luôn là thời vàng son. Mỗi thế hệ 
đều có thời vàng son của họ. Hà Nội thì không thế. Thời nào nó cũng đẹp, một 
về đẹp riêng cho mỗi lứa tuổi. Cô nói với tôi thế, đã biết nói thế đâu phải đã 
già. Mấy ngày sau, cô kể tiếp, thành phố cho máy cẩu tới đặt bên kia bờ quàng 
dây tài vào thân cây si rồi kéo dần lên, mỗi ngày một tí. Sau một tháng, cây si 
lại sống, lại trổ ra lá non, уап là cây si của nhiều thế hệ Hà Nội, nghĩ cứ lạ, 
tưởng là chết đứt bổ ra làm củi, mà lại sống. Cô nói thêm : “Thiên địa tuần 
hoàn, cái vào ra của tạo vật không thể lường trước được.”. Cô muốn mở rộng. 
sự tính toán vốn dĩ đã rất khôn ngoan của mình lên thêm một tàng nữa chăng, 
cái tầng vô hình, không thể biết, nhưng phải biết là trên đời này còn có nhiều 
lí sự không thể biết để khỏi bị bó vào những cái có thể biết. Bà già уап giỏi 
quá, bà khiêm tốn và rộng lượng quá. Một người như cô phải chết đi thật tiếc, 
lại một hạt bụi vàng của Hà Nội rơi xuống chìm sâu vào lớp đất cổ. Những hạt 
bụi vàng lấp lánh đâu đó ở mỗi góc phố Hà Nội hãy mượn gió mà bay lên cho 
đất kinh kì chói sáng những ánh vàng ! 
Ngày 19 - 1- 1990 


(Theo Hà Nội trong mát tỏi, NXB Hà Nội, 1995) 


HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM 


1. Nhân vật trung tâm của truyện là cô Hiền. Nhận xét về tính cách cô Hiền, 
đặc biệt là suy nghĩ, cách ứng xử của cô trong từng thời đoạn của đất nước. 
Vì sao tác giả cho cô Hiền là “một hạt bụi vàng” của Hà Nội ? 

2. Nêu cảm nghĩ về nhân vật “tôi”, Dũng, người mẹ của Tuất, những thanh 
niên Hà Nội và cả những người tạo nên “nhận xét không mấy vui vẻ” của 
nhân vật “tôi” về Hà Nội. 

3. Chuyện сау si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bi bão đánh bật rễ rồi lại hồi sinh gợi 
cho anh (chi) suy nghĩ gì ? 

4. Giọng điệu trần thuật và nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyễn Khải có 
gì đáng chú ý ? 


98 


THỰC HÀNH VỀ НАМ Ý 


(Tiếp theo) 


1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới. 
Bác Phó gái, dịu dàng, đặt cành cau lên bàn, ngồi xổm ở xó cửa, gái tai, nói 
vói ông lí : 
~ Lạy thây, nhà con thì chưa cất cơn, mấy lại sợ thầy mắng сй, nên không 
dám đến kêu. Lạy thây, quyền phép trong tay thây, thây tha cho nhà con, đừng 
bắt nhà con di xem đá bóng tội. 
- Ò, иёс quan không phải thứ chuyện đàn bà của các chị ! 
(Nguyễn Công Hoan, Tỉnh thân thể dục) 
Câu hỏi : 
a) Lời bác Phó gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn ; ông lí đã đáp lại 
bằng hành động nói như thế nào ? 
b) Lời đáp của ông lí có hàm ý gì ? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ. 
A - Bộc lộ quyền uy của mình 
B - Thể hiện sự từ chối quyết liệt, mạnh mẽ lời van xin của bác Phó gái 
C - Biểu lộ thái độ mia mai, giu соќ cách suy nghĩ kiểu đàn bà 
D - Tất cả các phương án trên 
2. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới. 
Khi hắn ngừng nói йй được một lúc khá lâu, Từ mới làm như chợt nhớ : 
~ Có lẽ hôm nay đã là mông hai, mông ba tây rồi, mình nhỉ ? 
- À phải ! Hôm nay mông ba... Giá mình không hỏi tôi thì tôi quên... Tôi 
phải di xuống phố. 
Từ nhắc khéo : 
= Hèn nào mà em thấy người thu tiền nhà sáng nay đã đến... 
Hộ såm mặt lại : 
= Tiền nhà... tiền giặt... tiền thuốc... tiền nước mắm... Còn chịu tất! Tháng ийа 
rôi tiêu tốn quá, mới mông mười йа hết tiền. May mà còn có đất mua chịu được. 


(Nam Cao, Đời thừa) 


99 


Câu hỏi : 

a) Câu hỏi đầu tiên của Từ là hỏi về thời gian hay còn có hàm ý gì khác ? 

b) Câu nhắc khéo (ở lượt lời thứ hai) của Từ thực chất có hàm ý nói với Hộ 
về điều gì ? 

c) Ó cà hai lượt lời, Từ tránh nói trực tiếp đến những vấn đề “cơm áo gạo 
tiền”. Hãy phân tích tác dụng của cách nói trên. 


3. Đọc lại bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh và cho biết lớp nghĩa tường minh 
và lớp nghĩa hàm ý của bài thơ là gì. Hàm ý được thể hiện qua các phương tiện 
ngôn ngữ như thế nào ? Hàm ý mang lại tác dụng và hiệu quả nghệ thuật như 
thế nào cho tác phẩm văn học ? 


4. Qua các bài tập thực hành về hàm ý, anh (chị) thấy cách nói có hàm ý 
trong những ngữ cảnh cần thiết mang lại tác dụng gì đối với hoạt động giao 
tiếp bằng ngôn ngữ ? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ. 


А- Có hiệu quả mạnh тё, sâu sắc hơn cách nói trực tiếp, tường minh 


B- Thể hiện được sự tế nhị, khéo léo và tính lịch sự trong giao tiếp ngôn 
ngữ; giữ được thể diện của các nhân vật trong giao tiếp 

С- Tạo ra những lời nói hàm súc, nói được nhiều hơn những điều mà từ 
ngữ thể hiện ; hơn nữa, người nói có thể không phải chịu trách 
nhiệm về hàm ý, vì hàm ý là do người nghe suy ra 

D- Tuy từng ngữcảnh mà hàm ý có một hay một số tác dụng đó 


5. Chọn cách trả lời có hàm ý cho câu hỏi : “Cậu có thích truyện Chí Phèo 
của Nam Cao không ?”. 


= Rất thích. 

-Ai mà chẳng thích ? 

= Hàng chất lượng сао đấy ! 

— Thích nhất trong các truyện ngắn Việt Nam. 
— Xua cũ như trái đất rồi ! 

— Ví dem vào tập đoạn trường 


Thì treo giải Nhất chỉ nhường cho ai ? 


100 


THUỐC 


KẾT QUÀ САМ ĐẠT 


e Hiếu được Thuôc là hồi chuông cảnh báo 
căn bệnh mê muội cúa người Trung Hoa 
đầu thế КЇ XX ; nhà văn bày tỏ niềm tin vào 
tương lai : nhân dân sẽ thức tỉnh, hiếu cách 
mạng và dấn bước theo cách mạng. 


e Hiếu được cách viết cô đọng, súc tích, giàu 
hình ảnh mang tính biếu tượng cúa Lỗ Tấn. 


TIỂU DẦN 


Lỗ Tấn (1881 - 1936) tên khai sinh là Chu 
Chương Thọ, sau đổi thành Chu Thụ Nhân, là nhà văn 
cách mạng Trung Quốc. Bóng dáng của ông bao trùm 
cả văn đàn Trung Quốc thế ki XX. Nhà thơ nói tiếng 
Trung Quốc là Quách Mạt Nhược từng nói : “Trước Lỗ 
Tấn, chưa hề có Ló Tấn ; sau Lô Tấn, có vô vàn Lỗ Tấn." ©. 

Quê ông ở phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, 
miền Đông Nam Trung Quốc. Bút danh Lỗ Tấn ghép 
từ họ mẹ (bà Lỗ Thuy) và chữ Tấn hành, nghĩa là : “Đi 
nhanh lên !”. Năm 13 tuổi, chứng kiến cảnh người cha 
lâm bệnh, vì không có thuốc mà chết, ông ôm ấp 
nguyện vọng học nghề thuốc. Nhờ học giỏi, ông được 
nhận học bổng của Nhật. Ông chọn học ngành Y để 
chữa bệnh chủ những người nghèo, бш ша không vÓ 
thuốc, chết vì ngu dốt và mê tín,... như cha mình. 
Đang học Trường Cao đẳng Y khoa Tiên Đài thì ông 
đột ngột thay đổi chí hướng. Một lần xem phim ông 
thấy những người Trung Quốc khoẻ mạnh, hăm hở 


LỖ TẤN 


xem quân Nhật chém một người Trung Quốc làm gián điệp cho quân Nga (thời kì chiến tranh 


Nga - Nhật, 1901 - 1905). Ông giật mình mà nhận ra rằng : Chữa bệnh thể xác khòng quan 


trọng bằng chữa bệnh tỉnh thân. Và thế là ông chuyển sang làm văn nghệ. 


(1) Xem Truyện Lỗ Tấn của Lâm Chí Hạo, NXB Văn nghệ Thành phố Hò Chí Minh, 2002. 


101 


Làm văn nghệ, ông dùng ngòi bút để phanh phui сас “căn bệnh tỉnh thần” của quốc dân, 
lưu ý mọi người tìm phương thuốc chạy chữa. Ông đã hát cho đồng bào mình nghe bài hát lạc 
điệu của chính họ, chỉ cho họ thấy những bước đi sai nhịp trên con đường tiến vë tương lai. 
Toàn bộ sáng tác của ông, chủ yếu là ba tập truyện ngắn, nhiều tập tạp văn (bình luận chính trị, 
xã hội, văn nghệ) đều tập trung phê phán các căn bệnh tinh thần khiến cho quốc dân mê muội, 
tự thoả mãn, “ngủ say trong một cái nhà hộp bằng sắt không có cửa số”. Chủ dë “phê phán 
quốc dân tính” trong sáng tác của ông càng trở nên sâu sắc, thấm thía, vì nhà văn đã viết với 
thái độ tự phê phán nghiêm khắc. Nếu cả một dân tộc thực sự nhận thức được như nhà văn thì 
họ sẽ trởnên vô địch. Sự vươn mình vĩ đại của dân tộc Trung Hoa ngày càng chứng tỏ điều đó. 

Truyện ngắn Thuốc của 15 Tấn viết năm 1919, đúng vào lúc cuộc vận động Ngũ їйї! bùng 


căn bệnh “đón hèn” của dân tộc Trung Hoa do nhân dân thì chìm đấm trong mê 


nổ. Nói 
muội, lạc hậu mà những người cách mạng thì hoàn toàn xa lạ với nhân dân, nhà văn muốn 
cảnh báo : Người Trung Quốc cần suy nghĩ nghiêm túc về một phương thuốc để cứu dân tộc. 
Người Việt Nam đầu tiên đọc 15 Tấn chính là Bác Hò. Ngay từ tuổi thanh niên, Người đã 
“thích đọc Lỗ Tấn bằng tiếng Trung Quốc"? và trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, không 


chỉ một lần Người nêu gương Lỗ Tấn. 


VĂN BẢN 
I 

Một đêm thu gần vë sáng, trăng lặn rồi, nhung mặt trời chua mọc. Tầng 
không xanh thẳm. Ngoài những giống đi ăn đêm, còn thì ngủ say cả. Lão Hoa 
bỗng ngồi dậy, đánh diêm, thắp cái đèn nhày nhụa những dầu là dầu. Ánh đèn 
trắng xanh sáng khắp hai gian quán trà. 

— Bố thằng Thuyên đi дауа? 

Dó là tiếng một người đàn bà đã có tuổi. О buồng phía trong bỗng nổi lên 
một cơn ho. 

= 

Lão vừa trả lời, vừa lắng tai nghe tiếng ho, vừa cài nút áo, rồi chìa tay ra, 
nói tiếp : 


— Đưa đây tôi ! 


(1) Phong trào chống phong kiến đế quốc, đòi tự do dân chủ của học sinh, sinh viên Bắc Kinh, 
nổ ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1919. 

(2) Xem Những mẩu chuyện vë đời hoạt động của Hó Chủ tịch của Trần Dân Tiên, NXB Văn học, 
Hà Nội, 1962. 


102 


Bà Hoa moi dưới gối một lúc lâu, lấy ra một gói bạc, đưa cho chồng. Lão 
càm lấy, run run bỏ vào túi áo, lại còn ấn xuống vào lần phía ngoài túi, rồi 
thắp cái đèn lỏng, tắt ngọn đèn con, đi vào buồng phía trong. Buồng phía 
trong có tiếng động lạch cạch, tiếp theo là một cơn ho. Đợi cơn ho dứt, lão mới 
khẽ nói : 

~ Thuyên à ! Con cứ nằm đấy ! Công việc dọn hàng để mẹ con lo. 

Không nghe con nói gì, lão cho rằng nó đã yên tam nằm ngủ lại rồi, bèn 
mở cửa đi ra. Ngoài đường, trời tối om, và hết sức vắng. Chỉ mặt đường xam 
xám là trông thấy rõ. Chiếc đèn lồng chiếu thẳng vào hai chân lão bước đều 
đều. Thỉnh thoảng, gặp một vài con chó, nhưng chẳng con nào buồn sủa. 
Trời lạnh hơn trong nhà nhiều, nhưng lão cảm thấy sảng khoái, như bỗng 
dung mình trễ lại, và ai cho phép thần thông cải tứ hoàn sinh. Lão bước những 
bước thật dài. Trời cũng sáng dần và đường cũng càng lâu càng rõ. 

Đang chăm chú bước, bỗng lão giật mình nhìn thấy ngã ba đường đằng xa, 
trước mặt. Lão quay lại, đi mấy bước, tìm một cửa hiệu còn đóng kín mít, rẽ 
vào dưới mái hiên, tựa lưng vào cửa. Một lúc lâu, lão thấy hơi lành lạnh. 

- Hừ! Một ông già ! 

= Thích nhé !... 

Lão lại giât mình, trố mát nhìn. Có mấy người đi qua. Một người còn quay 
đầu lại nhìn lão. Lão không trông rõ là ai, nhưng thấy ánh mắt cú vọ ngời lên, 
như người đói lâu ngày thấy cơm. Lão nhìn chiếc đèn lòng. Đèn tắt rồi. Lão đặt 
tay lên túi áo. Gói bạc уап còm cóm ở đấy. Ngước đầu nhìn xung quanh, lão 
thấy bao nhiêu người kì dị hết sức, cứ hai ba người một, đi đi lại lại như những 
bóng ma. Nhưng nhìn kĩ thì lại chẳng lấy gì làm quái lạ nữa. 

Một lát, lại thấy mấy người lính đến. Đằng xa cũng thấy rõ miếng vải tròn 
màu trắng ở vạt áo trước và vạt áo sau; khi họ lại gần trước mắt thì thấy cả 
đường viền màu đỏ Һат trên chiếc áo dấu". Tiếng chân bước ào ào. Trong 
nháy mắt, bao nhiêu người đi qua. Những người tụm năm tụm ba lúc nãy 
cũng dồn lại một chõ, rồi xô nhào tới như nước thuỷ triều, gần đến ngã ba 
đường thì đứng dừng lại, quây thành một nửa vòng tròn. 

Lão Hoa cũng nhìn về phía đó, nhưng chỉ thấy lưng người mà thôi. Người 
nào, người nấy dướn cổ ra như cổ vịt bị một bàn tay vô hình nắm lấy xách lên. 


(1) Áo dấu : áo lính ngày xưa. 


103 


Im lặng một lát. Bóng hình như có tiếng động. Rồi cả đám xô đẩy nhau ào ào, 
lùi về phía sau đến chỗ lão đứng, chen lão suýt nữa ngã. 

~ Này ! Tiền trao cháo múc, đưa đây ! 

Một người áo quần đen ngòm đứng trước mặt lão, mắt sắc như hai lưỡi 
dao chọc thẳng vào lão làm lão co rúm lại. Hắn xoè về phía lão một bàn tay to 
tướng, tay kia cầm một chiếc bánh bao nhuốm máu, đổ tươi, máu còn nhỏ 
từng giọt, từng giọt™. 

Lão vội vàng móc gói bạc trong túi ra, run run định đưa cho hắn, nhưng lại 
không dám đưa tay cầm chiếc bánh. Hắn sốt ruột, nói to : 

— Sợ cái gì ? Sao không cầm lấy ? 

Lão còn trù trừ. Người mặc йб đen giật lấy chiếc đèn lồng, xé toạc tờ giấy 
đán ben ngoài, bọc chiếc bánh lại, nhét vào tay lao, tay kia thì giạt lấy gói bạc, 
nắn nắn, rồi quay đi, miệng саи nhàu : 

— Cái lão пау! 

— Chữa bệnh cho ai đấy ? 

Lão Hoa nghe hình như có người nào hỏi, nhưng lão không trả lời. Lúc 
này, lão còn để hết tinh thần vào cái gói bánh như nâng niu đứa con của gia 
đình mười đời độc dinh, không chú ý đến gì nữa. Lão sẽ mang cái gói này về 
nhà, đem sinh mệnh lại cho con lão, và lão sung sướng biết bao ! 

Mặt trời đã mọc, chiếu sáng con đường lớn đi về nhà lão, và cũng chiếu 
sáng cái biển mục nát trên cái nhà bia ở ngã ba đường sau lưng lão, có đề bốn 
chữ thép vàng đã nhạt таи: Cổ... Đình Khẩu". 


п 


Lão Hoa về đến nhà thì quán hàng đã bày biện sạch sẽ, các dãy bàn trà 
trơn bóng sắp đặt ngăn nắp. Nhưng không có khách, chỉ có thằng Thuyên 
đang ngồi ап cơm ở cái bàn dãy phía trong, mồ hồi trán nhỏ tung giọt to 
tướng, chiếc áo kép dính vào sống lưng, hai xương vai gó lên thành chữ “bát” 


(1) Ở Trung Quốc, trước kia có tục mê tín cho rằng máu người có thể trị được bệnh lao. Mỗi khi có 
tù bị chém, thường có người đến mua những chiếc bánh bao mà tên đao phủ đã tẩm máu đưa 
về cho người bệnh ăn. 

(2) Tức Cổ Hiên Đình Khẩu, ở cái nhà bia đường Hiên Đình Khẩu, nơi Thu Cận - một nữ chiến sĩ 
cách mạng - cùng với một số người bị hành hình ; ở đây tác giả cố ý để trống chữ Hiên không 
viết. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Lỗ Tấn dựa vào một số sự việc có thật trong cuộc đời hoạt 


động của Thu Cận và các chiến hữu của bà để sáng tạo nên hình tượng Hạ Du. 


104 


in nổi. Thấy vậy, lão không khỏi chau mày. Bà Hoa từ trong bếp vội vã chạy ra, 
giương to mắt nói, đôi môi run run : 

— Được chưa ? 

— Được tôi ! 

Hai người cùng trở vào bếp, bàn bạc một hồi. Bà Hoa lại đi ra, một lát cầm 
về một cánh lá sen già, trải lên mặt bàn. Lão cũng mở cái chao đèn, cầm chiếc 
bánh дат máu, lấy lá sen bọc lại. Thằng Thuyên đã ăn xong. Bà Hoa vội nói : 

— Thuyên, con cứ ngồi đấy, đừng vào trong пау! 

Lão Hoa vừa thói lửa trong bếp, vừa cầm cái gói lá xanh và cái chao đèn 
rách nát loang lő máu, dúi vào bếp. Ngọn lửa đỏ sãm bốc lên. Một mùi thơm 
quái lạ tràn ngập cả quán trà. 

~ Thơm ghê nhỉ! Hai bác ăn quà sáng gì йау? 

Cậu Năm Gù đi vào. Cậu ta ngày nào cũng lê la ở cái quán này, thường đến 
sớm nhất mà cũng về mị hơn ai hết. Vừa đi vào, cậu ta liền ngồi vào cái bàn 
ở góc tường phía ngoài gần đường cái, hỏi ngay. Nhưng không ai trả lời. 


— Rang cơm? đấy а? 

Vẫn không ai trả lời. Lão Hoa vội vàng chạy ra, pha trà cho cậu. 

~ Thuyền ої! Vào đây соп! 

Bà Hoa gọi con vào nhà trong, giữa nhà đặt sån một chiếc ghế đầu. 
Thuyên ngồi xuống, bà ta bưng một cái đĩa lại, trên đĩa có vật gì tròn tròn, đen 
thui, nói rất khẽ : 

— Ăn đi con ! Sẽ khỏi ngay !... 

Thuyên cầm lấy vật đen thui, nhìn một lúc, có cảm giác rất lạ không biết 
thế nào mà nói, như đang cầm tính mệnh của chính mình trong tay. Y bẻ 
đôi ra, rất cẩn thận. Một làn hơi trắng bốc ra từ lần vỏ cháy sém. Làn hơi tan 
dầu, mới Шёу đó là hai nữa miếng bánh Dao bằng Dột шї ийин. Không Dao 
lâu, chiếc bánh đã nằm gọn trong bụng, mùi vị như thế nào cũng đã quên rồi. 
Trước mặt chỉ còn trơ lại chiếc đĩa không. Lão Hoa đứng một bên, bà Hoa 
đứng một bên, trố mắt nhìn con như muốn rót vào người con một cái gì, đồng 
thời cũng muốn lấy ra một cái gì. Thuyên nghe tim mình đập mạnh không sao 
cầm nổi, đưa tay vuốt ngực. Lại một cơn ho. 


~ Thôi con ái ngủ một giấc, sẽ khỏi ngay ! 


(1) Nguyên văn sao më chúc, nghĩa là : cháo gạo rang ; người Hoa thường ăn cháo vào buổi sáng. 


105 


Thuyên nghe lời mẹ, vừa ho vừa nằm xuống. Đợi nghe tiếng thở đìu dịu, 
bà Hoa mới nhẹ nhàng lấy chiếc тёп kép vá chằng chịt đắp cho con. 


ш 

Quán trà đã đông khách. Lão Hoa tay xách chiếc ấm đồng lón, ái đi lại lại, 
pha trà. Hai mắt lão thâm quàng. 

Một người râu hoa râm nói : 

~ Ông Hoa à ! Mệt phải không ? Hay là ốm đấy ! 

— Có làm sao даи! 

Người râu hoa ram chữa lời : 

— Không sao à ? ТТ, nghe tiếng cười thì kháng ra người ấm 

~ Chỉ vì ông ta lận дап quá ! Giá thằng con... 

Cậu Năm Gù chưa dứt lời thì một người mặt thịt ngang phè từ ngoài đâm 
sàm vào. Hắn mặc chiếc áo vải màu huyền, không gài khuy, dải thắt lưng cũng 
màu huyền quấn ở ngoài, xộc xệch. Vừa vào, đã nói oang oang : 

— Đã ăn chưa ? Dó rồi chú? Ông Ноа пау! May phúc cho nhà ông đấy nhé ! 
Phúc nhà ông, đấy là nhờ tôi biết tin sớm... 

Lão Hoa một tay xách ấm trà, một tay buông xuống, vé cung kính, cười hề 
hề, lắng tai nghe hắn nói. Cả quán cũng cung kính lắng tai nghe hắn nói. Bà 
Hoa mắt cũng thâm quàng, tươi cười, mang đến trước mặt hắn một cái chén, 
bỏ một nhúm trà và thêm vào một quả trám. Lão Hoa liền đem nước sôi 
lại chế. 

Người mặt thịt ngang phè vẫn nói oang oang : 

— Cam đoan thế nào cũng khỏi. Thứ thuốc này đặc biệt lắm. Ông tính lấy 
về còn nóng hôi hổi, và ăn cũng còn nóng hôi hổi. 


Bà Hoa cảm ơn hắn hết lời : 

— Thật đấy ! Không có bác Cả Khang đây giúp cho thì đừng có hòng... 

~ Cam đoan thế nào cũng khỏi. Ăn còn nóng hôi hồi thế kia mà ! Bánh bao 
tầm máu người như thế, lao gì ăn mà chẳng khỏi ! 

Bà Hoa nghe nói “lao”, sắc mặt hơi đổi khác, ý không được vui, có điều 
cũng gượng cười, bỏ đi, ngượng nghịu. Nhưng bác Cả Khang không để ý đến, 
cứ giương cổ nói oang oang đến nói thằng Thuyên nằm ngủ trong nhà cũng 
phải ho lên như phụ hoạ theo. 


106 


= Ü, thằng Thuyên nhà ông may phúc thật! Nhất định khỏi thôi та! 
Chẳng trách ông cứ cười cả ngày ! 

Người râu hoa râm vừa nói vừa đi lại trước mặt bác Cả Khang, hạ thấp 
giọng nói : 

— Bác Cả này ! Nghe nói tên phạm chém hôm nay là người họ Hạ. Con nhà 
ai đấy nhi? Tội gì thế hở bác ? 

— Con nhà ai nữa ? Con nhà bà Tứ chứ con nhà аі? Thằng quỷ sứ ! 

Bác Cả Khang thấy mọi người vềnh tai nghe, lấy làm thú lắm, những thớ 
thịt trên mặt nổi từng cục. Bác ta cao hứng nói càng to : 

— Cái thằng nhài con ấy không muốn sống nữa, thế thôi. Lần này, tớ chẳng 
nước mẹ gì. Đến cái áo nó cởi ra, cũng lão Nghĩa, cái lão đề lao, mắt đỏ như 
mắt cá chép ấy, lấy mất. May nhất có thể nói là ông Hoa nhà này, thứ đến là cụ 
Ba. Cụ ta được thưởng hai mươi lạng bạc trắng xoá, một mình bỏ túi tất, chẳng 
mất cho ai một đồng kẽm ! 

Thằng Thuyên từ nhà trong đi ra, bước chậm rãi, hai tay ôm ngực, ho lấy 
ho để. Y vào bếp, xúc một bát com nguội, chan ít nước nóng, ngồi ăn. Bà Hoa 
bước theo con, khẽ hỏi : 

~ Thuyên ! Con có đỡ tí nào không, соп? Con vấn cứ hay đói bụng thếà ? 

— Cam đoan khỏi mà ! 

Bác Cả Khang liếc nhìn thằng Thuyên một cái, rồi quay lại, tiếp tục câu 
chuyện với mọi người : 

— Cụ Ba đến là khôn ! Giá cụ ta không đem thằng cháu ra thú thì cá nhà 
mất đầu hết. Nay thì được bao nhiêu là bạc ! Còn cái thằng nhãi con ấy thì 
chẳng ra cái thá gì hết. Nằm trong tù rồi mà còn dám rủ lão đề lao làm giặc ! 

Một anh chàng trạc hơn hai mươi tuổi ngồi dãy bàn sau, nghe nói, 
ас шаи: 

~ Ái chà chà ! Ghê nhỉ ! 

= Anh phải biết, lão Nghĩa mắt cá chép đến lân la hỏi dò hắn thì hắn bắt 
chuyện ngay. Hắn nói : Thiên hạ nhà Mãn Thanh chính là của chúng а. Thử 
nghĩ xem, nói thế mà nói được. Lão Nghĩa mắt cá chép cũng biết nhà hán chỉ 


(1) Các nhà cách mạng Trung Quốc năm 1907 hô hào đồng bào nói dậy chống Mãn Thanh, 
thường đưa ra khẩu hiệu : Thiên hạ nhà Mãn Thanh là của chúng ta, nghĩa là “Nước Trung 


Quốc là của người Trung Quốc.”. 


107 


có mụ mẹ già, nhưng không ngờ hắn lại nghèo gặm không ra đến như thế, 
đã tức anh ách rồi, thế mà hắn lại vuốt râu cọp, nên lão ta liền đánh cho hai 
bạt tai. 


Cậu Năm Gù ngồi ở góc tường, nghe nói, thú quá : 

~ Lão Nghĩa là tay võ rất cừ, hai cái tát ấy cũng đủ cho hắn ta xài đấy nhỉ ! 

— Cái thằng khốn nạn! Đánh, có sợ đâu! Lại còn nói: Thật đáng thương 
hại, thật đáng thương hại ! 

Người râu hoa ram nói: 

~ Đánh cái đồ ấy, thương hại cái рі? 

Bác Cả Khang tỏ về khinh bỉ, cười nhạt : 

— Ông chưa nghe ra, xem bọ hắn lúc đó, thì hắn muốn nói : đáng thương 
hại, là lão Nghĩa đáng thương hại kia ! 

Mặt ai nấy bỗng ngơ ngác. Không ai nói gì cả. 

Thằng Thuyên đã ăn cơm xong, mồ hôi ướt đầm, trên đầu hơi bốc 
phừng phừng. 

Người râu hoa ram bỗng võ nhë, nói: 

~ Lão Nghĩa mà đáng thương hại à ? Điên ! Hắn điên thật rồi ! 

Anh chàng hai mươi tuổi cũng vỡ nhẽ : 

— Điên thật ! 

Khách trong quán lại nhao nhao lên, nói nói cười cười. 

Thằng Thuyên cũng thừa dịp ho rũ rượi. Bác Cả Khang chạy lại, võ vai, nói : 

— Thuyên à! Cam đoan thế nào mày cũng khỏi. Mày đừng ho như thế. 
Cam đoan thế nào cũng khỏi. 

Cậu Nam Gu gật gu nói: 


— Điên thật rồi ! 
IV 


Miếng đất dọc chân thành phía ngoài cửa Tây vốn là đất công. Ở giữa có 
con đường mòn nhỏ hẹp, cong queo, do những người hay đi tắt giãm mãi 
thành đường. Đó cũng lại là cái ranh giới tự nhiên giữa nghĩa địa những người 
chết chém hoặc chết tù, ở vë phía tay trái, và nghĩa địa những người nghèo, ở 


108 


về phía tay phải. Cả hai nơi, mộ dày khít, lớp này lớp khác, như bánh bao nhà 
giàu ngày mừng thọ. 

Tiết Thanh minh năm ấy, trời lạnh lắm. Những cây dương liễu mới đâm ra 
được những mầm non bằng nửa hạt gạo. Trời vừa rạng đã thấy bà Hoa bày ra 
trước nấm mộ mới đắp, bên phải đường mòn, một bát cơm, bốn đĩa thức ăn, 
rồi khóc một hồi. Đốt xong thép vàng giấy, bà ta ngồi bêt xuống đất, ngẩn ngơ 
như đang chờ đợi cái gì. Chính bà ta cũng chẳng biết bà ta chờ đợi cái gì nữa. 
Gió Ми Ми thổi vào mó tóc cắt ngắn của bà ta, so với năm ngoái chắc là bạc 
nhiều lắm rồi. 

Lại một người đàn bà khác đang đi dọc đường mòn, tóc cũng bạc già nửa, 
áo quần rách rưới, tay xách chiếc giỏ tròn sơn đỏ, cũ nát, phía ngoài giắt thếp 
vàng giấy, cử đi ba bước, lại đứng dừng lại. Chọt thấy bà Hoa ngồi bệt giữa đất 
đang nhìn mình thì bà kia ngập ngừng không dám bước tới nữa, sắc mặt xanh 
xao bóng hơi dó lên vì xấu hổ, nhưng rồi cũng đánh liều đi tới trước nấm mộ 
bên trái đường mòn, đặt chiếc giỏ xuống. 

Nấm mộ này với nấm mộ thằng Thuyên nằm cùng một hàng, chỉ cách con 
đường mòn ở giữa. Thấy bà kia cũng bày ra một bát cơm, bốn đĩa thức ăn, 
đứng khóc một hồi, rồi đốt vàng, thì bà Hoa trong bụng nghĩ thầm : “Chắc 
cũng là con chết !”. Bà kia nhìn vơ vån xung quanh một lát, bỗng tay chân hơi 
run lên, rồi loạng choạng lùi lại mấy bước, mắt trợn trừng, ngơ ngác. 

Thấy thế, bà Hoa sợ bà kia thương con quá phát điên chăng, không cầm 
lòng đạu, bèn đứng dậy, bước sang bên kia đường mòn, khẽ nói : 

~ Bà ơi ! Thôi mà, thương xót làm chỉ nữa ! Ta về đi thôi ! 

Bà kia hơi gật đầu, nhưng mắt уап trừng trừng rồi ấp úng nói khe khẽ : 

— Kìa,... bà trông kia kia, cái gì thế пау? 

Bà Hoa nhìn theo ngón tay chỉ, thấy nấm mộ trước mặt, có chưa xanh 
khắp, còn loang lổ từng mẩu đất vàng khè, rất khó coi; lại nhìn kĩ phía trên, 
bất giác giật mình. Rõ ràng có một vòng hoa™, hoa trắng hoa hồng xen lẫn 
nhau, nằm khoanh trên nấm mộ khum khum. 


(1) Chính là vòng hoa mà trong bài Tựa uiết lấy, Lỗ Tấn nói đã thêm vào mộ anh Du. Vòng hoa 
này chứng tỏ tác giả còn ủ ấp hi vọng đối với ngày mai mặc dù lúc bấy giờ những người cách 


mạng bị khủng bố ráo riết, và chính tác giả đang có một tâm trạng bàng hoàng. 


109 


Cả hai bà, mắt mờ từ lâu rồi, nhưng nhìn những cánh hoa trắng hoa hồng 
ia thì còn thấy rõ. Hoa không nhiều lắm, xếp thành vòng tròn tròn, không lấy 
gì làm đẹp, nhưng cũng chỉnh të. Bà Hoa vội nhìn về phía mộ con mình và 
những nấm mộ khác xung quanh, chỉ thấy lác đác vài nụ hoa không sợ 
anh, bé tí, trắng trắng, xanh xanh. Bà ta bỗng thấy lòng trống trải, không 
thoả, nhưng rồi cũng không muốn suy nghĩ thêm. Bà kia bước lại gần mộ con, 
nhìn kĩ một lượt, rồi nói một mình: “Hoa không có gốc, không phải dưới đất 
mọc lên ! Ai đã đến đây ? Trẻ con không thể đến chơi. Bà con họ hàng nhất định 


là không ai đến ròi !... Thế này là thế nào ?”. Nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng nước mắt 


trào ra, bà ta khóc to : 


— Du ơi! Oan con lắm. Du ơi! Chắc con không quên được. con đau lòng 
lắm cho nên con hiển hiện lên để cho mẹ biết, phải không con? 


Bà ta nhìn xung quanh, chỉ thấy một con ача đen đậu trên cành khô trụi 


а. Rồi lại khóc tiếp : 

— Mẹ biết rồi ! Du ої! Trời có mắt, thật tội nghiệp, chúng nó giết con thì rồi 
chúng nó sẽ bị báo ứng thôi ! Con nhắm mắt thế cũng yên lòng. Nếu hồn con 
quả thật đang ở đây nghe lời mẹ nói thì con ứng vào con ача kia, đến đậu vào 
nấm mộ con cho mẹ xem, con ої! 

Gió đã tắt. Những ngọn cỏ khô đứng thẳng tắp như những sợi dây đồng. 
Một tiếng rên rỉ run run đưa lên giữa không trung, nhỏ dần nhỏ dần, rồi tắt 
hẳn. Xung quanh vắng lặng như tờ. Hai bà già đứng giữa đám cỏ khô, ngước 
mắt nhìn con qua. Con qua уап đậu trên cành khô trụi lá, rụt cổ lại, im lìm 
như đúc bằng sắt. 

Một lúc lâu, người đi viếng càng đông. Bóng kể già người trẻ thấp thoáng 
giữa các nấm mộ. 

Không hiểu sao, bà Hoa cảm thấy người nhẹ đi như cất được gánh nặng. 
Bà ta nghĩ đến chuyện về, khuyên giải bà già kia : 

~ Ta về đi thôi ! 

Bà kia thở dài một cái, uể oải thu dọn bát đĩa, lại chần chừ một lúc, rồi 
cũng chậm rãi bước đi, lắm bẩm nói một mình : 


= Thế là thế nào nhi ? 


110 


Hai bà đi, chưa được vài ba chục bước, bóng nghe sau lưng một tiếng 
“Cờ... оа” rất to. Hai bà giật mình, ngoảnh lại, thì thấy con qua хоё đôi cánh, 
nhún mình, rồi như một mũi tên, vút bay thẳng về phía chân trời xa. 

Tháng 4 năm 1919 


(Theo bản dịch của Trương Chính trong Gào thét, 
tập truyện ngắn, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1961) 


HƯỚNG DÂN HỌC BÀI 


1. Hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người mang ý nghĩa gì ? 


2. Hình tượng người cách mạng Hạ Du hiện lên như thế nào ? Qua cuộc bàn 
luận trong quán trà vë Hạ Du, Lỗ Tấn muốn nói lên điều gì ? 


3. Không gian nghệ thuật của truyện là tù hãm, ẩm mốc, bế tắc, nhưng thời 


gian nghệ thuật thì có tiến triển. Từ mùa thu “trám quyết” đến mùa xuân 
Thanh minh đã thể hiện mạch suy tư lạc quan của tác giả. Tìm hiểu ý nghĩa 
của hình ảnh vòng hoa. 


GHI NHỚ 


• Lỗ Tấn được tôn vinh là "linh hòn dân tộc" vì nhà văn đã đau nỗi đau cúa 
dân tộc Trung Hoa thời cận đại : nhân dân thì "ngú say trong một cái nhà 
hộp bằng sắt", còn người cách mạng thì "bón ba trong chốn quanh hiu". 


* Cô đọng và súc tích, Thuóc là một truyện ngắn mang kích thước của một 
truyện dài. 


LUYỆN TẠP 

1. Hãy nêu ý nghĩa của các chỉ tiết : nghĩa địa người chết chém bên trái, nghĩa 
địa người chết bệnh, chết nghèo bên phải, chia cắt bởi một con đường mòn. 

2. Câu hỏi của bà mẹ trước vòng hoa trên nấm mộ người tử tù “Thế này là thế 
nào ?” có ý nghĩa gì ? 


111 


RÈN LUYỆN KÍ NĂNG MỞ BÀI, KẾT BÀI 
TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 
e Hiểu sâu hơn về chức năng cúa mở bài và 
kết bài trong bài văn nghị luận. 
* Có kĩ năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo các 
kiếu mở bài và kết bài thông dụng. 


I- VIẾT PHÂN MỞ BÀI 


1. Tìm hiểu các phần mở bài sau đây và cho biết phần mở bài nào phù hợp 
hơn với yêu cầu trình bày vấn đề nghị luận. Giải thích vắn tắt lí do lựa chọn 
của anh (chị). 

Đề bài : Phân tích giá trị nghệ thuật của tình huống truyện trong tác phẩm 
Vợ nhặt (Kim Lân). 

(1) Nhà vän Kim Lân sinh năm 1920, tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài, quê 
ở làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Kim Lân bắt đầu 
uiết truyện ngắn từ năm 1941. Tác phẩm của ông được đăng trên các báo Tiểu 
thuyết thứ Bảy uà Trung Bắc chủ nhật. Ông là tác giả của các tập truyện ngắn : 
Nên ugnên chồng (1955), Con chó xấu xí (1962). Truyện ngắn Vợ nhặt lúc đầu 
có tên gọi Xóm ngụ cư. Tác phẩm được uiết ngay sau khi Cách mạng tháng Tám 
thành công. Sau khi hoà bình lập lại, nhà uăn dựa uào một cốt truyện cũ uà 
viêt lại tác phẩm này. Vợ nhặt được in trong tập Con chó xấu xí. Рау là tác 
phẩm có tình huống truyện đặc sắc. 

(2) Truyện ngắn Vợnhặt của nhà uăn Kim Lân được uiết ngay sau khi Cách 
mạng tháng Tám thành công. Cái tên mà tác giả chọn đặt cho truyện ngắn này 
đã cho thấy một tình huống rất “có uấn đề” của câu chuyện được kể. Từ chuyện 
“nhặt được ug” của Tràng - nhân våt chính trong tác phẩm - đúng vào những 
ngày đói thê thẳm của năm Ất Dậu (1945), nhà uăn đã thâu tóm trong đó 
không chỉ cái bi kịch và khát uọng sống của một con người mà còn phản ánh 
trọn ven tấn bi kịch lịch sử và khát vong sống, xu thế tất yếu của dân tộc. 


112 


Tình huống “nhặt được ug” (như nhan đề của truyện ngắn đã nêu тб) có vai trò 
quyết định đối uới toàn bộ giá trị nghệ thuật và nội dung của tác phẩm. 

(3) Đọc Vợ nhặt của Kim Lân, cái ấn tượng đậm nét nhất mà truyện ngắn 
để lại trong tâm trí người đọc là hình ảnh Tràng dắt vë “người ug theo” trong 
cái cảnh “tối såm lại vì đói khát" của năm Ất Dậu. Sự lựa chọn đây táo bạo của 
con người trong tình huống trớ trêu ấy cũng là sự lựa chọn của cả một cộng 
đồng : phải sống uà làm người, phải uượt lên cái đói uà cái chết. Đó cũng là tình 
huống của lịch sử. Có thể nói, thành công của Vợ nhặt trước hết là thành công 
của tình huống truyện. 


2. Đọc các phần mở bài sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. 

(1) Hỡi đồng bào cả nước, 

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những 
quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được 
sống, quyền tự do uà quyền тии cầu hạnh phúc”. 

Lời bất hú ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mĩ. Suy 
rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là : tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình 
đẳng, dân tộc nào cũng có quyên sống, quyên sung sướng và quyền tự do. 

Вап Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 
cũng nói : 

“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng vè quyên lợi ; và phải luôn luôn được 
tự do và bình đẳng vë quyên lợi.” 


Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. 


(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập) 


(2) Vị trí của Thâm Tâm đối uới Thơ mới có cái gì na ná như Thôi Hiệu đối 
uới thơ Đường. Nếu chọn mười nhà thơ Đường lớn nhất, chưa chắc đã có Thôi 
Hiệu, nhưng nếu chọn mười bài thơ Đường hay nhất không thể không có 
Hoàng Hạc lâu. Vâng, kể tên mười nhà thơ mới lớn nhất không chắc có Thâm 
Tâm, nhưng chọn mười bài thơ mới hay nhất khó có thể bỏ qua Tống biệt 
hành. Thi phẩm là sự thăng hoa đột xuất của ngòi bút Thâm Tâm. 


(Chu Văn Sơn, Tống biệt hành, 
trong Tỉnh hoa thơ mới, thẩm bình và suy ngẫm, 
Lê Bá Hán (Chủ biên), NXB Giáo dục, 2005) 


113 


(3) Năm thập kỉ trước đây, khi Nam Cao quyết định bắt tay uào uiết Cái lò 
gach cũ - tên đầu tiên của Chí Phèo - thì trong uăn học hiện thực phê phán, йё 
tài nông thôn đã qua mùa nở rộ, uà những sáng tác thành công uê nông dân 
của Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... đã tón tại sừng sững 
giữa uăn đàn. Tác phẩm của một cây bút hồi ấy còn chưa mấy ai biết đến tên 
tuổi như Nam Cao сіт chắc sẽ bị che khuất, sẽ bị rơi vào cõi lãng quên, nếu tác 
giả không tìm cho mình được một hướng khai thác riêng cho một đề tài đã 
thành quen thuộc. Thử thách đó, Nam Cao đã lặng lẽ chấp nhận, và dá оиої 
qua, uới một Chí Phèo thật sự sâu sắc và độc đáo. 


(Theo Đỗ Kim Hồi, “Chí Phèo” của Nam Cao, 
trong Tạp chí Văn học, số 3 / 1990) 
Yêu cầu : 
a) Xác định vấn đề được triển khai trong văn bản và vai trò của mở bài 
trong việc trình bày vấn đề nghị luận. 


b) Phan tích tính hấp дап của các mở bài trên. 


3. Theo anh (chị), phần mở bài cần đáp ứng yêu cầu gì trong quá trình 
tạo lập văn bản ? 


II - VIẾT РНАМ KẾT BÀI 


1. Tìm hiểu các phàn kết bài sau đây và cho biết phần kết bài nào phù hợp 
hơn với vấn đề nghị luận. Giải thích vắn tắt lí do lựa chọn của anh (chị). 

Đề bài : Suy nghĩ của anh (chị) về nhân vật ông lái đò trong tuỳ bút Người 
lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân). 

(1) Thiên tuỳ bút Người lái đò Sông Đà đã thể hiện rõ sự tài hoa và uyên 
bác trong phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân. Đó chính là sự phong phú, tinh 
tế trong cách biểu hiện thiên nhiên, con người để khắc hoạ rõ nét cái kì vi, phi 
thường của công cuộc chỉnh phục thiên nhiên. Tác phẩm hấp dẫn ở nhịp vän giàu 
nhạc điệu, đây lôi cuốn ; cách dùng từ ngữ phong phú, sinh động và đây bất ngờ. 
Đặc biệt, hình tượng người lái đò sông Đà đã để lại những ấn tượng thật sâu sắc. 

(2) Hình tượng người lái đò sông Đà, như đã đề cập tới, mang vé đẹp ийа 
mạnh mẽ, kì vi vra bay bổng, phóng túng. Sự sáng tạo, dũng cảm và tài hoa 
của người lái đò trong cuộc đối mặt uới thách thức trên sóng nước là biểu tượng 


114 


cho những phẩm chất đáng trân trọng nhất д người lao động - đông thời là 
người nghệ sĩ - theo cảm quan đặc biệt của Nguyên Tuân. Từ tay lái “nở hoa” 
trên thác ghènh, sóng nước, một lần nữa, Nguyên Tuân lại khẳng định rõ bản 
lĩnh uà quan niệm nghệ thuật của mình. 


2. Những phần kết bài sau đây đã nêu được nội dung gì của văn bản và có 
khả năng tác động đến người đọc như thế nào ? Tại sao ? 

(1) Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phú lâm thời của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà, trinh trọng tuyên bố vói thế giới rằng : 

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một 
nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và 
lực lượng, tính mạng và của cải để giữ uững quyền tu do, đọc lập ấy. 

(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập) 


(2) Hai đứa trẻ dà thực hiện được điều này. Hơn thế nữa, dấu ấn của phố 
huyện ấy luôn khám trong ta bằng quyền năng М lạ. Bây giờ và mãi sau này, 
mỗi khi đứng trước một phố huyện nào thì câu chuyện của Thạch Lam dễ sống 
dây trong ta, bằng ánh sáng đẹp, điệu kì." 


(Lê Huy Bắc, Ấn tượng phố huyện “Hai đứa trẻ”, 
trong Truyện ngắn : lí luận, tác gia uà tác phẩm, 
tập 1, NXB Giáo dục, 2004) 
3. Từ những nội dung đã tìm hiểu ở các mục 1 và 2, theo anh (chi), phần 
kết bài cần đáp ứng được yêu cầu gì trong quá trình tạo lập văn bản ? Chọn 
phương án trả lời đầy đủ và chính xác nhất. 
A - Tóm tắt lại toàn bộ những nội dung đã trình bày và liên hệ với thực tế 
B — меи đảnh giá khái quát và bọc 10 сат xúc của ngưỡi viết về khía cạnh 
nổi bật nhất của vấn đè 
C - Thông báo việc trình bày vấn đề đã hoàn thành, nêu đánh giá khái quát 
và gợi những liên tưởng rộng hon, sâu sắc hơn 
D - Tóm їйї lại toàn bộ nội dung đã trình bày và bộc lộ cảm xúc của 
người viết 


(1) Đề tài: Tìm hiểu những nét độc đáo trong truyện ngắn Hzi đứa trẻ (Thạch Lam), 


115 


* Mở bài thông báo chính xác, ngắn gọn vấn đề nghị luận ; hướng người đọc 
(người nghe) vào nội dung bàn luận một cách tự nhiên và gợi sự hứng thú 
với vấn dè được trình bày trong văn bản. 


* Kết bài thông báo vẻ sự kết thúc cúa việc trình bày vấn dë, nêu đánh giá 
khái quát cúa người viết về những khía cạnh nổi bật nhất cúa vấn đẻ ; gợi 


liên tưởng rộng hơn, sâu sắc hơn. 


LUYỆN TẬP 


1. So sánh sư giống nhau và khác nhau của hai phần mở bài sau đây trong bài 
văn nghị luận về tác phẩm Ông già và biển cả với дё bài : “Сат nhận của 
anh (chị) về số phận con người qua hình tượng ông lão đánh cá Xan-ti-a-gô 
trong tác phẩm Ông già vå biển cả của nhà văn O. Hê-minh-uê”. 

(1) Ông già và biển cả (1952) là tác phẩm thể hiện rõ nét bút pháp và 
quan niệm nghệ thuật của O. Hê-minh-uê. Trong truyện ngắn này, tác giả 
đã khắc hoạ hình tượng Con Người đối mặt uới Đại Dương. Cuộc quyết đấu 
của ông lão đánh cá Xan-ti-a-gô trước biển uới khát uọng lớn lao, chiến 
thắng phi thường và cả nỗi mất mát đau đớn là một biểu tượng đây sức gợi 
mở và ám ảnh. 

(2) Ôi ! Biết bao thuyền viên, thuyền trưởng 

Buổi ra di vui sướng đường xa. 
(V. Huy-gô) 

Bi kịch của con người trước biển cả cũng là bi kịch của khát uọng quá lớn 
và những thất bai không thể tránh khỏi trên hành trình tìm kiếm những giá 
trị của tôn tại. Nhưng uì sao hành trình ấy uẫn thôi thúc con người ? Và con 
người vån ra йі theo tiếng gọi của biển cả bí ẩn ? Vì sao hành trình ấy vån tiếp 
nối không ngừng trong suốt lịch sử của loài người như một khúc bi ca bất tận, 
như một bản giao hướng diễm tuyệt ? Liệu số phận của con người trong Ông 
già và biển cả của O. Hê-minh-uê có phải là một phần của bản giao hưởng bi 
tráng đó ? 

2. Tại sao phần mở bài và kết bài sau đây chưa đạt yêu cầu ? Anh (chị) hãy viết 
lại để những phần này hay hơn, phù hợp hơn. 


116 


Đề bài : Suy nghĩ của anh (chị) về hình tượng nhân vật Mi trong tác 
phẩm Vợchông А Phú của nhà văn Tô Hoài. 

- Mó bài: Tô Hoài tên khai sinh là Nguyễn Sen, sinh ngày 7 tháng 9 năm 
1920 ở quê ngoại - làng Nghĩa Đô, thuộc phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay 
là phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ông là tác giả của nhiều tác 
phẩm nổi tiếng như Dë Mèn phiêu lưu kí (1941), Truyện Tây Bắc (1953)... 
Truyện ngắn Vợ chóng A Phủ in trong tập Truyện Tây Bắc là tác phẩm uiết 
uë số phận của Mi và A Phủ - những người dân vùng cao trên hành trình đến 
vói cách mạng. Mi là hình tượng nhân våt thể hiện rõ bi kịch của người phụ 
nữ vùng cao trước Cách mạng : bị bóc lột, bị xúc phạm nhân phẩm, bị tước 
đoạt quyền sống. Đông thời, ở Mị cũng tiềm ẩn một sức sống tiềm tàng, 
manh liệt. 

- Kết bài : Qua đó, có thể thấy Mi là hình tượng người phụ nữ vùng сао 
chịu một số phận đây bi kịch nhưng vån tiềm ẩn một vé đẹp tâm hôn đáng 
quý : khao khát sống, khao khát yêu thương. Bi kịch của Mi cũng là bi kịch 
của những phụ nữ vùng cao trước Cách mạng. Nhà uăn Tô Hoài đã thể hiện 
thành công diễn biến nội tâm đây phức tạp và phong phú của Mi. 

3. Anh (chị) hãy viết một số mở bài và kết bài khác nhau cho cùng một bài văn 

theo một trong những đề bài sau : 

Đề 1. Suy nghĩ của anh (chị) về hình tượng “sóng” và khát vọng tình yêu 
trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. 

Đê2. Anh (chị) hiểu thế nào về tình yêu và khát vọng đối với tự do trong bài 
thơ Tự до của nhà thơ P. Ê-luy-a ? 

Đề 3. Hãy lí giải nguyên nhân và ý nghĩa của hành động quyết liệt : Mi cắt 
dây trói cho A Phủ và cùng A Phủ trốn khỏi nhà thống lí Pá Tra. 


117 


SỐ PHAN CON NGƯỜI SÔ-LÔ-KHỐP 


(Trích) 
KẾT QUÁ САМ ĐẠT 

e Hiếu rõ tính cách Nga kiên cường và nhân 
ái qua bút pháp hiện thực táo bạo và nghệ 
thuật truyện ngắn cúa Sô-lô-khốp. 

• Tin tưởng rằng ý chí và nghị lực cúa con 
người có thể khắc phục mọi khó khăn gian 
khổ, vượt qua số phận éo le. 

TIỂU DÁN 


Mi-khai-in A-lếch-xan-đrô-vích Sô-lô-khốp (1905 - 1984) 
là nhà văn Nga lỗi lạc, đã vinh dự nhận Giải thưởng 
Nô-ben về văn học năm 1965. Tác phẩm của Sô-lô-khốp 
được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Là một nhà 
tiểu thuyết có tài, ông được liệt vào hàng các nhà văn lớn 
nhất thế ki XX. 

Sô-lð-khốp sinh tại thị trấn Vi-ô-sen-xcai-a thuộc 
tỉnh Rô-xtốp trên vùng thảo nguyên sông Đông. Ông 
tham gia công tác cách mạng từ khá sớm (thư kí uỷ ban 
trấn, nhân viên thu mua lương thực, tiểu phỉ,...). Cuối 
năm 1922 ông đến Mát-xcơ-va, làm nhiều nghề để 
sống như: đập đá, khuân vác, kế toán. Thời gian rảnh rỗi, 
ông dành cả cho việc tự học và đọc văn học. Năm 1926, 
ở tuổi 21, ông đã in hai tập truyện ngắn là Truyện sông 
Đông và Thảo nguyên xanh. Năm 1925, ông trở về quê và 
bắt đầu viết tác phẩm tâm huyết nhất của đời mình - tiểu M.SÔ-LÔ-KHỐP. 
thuyết Sông Đông ёт аёт. 


Bộ tiểu thuyết được in dần từng phần, vượt qua nhiều trắc trở, hoàn thành vào năm 1940 
(4 quyển, 8 phần) và lập tức được tặng Gi: thường Quốc gia. Nhà văn lão thành A. Xê-ra-phi-mô-vích 
vui mừng chào đón tài năng trẻ Sô-lô-khốp : “... con đại bàng non tung cánh trong bầu trời văn 
học”. Sô-lô-khốp là dáng viên Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1932. Năm 1939 ông được bầu 
làm Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô. Trong thời gian chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống 


phát xít Đức xâm lược, ông theo sát Hồng quân trên nhiều chiến trường với tư cách phóng viên 
báo Sự thật. 


Truyện ngắn Số phận con người (1957) của Sô-lô-khốp là cột mốc quan trọng mở ra chân 
trời mới cho văn học Nga. Dung lượng tư tưởng lớn của truyện khiến có người liệt nó vào loại 


118 


tiểu anh hùng ca. Tác phẩm thể hiện cách nhìn cuộc sống và chiến tranh một cách toàn diện, chân 
thực ; sự đổi mới cách miêu tả nhân vật, khám phá tính cách Nga, khí phách anh hùng và nhân 
ính Xô v 


đó được tôn trọng trong từng câu văn, từng chỉ tiết, từng hình ảnh. Ông dám nói lên sự thật dù 


hậu của пр “t. Sự thật táo bạo bao trùm toàn bộ tác phẩm của Sô-lô-khốp. Sự thật 
đôi khi khắc nghiệt, cay đắng. Ông coi sứ mạng cao cả nhất của nghệ thuật là “ca ngợi nhân 
dân - người lao động, nhân dân - người xây dựng, nhân dân anh hùng” của mình. Văn bản 
dưới đây là phần kết thúc truyện. 


đùa xuân năm 1946, trên đường đi còng tác, tác giả gặp anh lái xe An-đrây 
Xô-cò-lốp 46 tuổi và bé Va-ni-a chừng 5 - 6 tuổi trên bến đò. Nhân dịp này, An-đrây Xô-cô-lốp 
đã kế cho tác giả nghe vë cuộc đời đau khổ của mình. Khi chiến tranh bùng nổ, anh ra trận, để 
lại уо và ba con ở hậu phương. Chiến đấu chừng một năm, anh bị thương hai lần, vào tay và 
chân. Tiếp đó là hai năm bị доа йду trong các trại tập trung của phát xít Đức. Năm 1944, bon 
phát xít bị thua to trên mặt trận Xô - Đức, buộc phải dùng cả tù bình làm lái xe. Nhân cơ hội đó, 
An-ẩrây Xô-cô-lốp đã cướp xe, bắt sống tên thiếu tá phát хі, chạy thoát vë phía quân ta. Mãi lúc ấy 
An-đrây Xô-cô- lốp mới biết vø và hai соп gái anh đã bị bom phát xít giết hại từ giữa năm 1942. 
A-na-tô-li, соп trai anh, một học sinh giỏi toán, giờ là đại uy pháo bình. Hai cha con cùng tiến 
đánh Béc-lin, sào huyệt của bọn phát xít. Đúng ngày 9 tháng 5 năm 1945, ngày chiến thắng, một 
tên thiện xạ Đức đã bắn chết A-na-tô-li, đứa con trai yêu quý, niềm hi vong cuối cùng của An-đrây 
Xô-cô- lốp...) 


Tôi đã chôn trên đất người, đất Đức, niềm vui sướng và niềm hi vọng cuối 
cùng của tôi ; đại đội pháo đã nổ súng vĩnh biệt tiễn người chỉ huy của họ tới 
nơi an nghỉ cuối cùng ; trong người tôi như có cái gì đó võ tung ra... Tôi trở về 
đơn vị mình như người mất hồn. Nhưng chả mấy chốc tôi được giải ngũ. Về đâu 
bây giò? Chả nhẽ lại về Vô-rô-ne-giơ ? Không được ! Tôi chợt nhớ ở U-riu-bin-xcơ 
có một người bạn, giải ngũ hồi mùa đông vì bị thương, - có lần anh ấy mời tôi 
về nhà, tôi nhớ ra và tìm đến U-riu-bin-xcơ. 

Hai vợ chồng người bạn tôi không có con, sống trong một ngôi nhà riêng 
nho nhỏ ó ria thành phố. Mặc dù được hướng phụ cấp thương binh, nhưng 
anh bạn tôi уап làm lái xe cho một đội vận tải, tôi cũng đến xin làm ở đó. Tôi ở 
nhà bạn, họ thu xếp cho tôi chỗ nương thân. Chúng tôi chổ các thứ hàng hoá 
về các huyện, và mùa thu thì chuyển sang chở lúa mì. Chính vào hồi ấy tôi gặp 
chú con trai mới của tôi, đấy chú bé đang nghịch cát đấy. 

Thường cứ chạy xe xong trở về thành phố, việc đầu tiên cũng dễ hiểu thôi, 
là tôi vào hiệu giải khát, nhấm nháp chút gì đó và tất nhiên, có uống một li 
rượu lử người. Phải nói rằng tôi đã quá say mê cái món nguy hại ấy... Thế rồi 
một hôm, tôi thấy chú bé ấy ở gần cửa hàng giải khát, hôm sau vẫn lại thấy — 


119 


thằng bé rách bươm xơ mướp. Mặt mũi thì bë bết nước ача hấu, lem luốc, bụi 
bặm, bẩn như ma lem, đầu tóc rối bù, nhưng cặp mắt - cứ như những ngôi 
sao sáng ngời sau trận mưa đêm ! Tôi thích nó, và lạ thật, thích đến nỗi bắt 
đầu thấy nhớ nó, cố chạy xe cho nhanh để được về gặp nó. Nó ăn ngay ở hiệu 
giải khát, ai cho gì thì ăn nấy. 

Sang ngày thứ tư, tôi chở lúa mì từ nông trường, ghé lại hiệu giải khát. Chú 
bé của tôi ngồi ở Бас thềm, hai bàn chân nhỏ xíu dung đưa, và nom có vé như 
đang đói. Tôi thò đầu ra ngoài cửa buông lái và hét gọi : “Ë, Va-ni-a ! Lên ó tô 
đi, nhanh lên, chú đưa đến kho thóc rồi trở về đây ăn trưa.”. Nghe tiếng hét gọi 
của tôi, nó giật mình nhảy khỏi thèm, leo lên bậc xe hỏi nhỏ : “Sao chú lại biết 
tên cháu là Va-ni-a ?”. Và đôi mắt nhỏ của nó mở to ra chờ tôi trả lời. Còn tôi 
thì bảo nó rằng tôi là người từng trải, cái gì cũng biết. 

Nó bước sang bên phải xe, tôi mở cửa đặt nó ngồi bên cạnh mình và cho 
xe chạy. Thằng bé hoạt bát đến thế mà bóng nhiên không biết vì sao lại lặng 
thinh, tư lu, chốc chốc lại liếc nhìn tôi dưới đôi hàng mi dài cong vút, và lại thở 
đài. Một con chim con non nét như thế mà đã học thở dài u? Бау đâu phải 
việc của nó ? Tôi hỏi : “Bố cháu đâu, hả Va-ni-a ?”. Nó rỉtai : “Chết ở mặt trận.” – 
“Thế mẹ cháu ?” ~ “Mẹ bị bom chết trên tàu hoá khi mẹ con cháu đang đi tàu.” — 
“Thế cháu từ đâu đến ?” — “Cháu không biết, không nhớ...” – “Thế ở đây cháu 
không có ai là bà con thân thuộc à ?”. - “Không có ai cả.” 
đâu?” - “Bạ đâu ngủ đó”. 


~ “Thế đêm cháu ngủ ở 


Những giọt nước mắt nóng hổi sôi lên ở mặt tôi, và lập tức tôi quyết định : 
“Không thể để cho mình với nó chìm nghỉm riêng rẽ được ! Mình sẽ nhận nó 
làm con.”. Ngay lúc ấy, tâm hồn tôi bỗng nhẹ nhõm và bừng sáng lên. Tôi cúi 
xuống bên nó khẽ hỏi : “Va-niu-ska, có biết ta là ai không nào ?”. Nó hỏi lại 
nghẹn ngào : “Thế chú là ai ?”. Tôi nói lại cũng khẽ như thế: “Ta là bố của con 


Trời ơi, thật không thể tưởng tượng được. Nó nhảy chồm lên cổ tôi hôn 
vào má, vào môi, vào trán và như con chim chích, nó ríu rít líu lo vang rộn cả 
buông lái : “Bố yêu của con ої! Con biết mà ! Con biết thế nào bố cũng tìm thấy 
con mà ! Thế nào cũng tìm thấy mà ! Con chờ mãi mong được gặp bố !”. Nó áp 
sát vào người tôi, toàn thân cứ run lên như ngọn cổ trước gió. Còn mắt tôi thì 
cứ mó đi, cà người cũng run lên, hai bàn tay lẩy bẩy... Thế mà tôi уап không bị 
mất tay lái thì cũng kì lạ thật. Nhưng rồi xe cũng lảo đảo đâm xuống rãnh, tôi 
tắt máy. Giữa lúc mắt còn mờ đi như vậy, tôi không dám chạy tiếp, sợ đâm 
phải người. Tôi dừng xe chừng dăm phút, còn chú bé con trai của tôi cứ ghì 
chặt lấy tôi lặng im, run гау. Tay phải tôi quàng sang ôm lấy nó, khẽ áp nó vào 


120 


người, còn tay trái tôi mở máy quay trở về nhà mình. Đến kho thóc làm gì nữa, 
khi mà tôi không còn bụng dạ nào để đi đến đó. 

Tôi để xe cạnh cổng, bế con trai mới của tôi vào nhà. Còn nó thì hai tay bé 
bỏng cứ ôm chặt lấy cổ tôi, vào đến nơi уап không chịu buông ra. Nó áp chặt 
má vào cái má lỗm chổm chưa cạo của tôi, cứ như là đán vào đó. Tôi cứ thế bế 
vào. May quá, cả hai vợ chồng nhà chủ đều đang ở nhà. Tôi bước vào, nháy 
mắt ra hiệu cho cả hai người rồi nói một cách phấn khởi : “Đây, tôi tìm được 
cháu Va-niu-ska của tôi rồi ! Hai bác là người tốt bụng, cho chúng tôi ở nhờ 
nhé !”. Cả hai, những người không có con, lập tức hiểu ngay câu chuyện, cứ 
lăng xăng tíu tít. Còn tôi thì không làm sao dứt khỏi chú con trai. Cuối cùng, 
rồi cũng dõ được nó. Tôi lấy xà phòng rửa tay cho nó rồi đặt ngồi vào bàn ăn. 
Bà chủ múc xúp bắp cải vào đĩa cho nó, rồi đứng nhìn nó ăn ngấu nghiến mà 
nước mắt ròng ròng. Bà đứng cạnh lò sưởi lấy tạp аё che mặt khóc. Bé Va-niu-ska 
của tôi thấy bác ấy khóc bèn chạy lại níu lấy vạt áo và nói : “Cô ơi, sao cô lại 
khóc ? Bố cháu tìm thấy cháu ở gần hiệu giải khát, mọi người phải vui mừng 
chứ, sao cô lại khóc 2”. Chao ôi, nghe nói thế bác ta lại càng đầm dia nước mắt, 
càng khóc sướt mướt. 


Sau bữa ăn trưa, tôi đưa nó tới hiệu cắt tóc, rồi về nhà đặt ngồi vào chậu 
giặt, tắm rửa xong rồi bọc nó vào tấm khăn trải giường sạch. Nó ôm lấy tôi và 
cứ thế ngủ thiếp đi. Tôi cán thận đặt nó lên giường, rồi cho xe chạy tới kho 
thóc, dỡ lúa mì xuống, đem xe về trạm để đó, chạy ra cửa hàng tạp hoá. Tôi 
mua cho nó một cái quần dạ, một sơ mi, đôi dép và một cái mũ lưỡi trai bằng 
sợi. Tất nhiên là tất cả mọi thứ đều không vừa và chất lượng cũng kém. Về cái 
quần da thì bà chủ аа диб tôi : “Bác điên hay sao, trời nóng thế này mà mặc 
quần da cho con !”. Và lập tức, chiếc máy khâu được đặt lên Бап; rương hòm 
được lục tung lên. Một giờ sau, Va-niu-ska của tôi đã có một chiếc quần đùi xa 
tanh và một sơ mi trắng cộc tay. Tôi ngủ chung với nó, và lần đầu tiên, sau bao 
nhiều nām tồi được ngủ một giấc yên lành. Nhưng trong ает cũng phải dạy 
đến vài bốn bận. Tôi thức giấc, thấy nó гас vào nách tôi như con chim sẻ dưới 
mái rạ, ngáy khe khẽ, tôi thấy lòng vui không lời nào tả xiết ! Tôi không dám 
trở mình để nó khỏi thức giấc, nhưng rồi không nén được, tôi nhẹ nhàng ngồi 
dậy đánh diêm ngắm nhìn nó ngủ... 

Tôi thức giấc trước khi trời sáng, không hiểu vì sao mà lại khó thở thế. Hoá 
ra chú con trai của tôi đã đạp tung khăn trải giường, bò lên nằm vắt ngang 
trên người tôi, xoạc chân ra, bàn chân bé nhỏ đè lên cổ họng tôi. Ngủ với nó 
thật không yên, nhưng quen hơi, không có nó thì buồn. Đêm đêm khi thì nhìn 


121 


nó ngủ, khi thì thơm mái tóc xù của nó, trái tim tôi đã suy kiệt, đã bị chai sạn 
vì đau khổ, nay trở nên êm dịu hơn... 

Thời gian đầu, nó còn theo tôi trong các chuyến xe, nhưng rồi tôi hiểu ra 
rằng như thế không có lợi. Chỉ một mình tôi thì cần gì đâu ? Một mẩu bánh mì, 
một củ hành với tí muối, thế là đủ no cho một ngày của đời lính. Nhưng thêm 
nó thì khác : khi thì phải mua sữa cho nó, khi thì phải luộc quả trứng, không 
có thức ăn nóng cho nó là không xong. Nhưng công việc thì cần gấp. Tôi kiên 
quyết để nó ở nhà cho bà chủ chăm nom, nhưng nó cứ khóc suốt từ sáng cho 
đến tối, chiều tối chuồn ra kho ӧс tìm tôi. Nó thường đợi tôi ở đó đến khuya. 


Ban đầu thật là vất vả với nó. Có hôm trời còn sáng, hai bố con đã đi nằm 
ngủ – ban ngày tôi làm việ 
như chim sẻ, có lúc không hiểu sao lại cứ tự nhiên im lặng. Tôi hỏi : “Con trai bố 
đang nghĩ gì đấy ?”. Nó hỏi lại, mắt nhìn lên trần : “Bố ơi, cái áo bành tô bằng 
da của bố đâu rồi ?”. Cả đời tôi, có bao giờ tôi có bành tô da nào đâu ! Tôi đành 
phải đánh trống lång : “Bố để lại ở Vô-rô-ne-giơ rồi !” — Tôi bảo nó. “Thế tại sao bố 
lại tìm con lâu thế ?”. Tôi đáp : “Bố tìm con ở bên Đức, bên Ba Lan, và đi bộ, đi xe 
tìm khắp cả Bê-lô-ru-xi-a, mà con thì lại ở U-riu-bin-xcơ.”.— “Thế U-riu-pin-xcơ có 
gần nước Đức không hả bố ? Thế Ba Lan có cách xa nhà ta lắm không ?”. Đấy hai 
bố con cứ nói chuyện huyên thuyên như thế cho đến khi ngủ thiếp đi. 


mệt lọ người - còn nó, lúc thì cứ luôn luôn ríu гїї 


Anh bạn а, không phải là уб cớ mà nó hỏi về cái áo bành tô da đâu ? 
Không, hoàn toàn không đơn giản. Túc là, ông bố dë của nó đã có thời mặc 
bành tô da, và nó chợt nhớ lại. Đấy, trí nhớ trẻ con cứ như quầng sáng mùa hạ, 
soi sáng tất cả trong chốc lát rồi vụt tắt. Trí nhớ của chú bé ấy cũng như vậy, 
như quằng sáng, cứ chợt loé lên như thế. 

Cũng có thể là tôi và cháu bé còn ở U-riu-pin-xcơ, chừng hơn một năm 
nữa, nếu như hồi tháng mười một không bị chuyện rủi ro. Hôm ấy tôi lái xe 
đường lầy, đến một thôn nọ thì xe bị trượt, vừa lúc đó có một con bò quay lại, 
xe tôi chạm phải chân nó. Thế là như ta biết đấy, các bà gào thét ầm lên, người 
ta xúm lại, anh kiểm soát xe hơi lập tức đến ngay. Anh ta thu hồi bằng lái của 
tôi mặc dù tôi đã hết sức van nài mong anh rộng lượng tha thứ. Con bò đứng 
dậy, ve váy đuôi rồi chạy vào ngõ hêm, còn tôi thì bị tước bằng lái. Mùa đông, 
tôi làm thợ mộc, rồi thư từ với một người bạn trước kia ở cùng đơn vị. Anh ta ở 
cùng một tỉnh với anh đấy, ở huyện Ka-sa-rư, làm nghè lái xe hơi - anh ấy mời 
tôi đến nhà anh ấy. Anh ấy viết thư bảo rằng đến đó tôi sẽ làm ở bộ phận thợ 
mộc chừng nửa năm, rồi ở tỉnh họ cấp lại bằng lái xe mới cho tôi. Thế là tôi và 
cháu bé cùng đi bộ tới Ka-sa-rư. 


122 


Mà nói thực với anh, nếu không xảy ra chuyện lôi thôi với con bò thì rồi tôi 
cũng уап rời U-riu-pin-xcơ. Nỗi đau buồn không cho tôi ở lâu mãi một chỗ 
được. Có lẽ phải đến khi nào cháu Va-niu-ska lớn lên, buộc lòng phải gửi cháu 
vào một trường học ổn định, thì may ra lúc ấy, nguôi bớt nỗi buồn, tôi mới có 
thể ở yên một chỗ. Còn bây giờ thì hai bố con cứ cuốc bộ khắp nước Nga. 

— Cháu bé đi vất vả lắm nhỉ, - tôi nói. 

— Cháu đi bộ ít thôi, phần lớn thời gian tôi cõng cháu. Tôi để nó ngồi lên 
vai và cứ thế đi, nếu muốn vận động cho dãn gân cốt thì nó lại tụt xuống chạy, 
tung tăng bên đường như con dê con. Anh bạn а, tất cả những điều ấy cũng 
chẳng sao, miễn là bố con chúng tôi sống được ; nhưng mà quả tim của tôi đã 
rệu rã lắm rồi, đến phải thay pít-tông thôi... Có khi tự nhiên nó nhói lên, thắt 
lại, và giữa ban ngày mà tối tăm mặt mũi. Tôi chỉ sợ lúc nào đó đang ngủ mà 
tôi chết luôn làm cho con trai tôi phải khiếp sợ. Lại còn thêm một nỗi khổ tâm 
này nữa : hầu như đêm nào tôi cũng chiêm bao thấy những người thân quá cố. 
Và lúc nào cũng thế, tôi ở bên này, sau hàng rào dây thép gai, còn vợ con thì tự do 
ở bên kia... Tôi nói đủ chuyện với I-ri-na, với các con nhưng chỉ vừa mới toan lấy 
tay đầy dây thép gai ra, thì vợ con lại ròi bỏ tôi, cứ như là уш tan biến mất... Và 
đây là một điều rất kì lạ : ban ngày bao giờ tôi cũng trấn tĩnh được, không hở ra 
một tiếng thổ dài, một lời than уап, nhưng ban đêm thức giấc thì gối ướt dam 
nước mắt... 

Trong rừng đã nghe tiếng đồng chí của tôi gọi, tiếng mái chèo võ nước. 

Người khách lạ nhưng đã trở thành thân thiết đối với tôi đứng dậy, đưa 
bàn tay to bè cứng rắn như bằng gõ : 

— Tạm biệt anh bạn, chúc anh may mắn. 

— Chúc anh đến Ka-sa-rư may mắn. 

— Cảm ơn anh. Này con, sang đò đi. 

Chú bé chạy tới, đứng ben phải bố, Lúin lấy vạt áo bong của Dó, chạy lon 
ton cho kịp bước sài dài của người lớn. 

Haicon người côi cút, hai hạt cát đã bị sức mạnh phũ phàng của bão tố chiến 
tranh thổi bạt tới những miền xa lạ... Cái gì đang chờ đón họ ở phía trước ? Thiết 
nghĩ rằng con người Nga đó, con người có ý chí kiên cường, sẽ đứng vững được và 
sống bên cạnh bố, chú bé kia một khi lớn lên sẽ có thể đương đầu với mọi thử 
thách, sẽ vượt qua mọi chướng ngại trên đường nếu như Tổ quốc kêu gọi. 

Với một nỗi buồn thấm thía, tôi nhìn theo hai bố con... Có lẽ cuộc chia tay 
của chúng tôi sẽ thanh Һар tốt đẹp hơn ; nhưng Va-niu-ska, mới đi được ít 


123 


bước, đôi chân lũn сап chuệnh choạng, chợt quay lại nhìn tôi, váy bàn tay bé 
xíu hồng hồng. Bóng như có một bàn chân con vật nào đó mềm mại nhưng 
móng sắc nhọn bóp lấy tim tôi, và tôi vội quay mặt đi. Không, không phải 
những người đứng tuổi đã bạc đầu trong chiến tranh chỉ khóc trong chiêm bao 
đâu. Họ cũng khóc trong thực tại đấy. Cái chính ở đây là phải biết kịp thời 
quay mặt đi. Cái chính ở đây là đừng làm tổn thương trái tim em bé, đừng 
để cho em thấy những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi nóng bỏng lăn trên 
má anh. 


(Tuyển tập Mi-khai-in Sö-lô-khốp, bản dịch của Nguyễn Duy Bình, 
NXB Cầu vàng, Mát-xcơ-va, 1987) 


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 

1. Hoàn cảnh và tâm trạng của An-đrây Xô-cô-lốp sau khi chiến tranh kết thúc 
và trước khi gặp bé Va-ni-a được miêu tả như thế nào ? 

2. Việc An-đrây Xô-cô-lốp nhận bé Va-ni-a làm con nuôi tác động lớn lao đến 
hai cha con như thế nào ? Tam hồn thơ ngây của bé Va-ni-a và lòng nhân hậu 
của An-đrây Xô-cô-lốp được biểu hiện như thế nào 2 Điểm nhìn của người 
kể chuyện có giống điểm nhìn của nhân vật không ? 

З. An-đrây Xô-cô-lốp đã vượt lên nói đau và sự cô đơn như thế nào (khó khăn 
trong đời thường, chiêm bao ám ảnh và nỗi đau không nguôi) ? 

4. Nhận xét về thái độ của người kể chuyện. Ý nghĩa lời trữ tình ngoại đề ở cuối 
tác phẩm. 


Б. Theo anh (chị), qua đoạn trích này, Sô-lô-khốp nghĩ gì về số phận con người ? 


GHI NHỚ 


• Bản lĩnh kiên cường và nhân hậu cúa con người Xô viết. 


e Sô-lô-khốp là nhà văn dũng cảm khám phá sự thật. 


LUYỆN TẬP 

1. Tìm cái mới của truyện ngắn Số phận con người trong việc miêu tả cuộc 
chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. 

2. Tưởng tượng và viết một đoạn văn về cuộc sống tương lai của hai bố con 


An-đrây Xô-cô-lốp. 


124 


TRÀ BÀI LÀM VĂN SỐ 6 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 
Nhận ra ưu điếm và hạn chế trong bài viết số 6 
của mình, trên cơ sở đó rút ra những kinh 
nghiệm cần thiết để nâng cao khả năng viết 
một bài nghị luận văn học nói chung và nghị 
luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi 
nói riêng. 


1. Cũng như ở các tiết trả bài trước, anh (chị) tự đánh giá bài viết của mình 
về các mặt : 

~ Phân tích đề, nhan thức đúng đắn các yêu cầu của đề. 

~ Xác định luận điểm và các luận cứ làm sáng tỏ cho từng luận điểm. 

— Sắp xếp các luận điểm, luận cứ thành dàn ý. 

= Diễn đạt (dùng từ, đặt câu, liên kết văn bản, sự linh hoạt, trôi chảy của 
mạch văn,,...). 

Ngoài ra, cần tìm nguyên nhân dẫn đến những hạn chế và sai sót của bài 
viết, ví dụ : không mạnh dạn suy nghĩ để có ý kiến thật của mình, hoặc không 
dám nói lên suy nghĩ, cảm xúc của bản thân mà còn dựa dam, nghĩ theo người 
khác ; cách tư duy còn thiếu khoa học, thiếu trong sáng và chặt chẽ ; còn lúng 
túng khi sắp xếp các ý và diễn đạt ý kiến của mình,... Từ đó, rút ra những kinh 
nghiệm cần thiết để sau này có thể làm tốt hơn các bài kiểm tra hoặc các 
bài thi. 

2. Đánh giá khả năng phân tích, bàn luận các tác phẩm truyện, tuỳ bút và 
khả năng vận dụng các thao tác lập luận. Cần nhìn lại xem, về hai mặt đó, anh 
(ch? có những điểm mạnh và điểm yếu nào ; từ đó đặt ra những kế hoạch thiết 
thực để phát huy những điểm mạnh mà mình đã có và hạn chế những điểm 
yếu mà mình còn mắc phải. 


125 


ÔNG GIÀ VÀ BIỀN СА HÊ-MINH-UÊ 


(Trích) 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


• Thấy được vẻ đẹp cúa con người trong hành 
trình theo đuổi một ước mơ giản dị nhưng 
rất lớn lao cúa đời mình. 


* Từ hai hình tượng "nhân vật" chính, tim ra một 
(hoặc vài) lớp nghĩa hàm ẩn trong đoạn trích. 


TIỂU DẪN 


Ơ-nít Hê-minh-uê (1899 - 1961) là nhà văn Mĩ đã để 
lại một đấu ấn sâu sắc trong văn xuôi hiện đại phương 
Tây và góp phần đổi mới lối viết truyện, tiểu thuyết của 
nhiều thế hệ nhà văn trên thế giới nói chung. Người 
thanh niên ấy bước vào đời với nghề viết báo và làm 
phóng viên mặt trận cho tới kết thúc Chiến tranh thế giới 
thứ hai. Ông nổi tiếng với những tiểu thuyết như: Mặt trời 
uẫn mọc (1926), Сїй từ vü khí (1929), Chuông nguyện 
hôn ai (1940),... song truyện ngắn của ông lại cũng được 
đánh giá là những tác phẩm mang phong vị độc đáo 
hiếm thấy, ngay từ một tập truyện đầu tay như Trong 
thời đại chúng ta (1925),... Dù viết về thể nghiệm của 
thứ 


những nhân vật từng tham gia Chiến tranh thế 
nhất và cuộc chiến tranh thế giới chống phát xít hay viết 


về những trận đấu bò, săn thú dữ, đấu quyền Anh, dù 


viết về châu Phi hay châu Mĩ, ông đều nhằm ý đồ “viết 


O. HÊ-MINH-UÊ 


một апр van хиб аот giản va trung thực về con ngươi”. 


Ông già và biến cả (1952) ra mắt bạn đọc trước khi Hê-minh-uê được tặng Giải thưởng 
Nô-ben về văn học năm 1954, là một kết tỉnh tiêu biểu của những nét mới mẻ trong lối kể 
chuyện của Hê-minh-uê. Truyện kể lại ba ngày hai đêm ra khơi đánh cá của ông lão Xan-ti-a-gô. 
Trong khung cảnh mênh mông trời biển, chỉ có một mình ông lão, khi chuyện trò với mây 
nước, chim cá, khi đuổi theo con cá lớn, khi đương đầu với đàn cá mập đang xông vào xâu xé 
con cá kiếm của lão, để rốt cục, kéo vào bờ một con cá chỉ còn trơ xương... Thời gian, nhân vật 
dường như được thu hẹp tới mức cực hạn, nhưng câu chuyện cực kì đơn giản ấy lại gợi mở 
nhiều tàng ý nghĩa cho người đọc : một cuộc tìm kiếm con cá lớn nhất, đẹp nhất đời ; hành 


trình nhọc nhàn và dũng cảm của người lao động trong một xã hội vô tình ; thể nghiệm về 


126 


thành công và thất bại của người nghệ sĩ đơn độc khi theo đuổi ước mơ sáng tạo, rồi trình bày 
Bởi vậy, đúng như hình ảnh về 
tác phẩm nghệ thuật mà Hê-minh-uê đã từng so sánh và phấn đấu để sáng tạo, tác phẩm này 


nó trước mắt người đời ; mối liên 


ira con người và thiên nhiên 


giống như một tảng băng trôi. Ông già uà biển cả xuất hiện trên phần nổi của ngôn từ không 


nhiều, lối viết giản di song phần chìm của nó rất lớn, bởi đã gợi lên nhiều tàng ý nghĩa mà người đọc 
sẽ rút ra được tuỳ theo thể nghiệm và cảm hứng trước hình tượng — đó là biểu hiện của nguyên lí 


sáng tác do nhà văn đề ra : tác phẩm nghệ thuật như một “tảng băng trôi”. 


Đoạn trích dưới đây nằm ở cuối truyện, kể lại việc ông lão Xan-ti-a-gô đuổi theo và bắt 


được con cá kiếm. 
VĂN BẢN 

Mặt trời đang mọc lên lần thứ ba kể từ lúc lão ra khơi thì con cá bắt đầu 
lượn vòng. 

Lão chưa thể nhìn độ nghiêng của sợi dây để biết con cá đang bơi tròn. 
Hãy còn quá sớm cho điều đó. Lão chỉ cảm nhận áp lực của sợi dây hơi chùng 
lại và dùng tay phải, lão bắt đầu nhẹ nhàng kéo vào. Soi day chững lại, như 
mọi khi, nhưng ngay lúc lão kéo đến điểm sắp đứt thì sợi dây bắt đầu thu vào. 
Lão lách vai và đầu ra khỏi sợi dây và bắt đầu liên tục kéo nhẹ nhàng. Lão 
dùng cả hai tay, lắc người, dốc hết lực của cả cơ thể, của chân trụ ra mà kéo. 
Đôi chân già nua và vai lão bắt nhịp với động tác kéo. 

“Vòng tròn rất lớn”, lão nói. “Nhưng con cá đã quay tròn”. 

Rồi sợi day không nhích thêm tí nào nữa và lão giữ cho tới lúc lão thấy 
trong ánh nắng, những tia nước từ sợi dây bắn ra. Thế rồi sợi dây thoát đi mất, 
ông lão quỳ gối và đành phải để nó lao hút trở lại vào trong vùng nước tối. 

“Bây giò nó đang lượn đến chỗ xa nhất của vòng tròn rồi đấy”, lão nói. 
Mình phải dốc sức ra mà níu, lão nghĩ. Căng thẳng sẽ khiến nó dần thu hẹp 
các vòng lượn. Có lẽ độ tiếng nữa mình sẽ nhìn thấy nó. Bây giờ mình phải 
khuất phục nó rồi sau đó mình phải giết nó. 

Nhưng con cá уап chậm rãi lượn vòng và hai gió sau, mồ hôi ướt dám 
người ông lão và lão mệt thấu xương. Bây giò các vòng tròn đã hẹp hơn nhiều 
và từ độ chếch của sợi dây lão có thể biết con cá đang liên tục ngoi lên trong. 
lúc bơi. 

Ông lão thấy hoa mắt suốt cả tiếng đồng hồ, mó hôi xát muối vào mắt lão 
và xát muối lên vết cắt phía trên mắt và trán. Lão không ngại chuyện hoa mắt. 


127 


Chứng ấy bình thường khi cứ căng người ra mà kéo sợi dây. Nhưng đã hai lần 
lão cảm thấy chóng mặt và choáng váng và điều ấy khiến lão sợ. 

“Ta không thể tự chơi xỏ mình và chết trước một con cá như thế này 
được”, lão nói. “Bây giờ lúc ta đã khiến nó đến một cách ngon lành, Chúa giúp 
ta chịu đựng. Ta sẽ đọc một trăm lần kinh Lạy Cha và một trăm lần kinh Mừng 
Đức Mẹ. Nhưng lúc này thì ta chưa thể đọc”. 

Cứ xem như mình đã đọc, lão nghĩ. Mình sẽ đọc sau vậy. 

Đúng lúc đó lão cảm thấy một cú quật đột ngột và cú nảy mạnh ở sợi dây 
lão đang níu bằng cả hai tay. Thật là sắc và cảm thấy cứng và nặng. 

Lưỡi kiếm của con cá đang quật vào đoạn dây thép дау, lão nghĩ. Chuyện 
ấy tất хау ra. Nó phải làm như thế. Mặc dù điều đó sẽ làm con cá nhảy lên, và 
bây giờ mình muốn nó hãy lượn vòng thì hơn. Những cú nhảy cũng cần để nó 
hít không khí. Nhưng sau mỗi lần nhảy, chỗ lưỡi câu mắc vào sẽ bị rộng hơn 
rồi nó có thể hát văng luõi câu. 

“Đừng nhảy, cá”, lão nói. “Đừng nhảy”. 

Con cá quật sợi dây thêm vài lần nữa và cứ mõi lần nó văng đầu, ông lão 
lại nới thêm chút dây. 

Mình phải giữ cho nó đừng đau quá, lão nghĩ. Nỗi đau của ta thì không 
thành vấn đề. Ta có thể chế ngự. Nhưng nói đau của con cá thì có thể khiến nó 
cuồng lên. 

Lát sau, con cá không quật dây đáy nữa và bắt đầu lại lượn vòng chàm 
cham. Вау giờ опе lão liên tục thu day. Nhưng lão lại cảm thấy choáng váng. 
Lão đưa tay trái vốc ít nước biển võ lên đầu. Rồi lão tiếp tục võ thêm, xoa cả 
xuống gáy. 

“Ta không để bị chuột rút”, lão nói. “Chốc nữa nó sẽ ngoi lên và ta có thể 
cầm cự. Mày phải cầm cự. Chó có nói làng nhàng”. 

Lão tì gối vào mạn mũi thuyền một lúc rồi lại quàng sợi dây lên lưng. Bây 
giò mình sẽ nghỉ một lát trong lúc nó mái lượn vòng dưới kia rồi khi nó ngoi 
lên mình sẽ đứng dậy chiến đấu, lão quyết định. 

Được nghỉ ngơi ở đằng mũi thuyền, để mặc con cá bơi cả một vòng mà 
không phải kéo dây thì quả thật là cám dỗ quá mức. Nhưng khi độ căng của 


(1) Đoạn dây thép ở sát lưỡi câu. 


128 


sợi dây cho thấy con cá quay về phía thuyền, ông lão nhóm người đứng dậy, 
xoay, lắc, kéo tất chó day thu được vào. 

Chưa bao giờ mình mệt như thế này, lão nghĩ, bây giờ gió màu dịch”) đang 
nói lên. Nhưng đấy sẽ là hướng gió thuận để đưa con cá vào bờ. Mình rất cần 
thứ gió này. 

“Lượt tới nó lượn ra, ta sẽ nghỉ”, lão nói. “Ta cảm thấy đỡ hơn nhiều. Chỉ 
hai ba vòng nữa thôi thì ta sẽ có nó”. 

Chiếc mũ rơm của lão trật ra sau gáy và lão ngồi thụp xuống mũi thuyền 
với sức kéo sợi dây, khi lão cảm thấy con cá lượn lại. 

Bây giờ mày cứ lượn đi, cá, lão nghĩ. Tao sẽ tóm mày ở đường lượn. 

Biển dạy sóng. Nhưng gió ấy chỉ xuất hiện vào những lúc thời tiết (őt và 
lão phải cần nó để trở về đất liền. 

“Ta chỉ việc lái theo hướng tây nam”, lão nói. “Người ta không bao giờ lạc 
trên biển và đây lại là một hòn đảo dài”. 

Đến vòng thứ ba, lão lần đầu tiên thấy con cá. 

Thoạt tiên lão thấy một cái bóng đen vượt dài qua dưới con thuyền, đến 
mức lão không thể tin nổi độ dài của nó. 

“Không”, lão nói. “Nó không thể lớn như thế được”. 

Nhưng đúng là con cá lớn như thế và đến cuối đường vòng ấy, chỉ cách 
chừng hai lăm mét, nó trôi lên và lão пот thấy cái đuôi nhô khỏi mặt nước. 
Cái đuôi lớn hơn са chiếc lưỡi hái lớn, màu tím hồng dựng trên mặt đại dương. 
xanh thâm. Nó lại lặn xuống và khi con cá hãy còn máp mé mặt nước, ông lão 
có thể nhìn thấy thân hình đồ sộ và những sọc màu tía trên mình nó. Cánh vi 
trên lưng xếp lại, còn bộ vây to sụ bên sườn xoè rộng. 

Lần lượn này, ông lão có thể nhìn thấy mắt con cá và cả hai con cá chét 
xám boi bên cạnh. Thỉnh thoảng hai con cá này rúc vào mình nó. Rồi có lúc 
chúng dạt ra. Chốc chốc chúng lại nhẹ nhàng bơi trong bóng của con cá lớn. 
Mỗi con dài cả thước và khi bơi nhanh, chúng vặn vẹo toàn thân như thể 
loài lươn. 


(D) Gió màu dịch (nguyên văn tiếng Anh : trade wind) : gió mạnh thói tới vùng xích đạo từ hướng 


đông nam hay đông bắc. 


129 


Bây giờ ông lão đang toát mồ hôi đầm đìa nhưng không phải vì mặt trời 
mà là vì một nguyên nhân khác. Cứ mỗi vòng bơi bình lặng của con cá thì lão 
lại thu dây vào và lão chắc chỉ chừng hai vòng nữa thôi thì lão sẽ có cơ hội 
phóng lao vào nó. 

Nhưng mình phải để nó đến gần, gần, thật gần, lão nghĩ. Mình không cần 
nhằm vào đầu. Mình phải nhằm vào tim. 

“Hãy bình tĩnh và giữ sức, lão già ạ”, lão nói. 

Vòng lượn tiếp theo, lưng con cá đã nhô lên nhưng hãy còn khá xa thuyền. 
Vòng tiếp theo đó, nó уап ở xa nhưng đã nhô mình lên cao hơn và ông lão tin 
chắc rằng nếu thu thêm dây thì con cá sẽ cập sát thuyền. 

Lão đã chuẩn bị mũi lao trước đấy khá lâu ; cuộn dây nhỏ của nó để trong 
cái xô tròn và một đầu day đã được buộc vào cái mấu ở mũi thuyền. 


Bây giờ con cá lại tiếp tục lượn vào theo vòng tròn của nó, trông điềm tĩnh 
và tuyệt đẹp, chỉ có cái đuôi đồ só cử động. Ông lão đốc hết sức ra kéo con cá 
vào gần hơn. Con cá khẽ nghiêng mình trong chốc lát. Rồi trở mình thẳng dậy 
và bắt đầu lượn thêm vòng nữa. 

“Ta đã di chuyển được nó”, ông lão nói. “Ta đã di chuyển được nó rồi”. 

Lúc này lão lại thấy xây хат mặt mày nhưng vẫn gượng hết sức bình sinh 
ra mà kéo con cá khổng lồ. Mình di chuyển được nó, lão nghĩ. Có lẽ lần này 
mình sẽ tóm được nó. Kéo đi, tay ơi, lão thầm giục. Hãy đứng vững, đôi chân 
kia. Tỉnh táo vì tao, đầu à. Hãy tỉnh táo vì tao. Bọn mày chưa bao giờ bại trận. 
Lần này ta sẽ lật được nó. 

Nhưng khi lão tập trung hết sức lực, chuẩn bị đốc kiệt ra trước khi con cá 
bơi song song với mạn thuyền và gắng sức bình sinh mà kéo thì con cá chao 
mình tránh ra rồi lật thẳng người lên bơi đi. 

“Cá ơi”, ông lão nói. “Cá này, dẫu sao thì mày cũng sẽ chết. Mày muốn tao 
cùng chết nữa à ?”. 

Cứ cái đà này thì không ổn rồi, lão nghĩ. Miệng lão khô khốc không thể nói 
nói, nhưng lúc này lão không thể với lấy cái chai. Lần này mình phải kéo nó 
cập mạn, lão nghĩ. Cứ thêm vài vòng nữa thì mình sẽ đuối sức. Không, mày 
khoẻ, lão tự nhủ. Mày luôn khoẻ. 

Vòng lượn tiếp theo, lão gần như kìm được con cá. Nhưng lần nữa nó lại 
lat thẳng mình, từ từ bơi ra xa. 


130 


Mày đang giết tao, cá à, ông lão nghĩ. Nhưng mày có quyền làm như thế. 
Tao chưa bao giờ thấy bất kì ai hùng dũng, duyên dáng, bình tĩnh, cao thượng. 
hơn mày, người anh em ạ. Hãy đến và giết ta đi. Ta không quan tâm chuyện ai 
giết ai. 

Giờ thì đầu óc mày đang lú lẫn lên hết cả rồi, lão nghĩ. Mày phải giữ đầu óc 
tỉnh táo. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và biết cách chịu đựng như một con người. 
Hay như một con cá, lão nghĩ. 

“Đầu ơi, hãy tỉnh táo”, lão nói bằng giọng mà bản thân hầu như không còn 
nghe nổi. “Hãy tỉnh táo”. 

Con cá lượn thêm hai vòng nữa mà vẫn vậy. 

Mình không biết. ông lão nghĩ. Đã đến lúc lão có cảm giác như lão có thể 
dó sụp xuống bất cứ lúc nào. Mình không biết. Nhưng mình sẽ cố thêm 
lần nữa. 

Lão cố thêm lần nữa và khi kìm con cá, lão cảm thấy mình sắp ngất đi. 
Con cá rướn thẳng mình, lại chàm chạm bơi xa, cái đuôi đồ 50 lắc lu trong. 
không trung. 

Minh sẽ lại cố thêm, ông lão hứa mặc dù hai tay lão đã rã rời và mắt lão chỉ 
có thể nhìn rõ được từng lúc mà thôi. 

Lão lại cố và mọi chuyện vẫn như cũ. Thế đấy, lão nghĩ và lão cảm thấy xây 
хат cả mặt mày trước lúc bắt đầu ; mình sẽ lại cố thêm một lần nữa. 

Dòn hết mọi đớn đau và những gì còn lại của sức lực và lòng kiêu hanh đã 
rời bỏ từ lâu, lão mang ra đương đầu với cơn hấp hối của con cá và con cá tiến 
gần mạn thuyền, từ từ bơi nghiêng, mõm nó gần như chạm vào ván thuyền và 
sắp sửa vượt qua, dài, sâu, rộng, ánh bạc, vàn tía và bất tận trong dòng nước. 

Ông lão buông sợi dây xuống, giãm chân giữ rồi nhấc cao ngọn lao hết 
mức, vận hết sức bình sinh, cộng thêm sức lực lão vừa huy động trong người, 
phóng xuống sườn con cá ngay sau cái vây ngực đồ sộ, vươn cao trong không. 
trung ngang ngực ông lão. Cảm thấy mũi sắt cắm phập vào, lão tì người lên ấn 
sâu xuống rồi dồn hết trọng lực lên cán lao. 

Khi ấy con cá, mang cái chết trong mình, sực tỉnh, phóng vút lên khỏi mặt 
nước phô hết tầm vóc khổng 10, vẻ đẹp và sức lực. Nó dường như treo lơ lửng 
trong không trung phía trên ông lão và chiếc thuyền. Thoáng chốc nó rơi såm 
xuống làm nước bắn tung trùm lên cả ông lão lấn con thuyền. 


131 


Ông lão cảm thấy choáng váng, đau đón và lão không thể nhìn rõ. Nhưng 
lão vấn gỡ sợi dây của ngọn lao rồi để nó từ từ chạy qua đôi tay sây sát, và khi 
có thể nhìn rõ, lão thấy con cá nằm ngửa phơi cái bụng ánh bạc của nó lên 
trời. Cán lao nhô ra từ cái hốc sau vây cá, còn biển thì đang đổi màu bởi máu 
đồ loang ra từ tim cá. Thoạt tiên, làn máu đen sam trong như bãi cát ngầm 
trong làn nước biếc sâu hơn ngàn thước. Rồi nó lan rộng tựa đám mây. Con cá 
trắng bạc, thẳng do và bồng bênh theo sóng. 

Ông lão chú mục quan sát khi thấp thoáng nhìn được. Rồi lão quấn sợi dây 
mũi lao hai vòng quanh cái mấu ở đầu thuyền và gục đầu vào lòng bàn tay. 

“Hãy giữ đầu óc mình tỉnh táo”, lão nói vào mạn thuyền. “Ta là lão già mệt 
mỗi. Nhưng ta đã giết con cá này, người anh em ta, và bây gió ta phải làm cái 
thứ khổ dịch пау." 

Lúc này mình phải chuẩn bị dây và thòng lọng để buộc con cá vào mạn 
thuyền, lão nghĩ. Dầu cho mình có hai người để nghiêng thuyền kéo nó lên rồi 
tát nước ra thì chiếc thuyền này cũng không thể chứa nổi nó. Mình phải chuẩn 
bị mọi thứ, kéo nó vào buộc chặt rồi dựng cột, giong buồm trở về. 

Lão bắt tay kéo con cá cập sát thuyền để có thể luồn sợi dây qua mang, ra 
mõm rồi buộc đầu nó vào mũi thuyền. Mình muốn ngắm nó, lão nghĩ, muốn 
chạm và sờ vào mình nó. Con cá là vận may của ta, lão nghĩ. Nhưng đấy không 
phải là lí do để ta muốn sờ nó. Ta chắc ta đã cảm thấy trái tim của nó, lão nghĩ. 
Khi ta ấn cái cán lao lần thứ hai. Bây giờ phải kéo nó vào, buộc chặt và tròng một 
chiếc thòng long vào giữa thân và một chiếc nữa vào đuôi để buộc nó vào thuyền. 

“Làm ngay đi, lão già ơi”, lão nói. Lão hớp một ngụm nước rất nhỏ. “Bây 
giò khi trận đấu đã kết thúc, lại phải làm lắm thứ khổ dịch hơn”. 

Lão ngước nhìn bầu trời rồi cúi nhìn con cá. Lão chăm chú quan sát mặt 
trời. Chỉ vừa xế trưa thâi, lãn nghĩ. Và giá màu dich đang thổi. Cả đám dây cân 
ấy bây giờ không quan trọng. Thằng bé sẽ cùng mình nối lại khi về đến nhà. 

“Đến đây, cá”, lão nói. Nhưng con cá không nhúc nhích. Thay vào đó, lúc 
này nó nằm ườn mình trên biển và ông lão phải lôi con thuyền lại chỗ nó. 

Khi đến bên con cá và kéo đầu nó tì sát mũi thuyền, lão không thể nào tin 
được kích thước của nó. Tuy vậy lão tháo sợi dây ở cán lao ra khỏi cái mấu, 
luồn nó qua mang cá ra miệng, quấn một vòng quanh cái kiếm rồi lại đút sợi 
dây qua miệng ra mang kia, quấn một vòng nữa quanh miệng cá, gút chập sợi 
dây đôi lại rồi cột vào cái máu đằng mũi thuyền. Rồi lão cắt sợi dây mang ra 


132 


sau lái buộc thòng lọng vào đuôi cá. Da cá chuyển từ màu gốc, màu tía ánh 
bạc, sang màu trắng bạc và những cái sọc phô cùng màu tím nhạt như đuôi 
nó. Những đường sọc ấy lớn hơn cả bàn tay người xoè rộng, còn mắt nó trông 
dửng dưng như những tấm kính trong kính viễn vọng hay như một vị thánh 
trong đám rước. 

“Đấy là cách duy nhất để giết nó”, ông lão nói. Kể từ lúc uống nước, lão 
cảm thấy khoẻ hơn và lão biết lão sẽ không bị ngất và đầu óc lão tỉnh táo. Kiểu 
này thì con cá chắc phải nặng hơn nửa tấn, lão nghĩ. Có lẽ còn hơn cả thế. Nếu 
chỉ tính hai phần ba số lượng thịt từ trọng lượng ấy với giá ba mươi xen một 


pao!? thì sẽ được bao nhiêu ? 


“Ta cần một cây bút chì để tính”, lão nói. “Đầu ta không thạo tính toán. 
Nhưng ta nghĩ Đi Ma-giô vĩ đại sẽ tự hào về ta hôm пау. Ta không mắc chứng 
пё cựa gà. Nhưng đôi tay và lưng thì thực sự nhức nhối.”. Mình chẳng hay chứng 
пё cựa gà là gì, lão nghĩ. Không chừng mình đã mắc chứng ấy mà không biết. 

Lào buộc chặt con cá vào mũi, đuôi thuyền và cå vào cái gióng ngang giữa 
thuyền. Con cá lớn đến nỗi trông như thể ông lão buộc một con thuyền khác 
lớn hơn nhiều vào thuyền mình. Lão cắt một mầu dây và buộc chặt cái hàm 
dưới của con cá vào miệng để miệng nó không há ra, để con thuyền lướt đi 
càng êm càng tốt. Rồi lão dựng cột, căng buồm với thanh đỡ là cái sào móc ở 
bên trên và cây sào dài giữ ở bên dưới ; cánh buồm vá căng phỏng, con thuyền 
bắt đầu lướt đi ; tựa ngả người lên đuôi thuyền, lão lái về hướng tây nam. 

Lão không cần la bàn để biết hướng tây nam. Lão chỉ cần nương theo 
hướng gió mậu dịch và chiều xoay trở của cánh buồm. Tốt hơn là mình nên 
kiếm một cái môi а? buộc vào sợi dây nhỏ để kiếm cái gì đó bỏ bụng và làm 
dịu cơn khát. Nhưng lão chẳng tìm thấy, còn mấy con cá mòi thì đã ươn. Vậy 
nên lão dùng cái móc khua một đám rong vàng vùng Nhiệt lưu lên thuyền khi 
đám rong đó trôi qua và rũ bắt những con tôm nhỏ rơi xuống lòng thuyền. 
Chừng hơn mười con và chúng nhảy búng chân như loài bọ chét trên cát. Ông 
lão dùng ngón cái và ngón trỏ rút đầu rồi nhai gọn cả vỏ lãn đuôi. Mấy con tôm 
rất bé nhưng lão biết chúng giàu chất dinh dưỡng, vả lại mùi vị của chúng thật 


dễ chịu. 


(1) 1 xen (tiếng Anh : cent) = 0,01 đô la; 1 pao (tiếng Anh : pound) = 0,454 kg. 


(2) Môi thìa (nguyên văn tiếng Anh : spoon) : một loại môi cho cá ăn thịt sống. 


133 


Ông lão vẫn còn trong chai độ hai ngụm nước và sau khi ăn xong chỗ tôm 
ấy, lão uống hết một phần tư. Con thuyền уап lướt êm bất chấp vật сап kia ; 
ông lão cặp tay lái vào nách, lái thuyền đi. Lão có thể nhìn thấy con cá, và chỉ 
khi nhìn đôi tay và cảm nhận cái mạn thuyền dưới lưng, lão biết việc này đã 
thực sự xảy ra chứ đâu phải trong mơ. Đã có lúc khi cuộc đấu sắp kết thúc, 


người lão rệu rã đến пбї lão nghĩ chuyện con cá hẳn là trong mơ. Rồi khi lão 
thấy con cá tung mình lên khỏi mặt nước, lơ lửng bất động trong không trung 
trước lúc rơi xuống thì lão chắc chắn là có điều gì đó thực sự quái đản và lão 
không thể nào tin nổi. Khi ấy lão không thể nhìn rõ, nhưng bây giờ mắt lão lại 
tó như thường. 

Lúc này lão biết con cá có thật và tay và lưng lão đâu phải là mơ. Tay sẽ 
chóng khỏi thoi, lão nghĩ. Mình đã làm chúng chảy máu và nước mặn sẽ chữa 
lành chúng. Làn nước ват đen của chính dòng Nhiệt lưu vốn là phương thuốc 
chữa lành vết thương hiệu nghiệm nhất. Những gì mình phải làm là giữ cho 
đầu óc tỉnh táo. Đôi tay vẫn làm công việc của nó và chúng ta lái giỏi. Với cái 
miệng mím chặt, cái đuôi nhịp nhàng, chúng ta lái thuyền đi như thể hai anh 
em. Rồi đầu óc lão bắt đầu hơi Іар lộn và lão nghĩ con cá đưa ta hay ta đang 
đưa nó vào bờ ? Nếu ta đang kéo nó phía sau thì chẳng có vấn đề gì và nếu con 
cá ở trên thuyền nằm аб ra, thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng ông lão và con 
cá lại đang cặp kè lướt đi nên lão nghĩ, cứ để cu cậu đưa ta vào bờ nếu việc đó 
làm hài lòng cu cậu. Ta chỉ thạo hơn cu cậu ở mỗi cái trò mánh lới ; còn cu cậu 
thì đâu có làm hại ta chút máy may. 

Họ lái thuyền êm, ông lão nhúng hai bàn tay xuống nước mặn và cố giữ 
đầu óc tỉnh táo. Có những đám mây tích?” trên сао và nhiều dải mây tơ” bên 
trên, vì vậy ông lão biết gió nhẹ sẽ còn thổi suốt đêm. Ông lão thường xuyên 
nhìn con cá để chắc chắn là nó có thực. Một tiếng đồng hồ sau, con cá mập 
đầu tiên tấn công. 

(Ông già và biển cả, bản dịch của Lê Huy Bắc, 
NXB Văn học, Hà Nội, 2004) 


(1) Mây tích (nguyên văn tiếng Anh : cumulus) : loại mây có hình thù giống như những khối bông 
xốp trắng, lơ lửng ở độ cao dưới 10 km. Мау tích là đấu hiệu của những ngày nóng. 
(2) Mây tơ (nguyên văn tiếng Anh : cirrus) : loại mây mỏng, ở độ cao từ 10 đến 12 km. Máy tơ là 


dấu hiệu của thời tiết nắng đẹp. 


134 


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 


1. Hình ảnh những vòng lượn của con cá kiếm được nhắc đi nhắc lại trong. 
đoạn văn gợi lên những đặc điểm gì về cuộc đấu giữa ông lão và con cá kiếm 
(thời điểm, phong độ, tư thế,...) ? 

2. Cảm nhận vë con cá kiếm tập trung vào những giác quan nào của ông lão ? 
Chứng minh rằng những chỉ tiết này gợi lên một sự tiếp nhận từ xa đến gần, 
từ bộ phận đến toàn thể. 

3. Hãy phát hiện thêm một lớp ý nghĩa mới : Phải chăng ông lão chi cảm nhận 
đối tượng bằng giác quan của một người đi săn, một Кё chỉ nhằm tiêu diệt 
đối thủ của mình ? Hãy tìm những chi tiết chứng tổ một cảm nhận khác lạ ở 
đây, từ đó nhận xét về mối liên hệ giữa ông lão và con cá kiếm. 

4. So sánh hình ảnh con cá kiếm trước và sau khi ông lão chiếm được nó. Điều 
này gợi cho anh (chị) suy nghĩ gì ? Vì sao có thể coi con cá kiếm như một 
biểu tượng ? 


GHI NHỚ 


Hình ảnh ông lão đánh cá đơn độc dũng cảm săn đuổi con cá lớn nhất đời là 
một biểu tượng về vẻ đẹp cúa ước mơ và hành trình gian khổ của con người 
đế biến ước mơ thành hiện thực. Sự chuyến hoá từ bức tranh với những nét 


trần trụi, chân thực, giản dị sang một lớp nghĩa hàm ấn, rộng lớn - đó chính 
là phong cách cúa Hê-minh-uê và cũng là sự thế hiện nguyên lí sáng tác cúa 


ông : tác phấm nghệ thuật như một “tảng băng trôi”. 


LUYỆN TẬP 


1. Ngoài việc miêu tả bằng lời của người kể chuyện, còn có loại ngôn từ nào 
trực tiếp nói lên hành động và thái độ của ông lão trước con cá kiếm nữa 
không ? Sử dụng loại ngôn từ này có tác dụng gì khi nói lên mối quan hệ 
giữa ông lão và con cá kiếm 2 

2. Tên tác phẩm (nguyên văn tiếng Anh : The old man and the sea) trong các 
bản dịch ở Việt Nam đều được bổ sung thêm một định ngữ : Ông già uà biển 
cả. Nếu dịch đúng nguyên văn, chỉ còn : Ông già uà biển. Anh (chị) thích 
cách dịch nào hơn ? Vì sao ? 


135 


DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


• Nắm được những chuẩn mực diễn đạt сйа 
bài văn nghị luận. 

e Biết cách tránh các lỗi về dùng từ, viết câu, 
sử dụng giọng điệu không phù hợp với 
chuấn mực diễn đạt cúa bài văn nghị luận. 

e Nâng cao kĩ năng vận dụng những cách 
diễn đạt khác nhau đế trình bày vấn đề linh 


hval, sáng ао. 


I- CÁCH SỬ DỤNG ТО МСО TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 


1. Tìm hiểu các ví dụ sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. 

Đề tài : Vẻ đẹp tam hồn Hồ Chí Minh qua một số bài thơ của tập Nhật kí 
trong tù : Chiều tối ; Giải i sớm ; Mới ra tù, tập leo núi. 

(1) Chúng ta hẳn ai cũng nghe nói vê tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh. 
Tập thơ gồm những bài được Bác làm trong lúc nhàn rôi ở nhà lao cực khổ của 
bọn Tưởng Giới Thạch. Bác uốn chẳng thích làm thơ : “Ngâm thơ ta uốn không 
ham...” Nhưng trong hoàn cảnh nhà tù khó sở, tăm tối, tâm hôn tác giả Hồ Chí 
Minh uẫn mang một uẻ đẹp lung linh. Vẻ đẹp ấy thể hiện rõ trong các bài thơ : 
Chiều tối ; Giải đi sớm ; Mới ra tù, tập leo núi. 


(2) Nhấc tới sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh. chúng ta không thể không 
nhắc tới tập thơ Nhật kí trong tù. Tập thơ được uiết trong những thời khắc 
hiếm hoi — được thanh nhàn bất đắc di của Bác giữa chốn lao tù. Thơ không 
phải là mục đích cao nhất của người chiến sĩ cách mạng, như Người đã tự bạch 
một cách thật khiêm tốn : 

“Ngâm thơ ta uốn không ham 
Nhưng ui trong ngục biết làm chỉ đây ?” 
Nhưng những vån thơ vang lên trong cảnh tù dày, “tê tái gông cùm” lại là 


những “vån thơ thép” “mà vån mênh mông bát ngát tình”. Bởi lẽ, uới người nghệ sĩ – 


136 


chiến sĩ ấy, chỉ có “thân thể ở trong lao”, còn tỉnh thần Người vån uượt thoát 
qua chấn song, qua xiêng xích, qua dây trói của nhà tù. Chiều tối ; Giải đi sớm ; 
Mới га tù, tập leo núi,... là những thi phẩm tiêu biểu cho tỉnh thân đó. 

Yêu cầu : 

a) Cùng trình bày một nội dung cơ bản giống nhau nhưng cách dùng từ 
ngữ trong hai ví dụ trên khác nhau như thế nào ? Hãy chỉ rõ ưu điểm hoặc 
nhược điểm trong cách dùng từ ngữ của mỗi ví dụ. 

b) Chỉ rõ những từ ngữ dùng không phù hợp với đối tượng nghị luận trong. 
các ví dụ trên. Theo anh (chị), có thể sửa lại những từ ngữ này như thế nào để 
việc diễn đạt đảm bảo yêu cầu của văn nghị luận mà vẫn giữ nguyên được ý 
chính của câu văn, đoạn văn ? 

c) Hãy viết một đoạn văn có nội dung cơ bản tương tự như các ví dụ trên 
nhưng dùng một số từ ngữ khác để thay đổi cách diễn đạt. 


2. Tìm hiểu đoạn trích sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới. 

Ấy là Huy Cận đó - nhưng một thi sĩ “thiên nhiên” như chàng thì ở nơi nào 
chẳng được, ở thời nay cũng như ở thời xưa ; chàng như không ở trong thời gian 
mà chỉ ở trong không gian ; người ta muốn tưởng linh hồn Huy Cận là đám 
mây kia, là nỗi hắt hiu trong cöi trời, là hơi gió nhớ thuong... 

Trong thơ Việt Nam, nghe bay dậy một tiếng địch buôn. Không phải sáo 
Thiên Thai, không phải điệu ái tình, không phải lời li tao?" kể chuyện một cái 
“tôi” ; mà ấy là một bản ngậm ngùi dài : có phải tiếng diu hiu của khóm trúc, 
bông lau ; có phải niềm tham van của bờ sông, bãi cát; có phải mặt trăng một 
mình đang cảm thương cùng các 0ìsao ? 

(Xuân Diệu, Lời tựa cho tập Lửa thiêng, 
NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1995) 

Câu hỏi : 

а) Những từ ngữ їп đậm trong đoạn trích trên có tác dụng biểu hiện cảm 
xúc của người viết như thế nào và gợi lên điều gì về đối tượng nghị luận ? 

b) Sắc thái biểu сат của các từ ngữ đó có phù hợp với đối tượng nghị luận 
của đoạn trích không ? Tại sao ? 


(1) Li tao : tên một tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Trung Quốc Khuất Nguyên (340 - 278 trước 


Công nguyên) ; ở đây dùng để chỉ thơ ca, âm nhạc nói chung. 


137 


3. Chỉ ra những từ ngữ dùng không phù hợp trong đoạn văn sau, thay thế 
bằng các từ ngữ thích hợp với yêu cầu của văn nghị luận và vấn đề cần nghị 
luận. Viết lại đoạn văn sau khi đã sửa lại những từ ngữ không thích hợp. 

Đề bài : Trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về mối quan hệ giữa linh 
hồn và thể xác con người qua đoạn trích cảnh VII của vở kịch Hôn Trương Ba, 
da hàng thịt (Lưu Quang Vũ). 

Lưu Quang Vũ là một kịch tác gia uï đại. Vé kịch Hồn Trương Ba, da hàng 
thịt xứng đáng là một kiệt tác trong kho tàng uăn học nước nhà. Nhà uăn đã 
nêu lên một uấn đè có ý nghĩa sâu sắc : sự tranh chấp giữa linh hôn và thể xác 
trong quá trình con người sống và hướng tới sự hoàn thiện. Thực ra, người ta ai 
mà chẳng phải sống bằng cả linh hôn và thể xác. Linh hôn có cao khiết, đẹp đẽ 
thế nào cũng chẳng là gì cả khi không có thể xác. Anh chàng Trương Ba trong 
uó kịch Hôn Trương Ba, da hàng thịt cũng thế mà thôi. Anh ta không thể sống 
chỉ bằng phần hôn. Nhưng phán hôn ấy, vì những trớ trêu, ёо le của số phận, 
lại bị nhập vào xác của tên hàng thịt. Chẳng qua đó chỉ là một cái xác “âm u 
dui тй” nếu không có hôn Trương Ba. Nhưng nó cũng không để cho hôn 
Trương Ba được yên mà lại còn làm anh ta phát bệnh vì những đồi hỏi, ham 
muốn quá quát của nó. 

4. Qua việc tìm hiểu những ví dụ đã nêu, theo anh (chị), khi sử dụng từ 
ngữ trong văn nghị luận cần chú ý những yêu cầu gì ? 


П - CÁCH SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC KIỂU CÂU TRONG VĂN 
NGHỊ LUẬN 

1. Tìm hiểu các ví dụ sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. 

Đề bài : Phân tích nhân vật Trọng Thuỷ trong Truyện An Dương Vương và 
Mị Châu — Trọng Thuỷ. 

(1) Ó phần đầu truyền thuyết, khi Trọng Thuỷ tìm cách đánh cắp nó thân, 
những âm mưu uà tham uọng tăm tối xâm chiếm con người chàng. Sau khi đạt 
được âm mưu, phần con người trong chàng mới lên tiếng. Giờ đây, chàng phải đối 
mặt uới những mất mát lớn. Chàng mất Mị Châu, người uợ hiền dịu, ngây thơ, hết 
lòng uì chóng. Đến lúc này chàng mới nhận ra sự tàn khốc của những âm mưu 
xâm lược mà chàng là kẻ thừa hành uà là thủ phạm. Trọng Thuỷ luôn nhìn thấy 
hình bóng Mi Châu nơi giếng nước vì chàng không muốn tin và không chấp nhận 


138 


cái chết của nàng, cũng tì thế chàng không thể tha thứ cho bản thân minh. Tuy đã 


muộn, nhưng trong nỗi ân hận, Trọng Thuỷ đành lựa chọn cái chết để sám hối và 


mong chuộc lại lỗi lầm, tự trừng phạt và thanh tẩy tội lôi. 

(2) Nếu như từ đầu truyền thuyết, khi Trọng Thuỷ tìm cách đánh cắp nỏ thân, 
những âm muu và tham uong tăm tối xâm chiếm con người chàng thì sau khi âm 
mưu hoàn tất, phần con người trong chàng mới lên tiếng. Giờ đây, Trọng Thuỷ 
phải đối mặt uới những mất mát lớn. Mất Мі Châu - người ug hiền dịu, ngây thơ, 
hết lòng ui chóng, chàng nhận ra sự tàn khốc của những âm mưu xâm lược mà 
chàng là kẻ thừa hành, hơn thế, chính là thủ phạm. Vì sao Trọng Thuỷ luôn nhìn 
thấy hình bóng Mị Châu nơi giếng nước ? Vì chàng không muốn tin uà không chấp 
nhận rằng : “Nàng đã chết !”. Không thể tha thứ cho bản thân mình, chàng đã lựa 
chọn cái chết. Cái chết sám hối. Cái chết trong ân hận muộn màn. Cái chết uới 
khao khát được chuộc lại lõi lầm. Đó chính là cái chết của sự tự trừng phạt. Cái 
chết ấy có giá trị thanh tẩy những tội lỗi của Trọng Thuỷ. 

Yêu cầu : 

a) So sánh cách sử dụng kết hợp các kiểu câu của hai đoạn văn và chỉ ra 
hiệu quả diễn đạt của cách sử dụng này. 

b) Vì sao trong một đoạn văn nghị luận nên sử dụng kết hợp nhiều kiểu 
câu khác nhau ? 

c) Đoạn văn nào trong hai đoạn văn trên sử dụng phép tu từ cú pháp ? Đó 
là những phép tu từ nào ? Phân tích ngắn gọn hiệu quả của những phép tu từ 
đó trong việc trình bày đề tài và biểu hiện cầm xúc của người viết. 

d) Vì sao trong bài văn nghị luận nên sử dụng một số phép tu từ cú pháp ? 
Các phép tu từ cú pháp thường được sử dụng trong văn nghị luân là những 
phép tu từ nào ? Nêu một số ví dụ và phân tích ngắn gọn. 

2. Tìm hiểu ví dụ sau và thực hiện yeu cầu пец ở dưới. 

Cái làng Thiện Vịnh trong thơ Nguyễn Bính cũng chỉ là một bóng mơ. Làng 
Thiện Vịnh thật có giữa uùng chiêm khê mùa thối đất Nam Định, Thái Bình, 
đâu đâu cũng xơ xác nước trắng đông, gió lùa sóng đông còn lên, дийп lại, lật 
thuyên mảng, cả đến người ra cứu lúa cũng chết đuối. Mỗi năm, mỗi mùa, biết 
bao người đã bỏ làng di tha phương. Nhà thơ bó gối ngôi nhìn vào trong đêm. 
Chỉ nghĩ lại cũng đã se lòng. Nhà thơ tướng tượng, trên những khổ cực ấy, phấp 
phới những lứa tuổi đương tơ, hoa cải uàng tháng chạp, mưa dây mưa dợ, 
trăng rằm sáng như ban ngày và những đêm chèo hát... 


139 


Thơ là niềm khao khát, là ước nguyện của con người. Khi chưa quen 
Nguyễn Bính, tôi cũng không thật hiểu được những bài thơ uiết vë đồng quê 
của Nguyên Bính uà cũng chưa phân biệt được đâu là chút lòng mộc mạc thiết 
tha của người làm thơ, đâu là cái hoa hoè hoa sói của chàng trai quê ra tỉnh. 

(Tô Hoài, Lời giới thiệu Tuyển tâp Nguyễn Bính, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1986) 

Yêu cầu : 

a) Trong đoạn trích trên, người viết chủ yếu sử dụng kiểu câu nào của 
tiếng Việt ? Kiểu câu đó có hiệu quả thế nào trong việc truyền đạt nội dung 
thông Бао? 

b) So sánh kiểu câu của câu văn “Chỉ nghĩ lại cũng đã se lòng.” với những 
câu khác trong đoạn trích và phân tích ngắn gọn hiệu quả của kiểu câu này 
trong việc truyền đạt nội dung thông báo và biểu hiện cảm xúc của người viết. 

3. Chỉ rõ những nhược điểm trong việc sử dụng kết hợp các kiểu câu của 
các đoạn văn sau và nêu cách khắc phục những nhược điểm đó để việc diễn 
đạt nội dung sáng rõ và linh hoạt hơn. 

(1) Qua tiệc xây dựng tình huống, khắc hoạ nhân uật và thể hiện tâm trạng 
cùng ưới uiệc sử dụng hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng, gợi những liên tưởng 
sâu sắc cho người đọc, Nguyên Minh Châu đã sáng tạo nên một truyện ngắn 
hay và đặc sắc. Qua nhân uật Nhĩ trong Bến quê, nhà uăn đã nói lên những suy 
tu, trăn trở của con người trong thời khắc mong manh giữa sự sống và cái chết. 
Qua nhân vât này, tác giả muốn nhắn nhủ : hãy biết trân trọng những giá trị, 
những điều bình di và gần gũi nhất trong cuộc đời. 

(2) Kho tàng uăn học dân gian Việt Nam rất đồ sộ, gồm những tác phẩm 
của nhiều dân tộc trên khắp miền đất nước, uới nhiều thể loại : thần thoại, sử 
thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, ca dao, dân ca,... có giá trị nhận thức, giáo 
dục và thẩm mĩ to lớn. Kho tàng vän học dân gian Việt Nam là cuốn “bách 
khoa thu” vè cuộc sống, cung cấp cho nhân dân uốn hiểu biết phong phú, toàn 
diện uë thế giới tự nhiên, con người và cuộc sống. Văn học dân gian góp phân 
bảo tôn uà nuôi dưỡng con người : các tác phẩm uăn học dân gian thường 
hướng tới chân, thiện, mī ; góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách con 
người, giúp con người phân biệt điều hay, điều dó, cái thiện, cái ác. Ngoài ra, 
uăn học dân gian còn bảo tôn, gìn giữ tiếng nói chung, nën uăn hoá dân tộc, 


140 


là cơ sở, nguồn gốc của vän học uiết trong suốt quá trình phát triển của nền vän 
học Việt Nam. 


4. Từ những nội dung đã tìm hiểu ở các mục 1, 2, 3, theo anh (chị), khi sử 
dụng kết hợp các kiểu câu trong văn nghị luận cần chú ý những yêu cầu gì ? 


GHI NHỚ 


Khi viết bài văn nghị luận, cần chú ý : 


= Về cách dùng từ ngữ : 


+ Lựa chọn từ ngữ chính xác, phù hợp với vấn dé cần nghị luận ; tránh dùng 
từ lạc phong cách hoặc những từ ngữ sáo rỗng, саи kì. 
+ Kết hợp sử dụng các phép tu từ từ vựng và một số từ ngữ mang tính biểu 
cảm, gợi hình tượng để bộc lộ cảm xúc phù hợp. 
= Về cách sử dụng kết hợp các kiểu câu : 


+ Kết hợp một số kiếu câu trong đoạn, trong bài đế tạo nên giọng điệu linh 
hoạt, biếu hiện cảm xúc. 


+ Sứ dụng các phép tu từ cú pháp để tạo nhịp điệu, nhấn mạnh rõ hơn thái 
độ, cảm xúc. 


141 


HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT 


(Trích) 


LƯU QUANG VÜ 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


e Cảm nhận được : bi kịch cúa con người khi bị đặt 


vào nghịch cảnh phải sống nhờ, sống tạm và trái tự 
nhiên khiến tâm hòn nhân hậu, thanh cao bị nhiễm 
độc và tha hoá trước sự lấn át cúa thế xác thô lỗ, 
phàm tục ; vẻ đẹp tâm hòn người lao động trong 
cuộc đấu tranh chống lại sự giả tạo và dung tục, 
bảo vệ quyển được sống đích thực và khát vọng 
hoàn thiện nhân cách. 


e Thấy được kịch Lưu Quang Vũ đặc sắc trên nhiều 


phương diện : sự hấp dẫn cúa kịch bản văn học và 
nghệ thuật sân khấu, sự kết hợp giữa tính hiện đại 
với các giá trị truyền thống, sự phê phán mạnh mẽ, 
quyết liệt và chất trữ tình đằm thắm, bay bổng. 


LƯU QUANG VÜ 


Luu Quang Vũ (1948 ~ 1988), quê gốc ở Đà Nẵng, sinh 
tại Phú Thọ trong một gia đình trí thức, cha là nhà viết kịch 
Lưu Quang Thuận, nên thiên hướng và năng khiếu nghệ 
thuật của ông đã sớm bộc lộ từ nhỏ. Từ năm 1965 đến năm 
1970, ông vào bộ đội, phục vụ trong quân chủng Phòng 
không - Không quân. Từ năm 1970 đến năm 1978 ông xuất 
ngũ và làm đủ mọi nghề để mưu sinh, như làm hợp đồng 
cho Nhà xuất bản Giải phóng, chấm công trong một đội 
cầu đường, vẽ pa-nô, áp-phích,... Từ năm 1978 đến năm 
1988, ông là biên tập viên tạp chí Sân khẩu và bắt đầu sáng 
tác kịch nói - với vở kịch đầu tay Sống mãi tuổi 17 (viết lại 
theo kịch bản của Vũ Duy Kỳ). Nhưng sau đó, một nguồn 
lực sáng tạo đột khói mạnh mẽ đã bùng cháy dưới ngòi bút 
Lưu Quang Vũ. Với những vở kịch gây chấn động dư luận như: 
lời nói đối cuối cùng, Nàng Xi-ta, Chết cho điều chưa có, Nếu 
anh không đốt lửa, Lời thè thứ 9, Khoảnh khắc và vô tận, Bệnh 


sî, Tôi và chúng ta,... Lưu Quang Vũ không chỉ trở thành một hiện tượng đặc biệt của sân khấu 


kịch trường những năm tám mươi của thế kỉ ХХ mà còn được coi là một trong những nhà soạn 


kịch tài năng nhất của nên văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Ông qua đời giữa lúc tài năng 


142 


đang vào độ chín, ngày 29 - 8 — 1988, trong một tai пап д tô trên quốc lộ 5 cùng với người bạn 
đời là nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai Lưu Quỳnh Thơ. 

Trước khi đến với thể loại kịch nói, Lưu Quang Vũ từng làm thơ, sáng tác truyện ngắn, vẽ 
tranh. Thơ Lưu Quang Vũ không sắc sảo và dữ dội như kịch nhưng giàu cảm xúc, trăn trở, khát 
khao. Rất nhiều bài thơ của ông được bạn đọc yêu thích như : Và anh tón tai, Tiếng Việt, Vườn 
trong phố, Bây ong trong đêm sâu,... Ông còn là tác giả của một số truyện ngắn mang đậm 
phong cách riêng. Tác phẩm chính : Hương cây (thơ, 1968 — in chung trong tập Hương cây - Bếp 
lửa), Mây trắng của đời tôi (thơ, 1989), Bây ong trong đêm sâu (thơ, 1993) cùng nhiều bài tho 
khác chưa được in thành tập và một tập tiểu luận : Diễn viên và sân khấu (tiểu luận, 1979 - in 
chung). Năm 2000 ông được tặng Giải thưởng Hó Chí Minh vë văn học nghệ thuật. 

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (viết năm 1981 nhưng đến năm 1984 mới ra mắt công chúng) 
là một trong những vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ, đã công diễn nhiều lần trên sân 
khấu trong và ngoài nước. Từ môt cốt truyên dân gian, Lưu Quang Vũ đã xây dưng thành môt 


vở kịch nói hiện đại, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, có ý nghĩa tư tưởng, triết lí và nhân văn sâu 
sắc. (Tóm tắt nội dung : Trương Ba giỏi đánh cờ bị Nam Tào bắt chết nhầm. Vì muốn sửa sai, 
nên Nam Tào và Đế Thích cho hồn Trương Ba sống lại, nhập vào xác hàng thịt vừa mới chết. 
Trú nhờ linh hòn trong thể xác hàng thịt, Trương Ba gặp rất nhiều phiên toái : lí trưởng sách 


nhiễu, chị hàng thịt đòi chồng, gia đình Trương Ba cũng cảm thấy xa lạ... mà bản thân Trương 


Ba thì đau khổ vì phải sống trái tự nhiên, giả tạo. Đặc biệt thân xác hàng thịt làm Trương Ba 
nhiễm một số thói xấu và có những nhu cầu vốn không phải của chính bản thân ông. Trước 
nguy cơ tha hoá về nhân cách và sự phiên toái do mượn thân xác của kẻ khác, Trương Ba quyết 


định trả lại xác cho hàng thịt và chấp nhận cái chết.) 
Văn bản dưới đây trích từ cảnh УП và đoạn kết của vở kịch. 
VĂN BẢN 
VII 


NHÀ TRƯƠNG BA 


Tóm lược các lớp (Trương Ва Trưởng Hoạt; Trương Ва lí trưởng соп trai 


Trương Ba ; Trương Ba - con dâu - cháu gái) : Trưởng Hoạt sang nhà Trương Ba, 


phê phán Trương Ba đạo này đổi tính, đổi nết. Lí trưởng lại đến sách nhiễu. Con trai 
tỏ ra hư hỏng hơn. Cháu gái không nhận ông. Con dâu than phiền bố chồng thay 
đổi. Trương Ba rất đau khó. 

Hồn Trương Ba: (ngôi от dầu một hồi lâu rồi đứng vut dậy) Không ! Không ! 
Tôi không muốn sống như thế này mãi ! (nhìn chân tay, thân thề) Tôi chán cái 
chỗ ở không phải của tôi này lắm rồi, chán lắm rồi ! Cái thân thể kënh càng 
thô lỗ này, ta bắt đầu sợ mi, ta chỉ muốn rời xa mi tức khắc ! Nếu cái hồn của 
ta có hình thù riêng nhỉ, để nó được tách ra khỏi cái xác này, dù chỉ một lát ! 


143 


(Tới đây, bắt đầu lớp kịch “Cuộc đối thoại giữa Hôn uà Xác”. Trên 
sân khấu, hòn Trương Ba tách ra khỏi xác anh hàng thịt uà hiện hình 
lờ mờ trong dáng nhân uật Trương Ba thật. Thân xác bằng thịt uẫn 
ngồi nguyên trên chõng uà lúc này chỉ còn là thân xác.) 


Xác hàng thịt : (bắt đầu) Vô ích, cái linh hồn mờ nhạt của ông Trương Ва 
khốn khổ kia ơi, ông không tách ra khỏi tôi được đâu, dù tôi chỉ là thân xác... 

Hồn Trương Ba : A, mày cũng biết nói kia à? Vô lí, mày không thể biết nói ! 
Mày không có tiếng nói, mà chỉ là xác thịt âm u đui mù... 

Xác hàng thịt : Có đấy ! Xác thịt có tiếng nói đấy ! Ông đã biết tiếng nói của 
tôi rồi, đã luôn luôn bị tiếng nói ấy sai khiến. Chính vì âm u, đui mù mà tôi có 
sức mạnh ghê gớm, lắm khi át cả cái linh hồn cao khiết của ông đấy ! 

Hồn Trương Ba : Nói láo ! Mày chỉ là cái vỏ bên ngoài, không có ý nghĩa gì 
hết, không có tư tưởng, không có cảm xúc ! 

Xác hàng thịt : Có thật thế không ? 

Hồn Trương Ва : Hoặc nếu có, thì chỉ là những thứ thấp kém, mà bất cứ 
con thú nào cũng có được : thèm ăn ngon, thèm rượu thịt... 

Xác hàng thịt : Tất nhiên, tất nhiên. Sao ông không kể tiếp : Khi ông ở bên 
nhà tôi... Khi ông đứng bên cạnh vợ tôi, tay chân run гау, hơi thở nóng rực, cổ 
nghẹn lại... Đêm hôm đó, suýt nữa thì... 


Hồn Trương Ba : Im дї! Đấy là mày chứ, chân tay mày, hơi thô của mày... 

Xác hàng thịt : Thì tôi có ghen đâu ! Ai lại ghen với chính thân thể mình 
nhỉ ! Tôi chỉ trách là sao đêm ấy ông lại tự dưng bó chạy, hoài của !... Này, 
nhưng ta nên thành thật với nhau một chút : Chẳng lẽ ông không xao xuyến 
chút gì ? Hà hà, cái món tiết canh, cổ hũ, khấu đuôi, và đủ các thứ thú vị khác 
không làm hồn ông lâng lang cảm xúc sao ? Để thoả mãn tôi, chẳng lẽ ông 
không tham dự vào chút dinh gì ? Nào, hãy thành thạt trả lời ! 

Hồn Trương Ba : Ta... ta... đã bảo mày im đi ! 

Xác hàng thịt : Rõ là ông không dám trả lời. Giấu ai chứ không thể giấu tôi 
được ! Hai ta đã hoà với nhau làm một rồi ! 

Hồn Trương Ba : Không ! Ta vẫn có một đời sống riêng : nguyên vẹn, trong 
sạch, thẳng thắn... 

Xác hàng thịt : Nực cười thật ! Khi ông phải tồn tại nhờ tôi, chiều theo 
những dài hỏi của tôi, mà còn nhận là nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn ! 


144 


Hồn Trương Ва : (bit tai lại) Ta không muốn nghe mày nữa ! 

Xác hàng thịt : (lắc đầu) Ông cứ việc bịt tai lại ! Chẳng có cách nào chối bỏ 
tôi được đâu ! Mà đáng lẽ ông phải cảm ơn tôi. Tôi đã cho ông sức mạnh. Ông 
có nhớ hôm ông tát thằng con ông toé máu mồm máu mũi không 2 Cơn giận 
của ông lại có thêm sức mạnh của tôi... Ha ha ! 

Hồn Trương Ba : Ta cần gì đến cái sức mạnh làm ta trở thành tàn bạo. 

Xác hàng thịt : Nhưng tôi là cái hoàn cảnh mà ông buộc phải quy phục ! 
Đâu phải lỗi tại tôi... (buôn râu) Sao ông có vẻ khinh thường tôi thế nhỉ ? Tôi 
cũng đáng được quý trọng chứ! Tôi là cái bình để chứa đựng linh hồn. Nhờ tôi 
mà ông có thể làm lụng, cuốc xới. Ông nhìn ngắm trời đất, cây cối, những 
người thân... Nhờ có đôi mắt của tôi, ông cảm nhận thế giới này qua những 
giác quan của töi... Khi muốn hành hạ tam hòn con người, người ta xúc phạm 
thể xác... Những vị lắm chữ nhiều sách như các ông là hay vin vào cớ tâm hồn 


là quý, khuyên con người ta sống vì phần hồn, để rồi bỏ bê cho thân xác họ 
mãi khổ sở, nhếch nhác... Mỗi bữa tôi đòi ăn tám, chín bát cơm, tôi thèm ăn 
thịt, hỏi có gì là tội lỗi nào ? Lõi là ở chỗ không có đủ tám, chín bát cơm cho tôi 
ăn chứ! 

Hồn Trương Ba : Nhưng... Nhưng... 

Xác hàng thịt : Hãy công bằng hơn, ông Trương Ba a ! Từ nay tới giờ chỉ có 
ông nặng lời với tôi, chứ tôi thì уап nhã nhàn với ông đấy chứ. (thi thầm) Tôi 
rất biết cách chiều chuộng linh hồn... 

Hồn Trương Ba : Chiều chuộng ? 

Xác hàng thịt : Chú sao 2 Tôi thông сат với những “trò chơi tâm hồn của 
ông”. Nghĩa là : Những lúc một mình một bóng, ông cứ việc nghĩ rằng ông có 
một tâm hồn bên trong cao khiết, chẳng qua vì hoàn cảnh, vì để sống mà ông 
phải nhân nhượng tôi. Làm xong điều xấu gì ông cứ việc dó tội cho tôi, để ông 
được thanh thản. Tôi biết : Cần phải để cho tính tự ái của ông được ve vuốt. 
Tâm hồn là thứ lắm sĩ diện ! Hà hà, miễn là... ông уап làm đủ mọi việc để thoả 
mãn những thèm khát của tôi ! 

Hồn Trương Ba: Lí lẽ của anh thật ti tiện ! 

Xác hàng thịt : Ấy đấy, ông bắt đầu gọi tôi là anh rồi đấy ! Có phải lí lẽ của 
tôi đâu, tôi chỉ nhắc lại những điều ông vẫn tự nói với mình và với người khác 
đấy chứ ! Đã bảo chúng ta tuy hai mà một ! 


Hồn Truong Ba: (như tuyệt ропа) Trời ! 


145 


Xác hàng thịt : (ап ш) Ông đừng nên tự dàn vặt làm gi! Tôi đâu muốn làm 
khổ ông, bởi tôi cũng rất cần đến ông. Thôi, đừng cãi cọ nhau nữa ! Chẳng còn 
cách nào khác đâu ! Phải sống hoà thuận với nhau thôi ! Cái hồn vía ương 
bướng của tôi ơi, hãy về với tôi này ! 

(Hồn Trương Ba bán thân nhập lại uào xác hàng thịt. Trên sân 
khấu, nhân uật Trương Ba biến di. Chỉ còn lại xác hàng thịt mang 
hôn Trương Ba ngôi lặng lẽ bên chóng... Vợ Trương Ba vào.) 

Vợ Trương Ва : Cái Gái chưa về há ông ? 

Hồn Trương Ba: (thân thờ) Chưa. 

Vợ Trương Ba : Nó sang nhà cu Tị từ sớm. Cu Tị bị ốm nặng. 

Hồn Trương Ba : Ốm nặng ? Vậy mà tôi không biết ! 

Vợ Trương Ba : Ông bây giò còn biết đến ai nữa ! Cu Ti ốm thập tử nhất 
sinh, từ đêm qua tới giò bắt đầu mê man, mẹ nó khóc đỏ con mắt. Khổ ! Thằng 
bé ngoan là thế ! Cái Gái thương bạn, ngơ ngần cả người... Không hiểu thằng 
bé có qua khỏi được không, khéo mà... (một lát) Cái thân tôi thì sao trời lại 
không bắt đi cho rảnh ! 

Hồn Trương Ba : Sao bà lại nói thế ? 

Vợ Trương Ва : (nghĩ ngợi) Tôi nói thật đấy... ông Trương Ва а, tôi đã nghĩ kĩ : 
Có lẽ tôi phải đi... 

Hồn Trương Ba : Đi đâu ? 


Vợ Trương Ba : Chưa biết ! Đi cấy thuê làm mướn ở đâu cũng được... đi 
biệt... (rưng rưng). Để ông được thẳnh thơi... với cô vợ người hàng thịt... Còn 
hơn là thế này... (khóc) 


Hồn Trương Ba: Bà ! (sau một hồi lâu) Sao lại đến nông nỗi này ? 

Vợ Trương Ba: Tôi biết, ông vốn là người hết lòng thương yêu vợ con... Chỉ 
tại bây giờ... (khóc) Ông đâu còn là ông, đâu còn là ông Trương Ba làm vườn 
ngày xưa, ông biết không : Thằng Cả đã quyết định dứt khoát sẽ bán khu vườn 
để có tiền mở thêm vốn liếng cửa hàng thịt. 

Hồn Trương Ba : Thật sao ? Không được ! 

Vợ Trương Ba : Ông bảo không được nhưng tôi biết rồi sự thể sẽ cứ dẫn 
đến như vậy, ông sẽ đành ưng chịu như vậy... Thôi tuỳ ông, tôi chỉ muốn ông 
được thánh thoi sung sướng... Tôi không còn giúp gì ông được, tốt nhất là... 
là... không có tôi nữa, cũng như không có khu vườn nữa ! (bó ra) 


146 


Hàn Trương Ba : Ва! (ngôi xuống, tay дт đâu). 
(Khi Hồn Trương Ba ngẩng lên thì йа thấy cái Gái đứng trước mặt 
với cái nhìn lặng lẽ, soi mói.) 
Hồn Trương Ba: (như cầu cứu) Gái, cháu... 
Cái Gái : (lùi lại) Tôi không phải là cháu của ông ! 
Hồn Trương Ba: (nhẫn nhục) Gái, rồi lớn lên cháu sẽ Һіё 
ông nội cháu... 


.. ông đúng là 


Cái Gái : Ông nội tôi chết rồi. Nếu ông nội tôi hiện về được, hồn ông nội 
tôi sẽ bóp ng ! Ông dám nhận là ông nội, dám đụng vào cây cối trong vườn 
của ông nội tôi. 


Hồn Trương Ba : Dù sao... Cháu... Sáng nào ông cũng ra cuốc xới chăm. 
chút cây cối ngoài vườn, cháu không thấy sao : Chỉ có ông nội cháu mới biết 
quý cây như thế... 

Cái Gái : Quý cây ! Hừ, tôi phải rình lúc này, cả nhà đi vắng hết để đến nói 
với ông : Từ nay ông không được động vào cây cối trong vườn ông tôi nữa ! 
Ông mà quý cây à ? Sáng qua, tôi để ý lúc ông chiết cây cam, bàn tay giết lợn 
của ông làm gãy tiệt cái chòi non, chân ông to bè như cái xẻng, giám lên nát cả 
cây sâm quý mới ươm ! Ông nội đời nào thô lỗ phũ phàng như vậy ! 

Hồn Trương Ba : Ông không dè... Đấy là... tại... 

Cái Gái : Còn cái diều của cu Tị nữa, chiều hôm kia nó mang diều sang đây 
chơi, ông cầm lấy đòi chữa cho nó, thế là ông làm gãy cả nan, rách cả giấy, 
hồng mất cái diều đẹp mà cu Ti rất quý ! Lúc пау, trong cơn sốt mê man, cu Ti 
cứ khóc bắt đền cái diều, nó tiếc... 


Hồn Trương Ba : Thế u? Khổ quá... 


Cái Gái : Đừng vờ ! Chính ông làm cu Ti thêm khổ thì có ! Cu Ti nó cũng rất 
ghét ông ! Ông xấu lắm, ác lắm ! Cút đi ! Lão đồ té, cút đi ! (vira khóc vira chạy 
vut йй) 
(Chị con dâu Trương Ba ở trong nhà ra, nghe thấy những lời cuối 
cùng của cái Gái.) 
Chị con dâu : (gọi theo con) Gái, quay lại đây, Gái ! (nhìn thấy Hồn Trương 
Ba đang run ráy, liền đi tới bên cạnh) Thày, thầy đừng giận con trễ... Nó rất 
yêu thương ông nội. Đêm nào nó cũng khóc thương ông... Nó cất giữ nâng niu 
từng chút kỉ niệm của ông : đôi guốc gó, bó đóm thuốc lào, nhất là những cây 


147 


thuốc trong vườn... Chỉ tại nó nghĩ thầy không phải là ông nội của nó, con dó 


dành thế nào nó cũng không nghe... (rung rung) Khổ thân ау... 


Hồn Trương Ba : Đến lúc này, cả nhà chỉ còn mình con vẫn thương thầy 
như xưa. 


Chị con dâu : Hơn xưa nữa, thưa thầy. Hơn cả hôm thầy mới từ nhà người 
hàng thịt trở về. Bởi con biết giờ thầy khổ hơn xưa nhiều lắm... (kh) Mà и con 
cũng khổ hơn nhiều lắm. U đã định bỏ đi đâu thật xa, cho thầy được thánh 
thơi. Nhà ta như sắp tan hoang ra cả... 

Hồn Trương Ba : Thày đã làm u khổ. Có lẽ cái ngày и chôn xác thầy xuống 
đất, tưởng thầy đã chết hẳn, u cũng không khổ bằng bây giờ. 

Chị con dâu : Thầy bảo con : Cái bën ngoài là không đáng kể, chỉ có cái 
bên trong, nhưng thầy ơi, con sợ lắm, bởi con cảm thấy, đau đón thấy... mỗi 
ngày thầy một đổi khác dần, mất mát dàn, tất cả cứ như lệch lạc, nhoà mò dần 


đi, đến nỗi có lúc chính con cũng không nhận ra thầy nữa... Con càng thương 
thầy, nhưng thầy ơi, làm sao, làm sao giữ được thầy ở lại, hiền hậu, vui về, tốt 
lành như thầy của chúng con xưa kia ? Làm thế nào, thây ơi ? 

Hồn Trương Ba: (mặt lặng ngắt như tảng đá) Giò thì cả con cũng... 

Chị con dâu : Thầy đừng giận nếu con đã nói điều gì không phải. 

Hồn Trương Ba : Không, ta không giận. Cảm ơn con đã nói thật. Bây giờ 
thì... đi đi, cho ta được ngồi yên một lát. Đi đi ! 

(Chị con dâu từ từ lui ra.) 

Hồn Trương Ва : (một mình) Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không 
phải của ta ạ, mày đã tìm được đủ mọi cách để lấn át ta... (sau một lát Nhưng 
lẽ nào ta lại chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình ? “Chẳng 
còn cách nào khác” ! Mày nói như thế há ? Nhưng có thật là không còn cách nào 
khác ? Không cần đến cái đời sống do mày mang lại ! Không cần ! 

(Đứng dậy, lập cập nhưng quả quyết, đến bên cột nhà, lấy một nén 
hương châm lửa, thắp lên. Đế Thích xuất hiện.) 

Đế Thích : Ông Trương Ba ! (tháy vé nhot nhạt của Hôn Trương Ba) Ông có 
ốm đau gì không ? Một tuần nay tôi bị canh giữ chặt quá, không xuống đánh 
cờ với ông được, nhưng ông đốt hương gọi, đoán là ông có chuyện khẩn, tôi 
liều mạng xuống ngay. Có việc gì thế ? 


148 


Hồn Trương Ba : (sau một lát) Ông Đế Thích а, tôi không thể tiếp tục 
mang thân anh hàng thịt được nữa, không thể được ! 

Đế Thích : Sao thế 2 Có gì không ổn аи! 

Hồn Trương Ba : Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. 
Tôi muốn được là tôi toàn vẹn. 

Đế Thích : Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được là mình toàn vẹn cả ư ? 
Ngay cả tôi đây. Ở bên ngoài, tôi đâu có được sống theo những điều tôi nghĩ 
bên trong. Mà cả Ngọc Hoàng nữa, chính người lắm khi cũng phải khuôn ép 
mình cho xứng với danh vị Ngọc Hoàng. Dưới đất, trên trời đều thế cả, nữa là 
ông. Ông đã bị gạch tên khỏi só Nam Tào. Thân thể thật của ông đã tan rữa 
trong bùn đất, còn chút hình thù gì của ông đâu ! 

Hôn Trương Ba : Sống nhờ vào đồ đạc, спа cái người khác, đã là chuyện. 
không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ 
nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết ! 

Đế Thích : (không hiểu) Nhưng mà ông muốn gì ? 

Hồn Trương Ba : Ông từng nói : Nếu thân thể người chết còn nguyên vẹn, 
ông có thể làm cho hồn người đó trở về. Thì đây, (chỉ uào người mình) thân thể 
anh hàng thịt còn lành lặn nguyên xi đây, tôi trả lại cho anh ta. Ông hãy làm 
cho hồn anh ta được sống lại với thân xác này. 

Đế Thích : Sao lại có thể đổi tam hồn đáng quý của bác lấy chỗ cho cái 
phần hồn tầm thường của anh hàng thịt ? 

Hồn Trương Ba : Tầm thường, nhưng đúng là của anh ta, sẽ sống hoà 
thuận được với thân anh ta, chúng sinh ra là để sống với nhau. Vả lại, còn... 
còn chị vợ anh ta nữa... chị ta thạt đáng thương ! 

Đế Thích : Nhưng thế hồn ông muốn trú vào đâu ? 

Hòn Trương Ba : Ó dau cũng duoc, chứ khong ở day nữa. Nếu ong khong 
giúp, tôi sẽ... tôi sẽ... nhảy xuống sông hay đâm một nhát dao vào cổ, lúc đó thì 
hồn tôi chẳng còn, xác anh hàng thịt cũng mất... 

Đế Thích : Sao ông lại tính nước ấy ! Rắc rối thật ! Tôi đã phạm phép giời 
một lần. Trên thiên đình người ta còn đang treo tội tôi đấy để chờ xét xử. Tôi 
chẳng so, họ doa thế chứ chưa chắc đã làm gì được tôi. Trị tội hết tiên hết thần 
thì lấy gì cho dân chúng họ thờ ! Cái khó nghĩ bây giờ là sắp xếp cho hồn ông 
nhập vào đâu đây 2 (đi lại, suy nghĩ, bông lắng nghe) Có tiếng khóc ran lên từ 
đâu ấy nhỉ ? Từ nhà ai ? 


149 


Hồn Trương Ba : (cững nhìn ra ngoài) Từ phía nhà chị Lya mẹ cu Ti. 


Thằng cu Tị đang ốm nặng... Trời, hay là... 
(Cái Gái chạy vào nhà, nước mắt đầm đìa.) 


Cái Gái : (gọi thất thanh) Mẹ ơi, mẹ ơi ! Cu Ti... cu Ti... chết rồi ! (Oà khóc, 
rồi chạy di, chị con dâu chạy theo.) 

Đế Thích : (nhìn ra ngoài) Cái nhà sau rặng cau kia phải không ? Tôi vừa 
thấy hồn thằng bé bay vụt lên khỏi mái nhà, tan mờ ra như một làn sương 
mồng... Cu Tị là đứa tré như thế nào ? 

Hồn Trương Ва : Con trai độc nhất của chị Lya. Nó là bạn thân của cái Gái 
nhà tôi. Thằng bé ngoan lắm, khôn lắm. Tôi rất quý nó mà nó cũng rất thân 
với tôi. Dĩ nhiên, đấy là trước kia... Nhưng tại sao nó lại phải chết ? 

Đế Thích : Kiểu này, chắc lại do hai ông Nam Tào, Bắc Đẩu tắc trách gạch 
tên bừa, hoặc cũng do bà Vương Hầu ép, bà ấy không ua trẻ con. Lệnh của bà 


ấy thì chẳng ai cưỡng được ! (bàn thần nghĩ ngợi) A, hay quá, tôi nghĩ ra rồi ! 


Ông Trương Ba ! Tôi sẽ giúp ông một lần nữa ! Ngay bây giò đây, ông sẽ trả cái 
thân thể này cho anh hàng thịt, tôi sẽ làm cho hồn ông nhập vào xác cu TỊ. 
Như vậy là anh hàng thịt được sống, hồn ông vẫn có chó trú, mà cái thân thể 
bé nhỏ của cu Ti sẽ không bị mất đi. Ông thấy được không z 

Hồn Trương Ba : Nhập vào xác cu Ті? Tôi? 


Đế Thích : Chứ sao ! Ông với anh hàng thịt là hai người xa lạ, còn ông với 
thằng cu Tị đã từng quấn quýt quý mến nhau, ông sống trong thân thể thằng 
bé chắc sẽ ổn... 

Hồn Trương Ba : Ông cho tôi suy nghĩ một lát đã... Việc này bất ngờ quá ! 
(ngồi xuống, nghĩ ngợi) Nhập vào cu Ti... (lẩm bẩm) Tôi, một ông già gần 60, 
cu Tị thì còn chưa bắt đầu cuộc đời, còn đang tuổi ăn, tuổi lớn, chạy nhảy vô 
tư... có бп không nhỉ ? (nhắm mát lại) Thử hình dung xem nào... sẽ phải giải 
thích cho chị Lụa : Tôi không phải là con chị, chị ấy sẽ không nguôi thương 
nhớ con... Có khi tôi còn phải sang nhà chị Lụa ở... Rồi còn hàng xóm, lí 
trưởng, trương tuần... Bao nhiêu sự rắc rối. Bà vợ tôi, các con tôi sẽ nghĩ ngợi, 


xử sự thế nào, khi chồng mình, bố mình mang thân một thằng bé lên 10 ? Làm 
tré con không phải dễ ! Mà cái Gái nhà tôi, nó sẽ nghĩ thế nào nhi? 


Đế Thích : Chắc nó sẽ thích. Nó thân với cu Ti mà. 


150 


Hồn Trương Ba : (lắc đầu) Sợ chỉ càng ойі oăm rắc rối hơn. Trë con phải га 
trẻ con, người lớn phải ra người lớn. Thằng cu Ti bỗng thành ông nội, con bé 
đời nào chịu. Tôi đã lường trước thấy bao sự không ổn, ông Đế Thích а. 

Đế Thích : Trong thân một đứa bé, ông sẽ có cả cuộc đời trước mặt. 

Hồn Trương Ba : Để rồi, chẳng bao lâu nữa, bà nhà tôi, bạn bè cùng lứa 
với tôi như bác Trưởng Hoạt lần lượt nằm xuống, mình tôi vẫn phải sống suốt 
bao năm tháng dàng адс. Mình tôi giữa đám người hậu sinh. Những gì chúng 
thích thì tôi ghét, những gì tôi thích chúng chẳng ưa. Tôi sẽ như ông khách 
ngồi dai ở nhà người ta, mọi khách khứa đã về cả rồi, mình уап dầm dè пап 
lại. Tôi sẽ bơ vơ lạc lõng, hoặc sẽ trở nên thảm hại đáng ghét như kẻ tham lam, 
một kë lí ra phải chết từ lâu mà уап cứ sống, cứ trẻ Коё, cứ ngang nhiên 
hưởng thị mọi thứ lộc trời ! Vô lí lắm ! Không ! 

Tôi không thể cướp cái thân thể non nót của cu Ті. (nhìn ra ngoài) Tiếng 
chị Lụa gào khóc nghe đứt ruột ! Mất đứa con, chị ấy làm sao sống được ? 
(đột пед? Ông Đế Thích, hồn cu Tị bây giờ ở đâu ? 

Đế Thích : Tôi đã nói với ông rồi : ra khỏi thân xác, hồn chẳng còn là gì nữa ! 

Hồn Trương Ba : Ông hãy đưa hồn cu Tị về nhập lại vào xác nó, cho nó 
được sống lại ! 

Đế Thích : Không được ! Việc cu Ti... chắc chắn đã có lệnh của bà Tây 
Vương Mẫu. 

Hồn Trương Ba : Ông hãy cứu nó ! Ông phải cứu nó ! Ông có biết đứa con 
đối với người mẹ là thế nào không ? Còn to lớn hơn cả ý muốn bà Tây Vương. 
Mau nhà ông. Ông Đế Thích, vì con trê ông а, vì con trẻ ! Ông hãy giúp tôi lần 
cuối cùng. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền ông nữa, không đòi ông điều gì nữa ! 
(lấy bó hương ra) Đây ! (bẻ gãy cả bó) 

Đế Thích : Ông Trương Ва... (đắn đo rất lâu rồi quyết đinh) Vì lòng quý 
mến ông, tôi sẽ làm cu Tị sống lại, dù có bị phạt nặng... Nhưng còn ông... rốt 
cuộc ông muốn nhập vào thân thể ai ? 

Hồn Trương Ba (sau một hồi lâu) : Tôi đã nghĩ kĩ... (nói chậm uà khẽ) Tôi 
không nhập vào hình thù ai nữa ! Tôi đã chết rồi, hãy để tôi chết hẳn ! 

Đế Thích : Không thể được ! Việc ông phải chết chỉ là một lầm Іар của quan 
thiên đình. Cái sai ấy đã được sửa bằng cách làm cho hồn ông được sống. 

Hồn Trương Ba : Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép 
chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại 


151 


bằng một việc đúng khác. Việc đúng còn làm kịp bây giờ là làm си Tị sống lại. 
Còn tôi, cứ để tôi chết hẳn... 

Đế Thích : Không ! Ông phải sống, dù với bất cứ giá nào... 

Hồn Trương Ва: Không thể sống với bất cứ giá nào được, ông Đế Thích а! 
Có những cái giá đắt quá, không thể trả được... Lạ thật, từ lúc tôi có đủ can 
đảm đi đến quyết định này, tôi bỗng cảm thấy mình lại là Trương Ba thật, tâm 
hồn tôi lại trổ lại thanh thần, trong sáng như xưa... 

Đế Thích : Ông có biết ông quyết định điều gì không ? Ông sẽ không còn 
lại một chút gì nữa, không được tham dự vào bất cứ nói vui buồn gì ! Rồi đây, 
ngay cả sự ân hận về quyết định này, ông cũng không có được nữa. 

Hồn Trương Ba: Tôi hiểu. Ông tưởng tôi không ham sống hay sao ? Nhưng 
sống thế này, còn khổ hơn là cái chết. Mà không phải chỉ một mình tôi khổ ! 
Những người thân của tôi sẽ còn phái khổ vì tôi ! Còn lấy lí lẽ gì khuyên thằng 
con tôi đi vào соп đường ngay thẳng được ? Cuộc sống giả tạo này có lợi cho ai ? 
Hoa chăng chỉ có lão lí trưởng và đám trương tuần hi hả thu lợi lộc ! Đúng, chỉ 
bọn khốn kiếp là lợi lộc. 

Đế Thích : Tôi không phải là kẻ khốn kiếp... Tôi quý mến ông... Tôi sẽ 
chẳng bao giờ được đánh cờ với ông nữa ư ? Nhờ ông đánh cờ với tôi, người 
trên trời, dưới đất mới biết tôi cao cờ như thế nào ! Ngoài ông ra, không ai dám 
đọ cờ với tôi. Ông chính là lẽ tồn tại của tôi. 

Hồn Trương Ba : Vì để chứng minh ông tòn tại mà tôi cứ phải tiếp tục 
cuộc sống không phải là tôi u ? Không, ông phải tòn tại lấy chứ! 

Đế Thích : Nhưng không đánh có, Đế Thích sẽ không còn là Đế Thích. 

Hồn Trương Ba : Người ta đánh cờ là để rèn luyện tâm trí, để sảng khoái 
minh mãn hơn mà sống ! Còn ông đánh cờ chỉ để chứng tỏ mình là tiên cờ ! 
Nói thật với ông : Nếu còn tiếp tục sống, tôi cũng chẳng thích đánh cờ với ông 
nữa ! Đánh cờ với ông chán lắm ! Không có gì chán bằng đánh cờ với tiên ! 


Đế Thích : (suy nghĩ) Con người dưới hạ giới các ông thật kì lạ. 

Hồn Trương Ba : Ông hãy trả lời đi ! Ông có giúp tôi không ? Nếu ông từ 
chối, tôi sẽ... Tôi đã nhất quyết ! Ông phải giúp tôi ! 

Đế Thích : Trả thân xác này cho anh hàng thịt... và thế là... 

Hồn Trương Ва: Không còn cái vật quái gở mang tên “Hồn Trương Ba, da 


hàng thịt” nữa. 


152 


(Lược một đoạn : Nam Tào và Bắc Đầu hiện ra báo cho Đế Thích biết Ngọc Hoàng 
đã tha cho Đế Thích tội nhập hòn Trương Ba vào xác hàng thịt và cho phép hòn 
Trương Ba được tiếp tục sống trong xác hàng thịt. Hồn Trương Ba không chấp 
nhận sống trong thân xác người khác, yêu cầu mọi người sang nhà chị Lụa báo tin 
cu Tị được sống lại, còn mình quyết chết để trả xác cho anh hàng thịt. Trước khi 
la đời, Hón Trương Ba đặn dò, an ủi, vĩnh biệt vợ con.) 


ĐOẠN KẾT 
Vườn cây rung rinh ánh sáng. О một góc nhà đó, hiện lên cảnh 
tượng си Ti đang ôm chằm lấy mẹ, chị ша cuống quýt оиб ve con... 
Bà ug Trương Ba xuất hiện ó phía trước sân khấu. 
Vợ Trương Ba : Ông ở đâu ? Ông ở đâu ? 
(Giữa màu xanh cây uườn, Trương Ba chập chờn xuất hiện.) 
Trương Ba: Tôi đây bà a. Tôi уап ở liền ngay bên bà đây, ngay trên bậc cửa 
nhà ta, trong ánh lửa bà nấu сот, cầu ao bà vo gạo, trong cái coi bà đựng trâu, 
con dao bà giấy cỏ... Không phải mượn thân аі cả, tôi уап ở đây, trong vườn 
cây nhà ta, trong những điều tốt lành của cuộc đời, trong mỗi trái cây cái Gái 
nâng niu... 
(Dưới một gốc cây, hiện lên си Ti và cái Gái.) 
Cái Gái : (Тау cầm một trái na) Cây na này, ông nội tớ trồng đấy ! Quả to 
mà ngon lắm ! Ta ăn chung nhé ! 
(Bé quả na đưa cho cu Ti một nửa. Đôi trẻ ăn ngon lành. Cái 
Gái lấy những hạt na vùi xuống đất.) 
Cu Tị : Cậu làm gì thế ? 
Cái Gái : Cho nó mọc thành cây mới. Ông nội tớ bảo vậy. Những cây sẽ nối 
nhau mà lớn khôn. Mãi mãi... 


(Tuyển tập kịch Lưu Quang Vũ, NXB Sân khấu, Hà Nội, 1994) 


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 

1. Qua đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt, tìm hàm ý mà tác 
giả muốn gửi gắm. 

2. Qua lớp kịch hồn Trương Ba và gia đình (vợ, cháu gái, con dâu), anh (chị) 
nhận thấy nguyên nhân nào đã khiến cho người thân của Trương Ba và cả 


153 


chính Trương Ba rơi vào bất ổn và phải chịu đau khổ 2 Trương Ва có thái độ 
như thế nào trước những rắc rối đó ? 

3. Hãy chỉ ra sự khác nhau trong quan niệm của Trương Ba và Đế Thích về ý 
nghĩa sự sống. Theo anh (chj, Trương Ba trách Đế Thích, người đem lại cho 
mình sự sống : “Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế 
nào thì ông chẳng cần biết !” có đúng không 2 Vì sao ? Màn đối thoại giữa 
Trương Ba và Đế Thích toát lên ý nghĩa gì ? 

4. Khi Trương Ba kiên quyết đồi trả xác cho hàng thịt, Đế Thích định cho hồn 
Trương Ba nhập vào cu Tị, Trương Ba đã từ chối. Vì sao ? 


5. Cảm nghĩ của anh (chị) sau khi đọc đoạn kết. 


Qua đoạn trích vở kịch Hôn 7rương Ва, da hàng thit, Lưu Quang Vũ muốn gửi 
tới người đọc thông điệp : Được sống làm người quý giá thật, nhưng được 
sống đúng là mình, sống trọn vẹn những giá trị mình vốn có và theo đuổi còn 


quý giá hơn. Sự sống chí thực sự có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên 
với sự hài hoà giữa thế xác và tâm hồn. Con người phải luôn luôn biết đấu 
tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại sự dung tục, dé 
hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tỉnh thần cao quý. 


LUYỆN TẬP 


Giả định Đế Thích cho Trương Ba được quyền sống (không phải mượn) 
trong xác hàng thịt hoặc hồn Trương Ba nhập vào cu Tị và Trương Ba đồng ý, 
theo anh (chị), cuộc sống của Trương Ba sau đó sẽ như thế nào ? Trình bày ý 
tưởng về những rắc rối sẽ xảy ra và viết một lớp kịch ngắn về điều đó. 


154 


DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 


(Tiếp theo) 


Ш - XÁC ĐỊNH GIỌNG ĐIỆU PHÙ HỢP TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 

1. Tìm hiểu các đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. 

(1) Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình 
đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng 
trái hẳn uới nhân đạo uà chính nghĩa. 

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân 
chú nào. 

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau 
ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản uiệc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản 
dân tộc ta đoàn kết. 

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết 
những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của 
ta trong những bể máu. 

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. 

Chúng dùng thuốc phiên, rượu côn để làm cho nòi giống ta suy nhược. 


(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập) 


(2) Trong tình cảnh ấy, những lời thơ, ý thơcủa Hàn Mặc Tử, những bài thơ 
mà anh thích gọi là “thơ điên, thơ loạn”, thực ra không điên loạn chút nào ! 
Những bài thơ đọc nghe như là “kinh di” thực ra không kinh di chút nào. Trái 
lại đó là những bài thơ, uăn thể hiện một sức sống phi thường, thë hiện một 
lòng ham sống uô biên, thể hiện một ước mơ rất chỉ là “con người” : ước mơ 
được sống khi ý thức được rằng mình sắp chết, đang chết. Hơn nữa uì ý thức 


được mình sắp chết cho nên phải “sống gấp”, sống... bằng thơ : 
1..]“Tôi muốn hôn trào ra đầu ngọn bút 
Môi lời thơ đều dính não cân ta.” 


(Nguyễn Minh Vỹ, Con người Hàn Mặc Tử qua thơ anh, 
trong Thơ uăn Hàn Mặc Tử (Phê bình và tưởng niệm), 
NXB Giáo dục, 1993) 


155 


Үёи саи: 

а) Đối tượng nghị luận và nội dung cụ thể của hai đoạn trích trên khác nhau 
nhưng giọng điệu trong lời văn có điểm gì tương đồng ? Ngoài điểm tương đồng 
đó, giọng điệu trong từng đoạn trích có những nét gì đặc trưng, riêng biệt ? 

b) Cơ sở chủ yếu tạo nên sự khác biệt vë giọng điệu của lời văn trong 
những đoạn trích trên là gì ? 

c) Chỉ rõ cách sử dụng từ ngữ hoặc cách sử dụng kết hợp các kiểu câu, các 
phép tu từ từ vựng hoặc cú pháp có vai trò chủ yếu trong việc biểu hiện giọng 
điệu của từng đoạn trích. 

2. Tìm hiểu các đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. 

(1) Hỡi đồng bào toàn quốc ! 

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta 
càng nhân nhượng, thục dân Pháp càng lấn tới, uì chúng quyết tâm cướp nước 
ta lần nữa ! 


Không ! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ. 


Hỡi đồng bào ! 
Chúng ta phải đúng lên ! 


(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến) 


(2) Thơ Xuân Diệu còn là một nguồn sống dào dạt chưa từng thấy ở chốn 
nước non lặng lẽ này. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống иді 
vàng, sống cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khi vui 
cũng như khi buôn, người đều nông nàn, tha thiết. 

[...] Nhưng xét rộng ra, cái пао пис, cái xôn xao của Xuân Diệu cũng là cái 
nao nức, cái xôn хао của thanh niên Việt Nam bây giờ Sự đụng chạm обі 
phương Tây đã làm tan rã bao nhiêu bức thành kiên cố. Người thanh niên Việt 
Nam được dịp ngó trời cao đất rộng, nhưng cũng nhân đó mà cảm thấy cái thê 
lương của ий trụ, cái bi đát của kiếp người. 

(Hoài Thanh - Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1993) 

Yêu cầu : 

a) Nhận xét về giọng điệu của lời văn nghị luận trong các đoạn trích trên. Chỉ 
rõ những phương tiện từ ngữ, kiểu cau được dùng để biểu hiện giọng điệu đó. 


156 


b) Phân tích ngắn gọn những cơ sở tạo nên sự khác biệt của giọng điệu ấy 
trong từng trường hợp cụ thể. 


3. Từ những nội dung đã tìm hiểu ở các mục 1 và 2, anh (chị) hãy xác định 
đặc điểm quan trọng nhất của giọng điệu trong văn nghị luận. 


GHI NHỚ 


Giọng điệu cơ bản cúa lời văn nghị luận là trang trọng, nghiêm túc nhưng ở 


mỗi phần trong bài văn có thế thay đổi sao cho phù hợp với nội dung cụ thế. 


LUYỆN TẠP 


1. Phân tích rõ những đặc điểm trong cách sử dụng từ ngữ, sử dụng kết hợp 
các kiểu câu, biểu hiện giọng điệu của lời văn trong các đoạn trích sau : 


(1) Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, 
chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đông minh thì nhân 
dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà. 

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ 
tay Pháp. 

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vi. Dân ta đã đánh đổ các xiêng 
xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta 
lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ 


(Hó Chi Minh, Tuyên ngon Độc lập) 


(2) Con người thơ Tú Xương muốn đứng đắn mà đời sống lại thành ra lưu 
đãng hão huyền. Con nhà nho khái muốn thanh bán обі đạo thánh hiền mà 
cuộc sống đặt cho nhiều mối luy. Cái tâm hôn thèm chan hoà ấy lại sa vào 
cô đơn, con người khái ấy lại sống nhờ vào tình bạn, lần hôi đắp đổi vào sự 
nhớ thương : 

[...] Bạn đàn chưa dê tìm nhau 
Bạn nghiên bạn bút có đâu được nhiều. 


157 


[...] Con người tú tài “nổi tiếng tài hoa”, “phong nguyệt tình hoài" chơi ngóng 
ấy, hiên ngang ấy đâm ra phá binh : 
.. Non nước thê bôi thôi xuý xoá 
Quỷ thần nào chứng ở hai vai. 


Lại xoay ra ba dọi™ uới người ta : 
... Ba mươi mấy độ chôn chồng 
Còn toan trang điểm má hồng chôn ai. 


(Nguyễn Tuân, Thë vå thơ Tú Xương, trong Tuyển tập Nguyễn Tuân, 
tập II, NXB Văn học, Hà Nội, 1982) 


(3) Nhưng nếu Kiều là một người yếu đuối thì Từ Hải là kẻ hùng mạnh, 
Kiều là người túi nhục thì Từ là kẻ vinh quang. Ó trong cuộc sống, mỗi bước 
chân Kiều đều uấp phải một bất trắc thì trên quãng đường ngang dọc Từ không 
hè gặp khó khăn. Suốt đời Kiều sống chịu đựng, Từ sống bất bình. Kiều quen 
tiếng khóc, Từ quen tiếng cười. Kiều đội trên đầu nào trung, nào hiếu thì trên 
đâu Từ chỉ có một khoảng trống không “nào biết trên đầu có ai". Nếu Kiều lê lết 
trên mặt đất đây những ёо le trói buộc thì Từ vùng váy trên cao phóng túng, tự 
do. Kiều là hiện thân của mối mặc cảm tự ti, còn Từ là nguyên hình của mối 
mặc cảm tự tôn. 

(Vũ Hạnh, dẫn theo Nguyễn Thị Ngọc Diệu, 
Giáo trình Ngữ pháp uăn bản, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2004) 

2. Anh (chị) hãy chọn một trong những đề bài sau và viết một bài văn nghị 
luận ngắn gọn (khoảng 1 - 2 trang), sử dụng từ ngữ, các kiểu câu và giọng 
điệu phù hợp. 

a) Suy nghĩ của anh (chị) về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay. 

b) Một số bạn trẻ hiện nay cho rằng : “Trước hết là phải sống cho mình”. Theo 
anh (chi), trách nhiệm với bản thân khác với tính vi kỉ như thế nào ? 

с) “Giá trị của con người không ở chân lí người đó sở hữu hoặc cho rằng mình 
sở hữu, mà ở nỗi gian khó chân thành người đó nhận lãnh trong khi đi tìm 
chân lí” (Lét-xinh). 

Từ câu nói trên, anh (chị) suy nghĩ gì về những thành công và thất bại trong 
hành trình tìm kiếm những giá trị cao đẹp của đời sống con người ? 


(1) Ba đội : бта д, đùa сот. 


158 


NHÌN VỀ VỐN VĂN HOÁ DÂN TỘC _ rnáNpiNHHUQU 


KẾT QUÀ САМ ĐẠT 

• Nắm được các luận điểm chú yếu сйа bài 

viết và quan điểm cúa tác giả về những ưu 

điểm, nhược điểm cúa văn hoá truyền thống 
Việt Nam. 


• Nâng cao năng lực đọc văn bản khoa học và 
văn bản chính luận. 


TIỂU DẦN 


Trân Đinh Hượu (1926 - 1995) quê ở xã Võ 
Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông 
chuyên nghiên cứu các vấn đẻ lịch sử tư tưởng và 
văn học Việt Nam trung cận đại. Các công trình 
chính : Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 
1900 — 1930 (1988), Nho giáo uà uăn học Việt Nam 
trung cận đại (1995), Đến hiện đại từ truyền thống 
(1996), Các bài giảng vè tư tưởng phương Đông 
(2001) v.v... Năm 2000 ông được tặng Giải thưởng 
Nhà nước về khoa học và công nghệ. 

Văn bản dưới đây trích từ phần II, bài Về uấn 
đề tìm đặc sắc văn hoá dân tộc, in trong cuốn Đến 
hiện đại từ truyền thống. Nhan đề do người 
biên soạn đặt. 


TRÀN ĐÌNH HƯỢU 


VĂN BẢN 

Trong lúc chờ đợi kết luận khoa học của các ngành chuyên môn, chúng tôi 
xin đưa ra một số nhạn xét về vài ba mặt của cái vốn văn hoá dân тос; không 
phải cái hình thành vào thời kì định hình mà là cái ổn định dần, tồn tại cho 
đến trước thời cận - hiện đại. Chúng tôi không nghĩ đó là đặc sắc văn hoá 
dân tộc nhưng chắc chắn có liên quan gần gũi với nó. [...] 

Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hoá của ta đồ só, 
có những cống hiến lớn lao cho nhân loại, hay có những đặc sắc nổi bật. Ở 
một số dân tộc hoặc là một tôn giáo, hoặc là một trường phái triết học, một 
ngành khoa học, một nền âm nhạc, hội hoạ,... phát triển rất cao, ảnh hưởng 
phổ biến và lâu dài đến toàn bộ văn hoá, thành đặc sắc văn hoá của dân tộc đó, 
thành thiên hướng văn hoá của dân tộc đó. Ó ta, thần thoại không phong phú – 


159 


hay là có nhưng một thời gian nào đó đã mất hứng thú lưu truyền ? Tôn giáo 
hay triết học cũng đều không phát triển. Người Việt Nam không có tâm lí kiền 
thành”, cuồng tín tôn giáo, mà cũng không say mê tranh biện triết học. Các 
tôn giáo đều có mặt, nhưng thường là biến thành một lối thờ cúng, ít ai quan 
tâm đến giáo lí. Không có một ngành khoa học, kĩ thuật, giả khoa học nào 
phát triển đến thành có truyền thống. Âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc đều không. 
phát triển đến tuyệt kĩ”. Trong các ngành nghệ thuật, cái phát triển nhất là 
thơ ca. Hầu như người nào cũng có thể, cũng có dịp làm dàm ba câu thơ. 
Nhưng số nhà thơ để lại nhiều tác phẩm thì không có. Xã hội có trọng văn 
chương, nhưng [...] bản thân các nhà thơ cũng không ai nghĩ cuộc đời, sự 
nghiệp của mình là ở thơ ca. Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc, một ngành 
văn hoá nào đó trở thành đài danh dự, thu hút, quy tụ cả nền văn hoá. 

Thực tế đó cho ta biết khuynh hướng, hứng thú, sự ưa thích, nhưng hơn 
thế, còn cho ta biết sự hạn chế của trình độ зап xuất, của đời sống xã hội. Dó 
là văn hoá của dân nông nghiệp định cư, không có nhu cầu lưu chuyển, trao 
абі, không có sự kích thích của đô thị. [...] 

Người Việt Nam có thể coi là ít tinh thần tôn giáo. Họ coi trọng hiện Һе) 
trần tục hơn thế giới bên kia. Không phải người Việt Nam không mê tín, họ tin 
có linh hồn, ma quỷ, thần Phật. Nhiều người thực hành cầu cúng. Nhưng về 
tương lai, họ lo cho con cháu hơn là linh hồn của mình. Tuy là coi trọng hiện 
thế nhưng cũng không bám lấy hiện thế, không quá sợ hãi cái chết (sống gửi 
thác về). Trong cuộc sống, ý thức về cá nhân và só hữu không phát triển cao. 
Của cải vẫn được quan niệm là của chung, giàu sang chỉ là tạm thời, tham lam 
giành giật cho nhiều cũng không giữ mãi mà hưởng được. Người ta mong ước 
thái bình, an cư lạc nghiệp để làm ăn cho no đủ, sống thanh nhàn, thong thả, 
có đông con nhiều cháu, ước mong về hạnh phúc nói chung là thiết thực, yên 
phận thủ thường”, không mong gì cao xa, khác thường, hơn người. Con người 
được ưa chuộng là con người hiền lành, tình nghĩa. Không chuộng trí mà cũng 
không chuộng dũng. Dân tộc chống ngoại xâm liên tục nhưng không thượng 
võ [...]. Trong tâm trí nhân dân thường có Thần và But mà không có Tiên. 
Thần uy linh bảo quốc hộ dân và But hay cứu giúp mọi người ; còn Tiên nhiều 
phép lạ, ngao du ngoài thế giới thì xa lạ. Không ca tụng trí tuệ mà ca tụng sự 
khôn khéo. Khôn khéo là ăn đi trước, lội nước theo sau, biết thủ thế, giữ mình, 


(1) Kiên thành : cung kính, thành khẩn. 

(2) Tuyệt kĩ : khéo léo đến cực điểm ; ở đây có thể hiểu là đỉnh cao tuyệt đối 
(8) Hiện thế : đời nay, đời hiệ 
(4) Yên phận thủ thường : giữ yên phận mình, không đi ra ngoài cái đã biết, đã có. 


tại. 


160 


gë được tình thế khó khăn. Đối với cái dị kỉ, cái mới, không dë hoà hợp nhưng 
cũng không cự tuyệt đến cùng, chấp nhận cái gì vừa phải, hợp với mình nhưng 
cũng chần chù, dë dặt, giữ mình. 

Cái đẹp vừa ý là xinh, là khéo. Ta không háo hức cái tráng lệ, huy hoàng, 
không say mê cái huyền ảo, kì vĩ. Màu sắc chuộng cái dịu dàng, thanh nhã, 
ghét sặc sỡ. Quy mô chuộng sự vừa khéo, vừa xinh, phải khoảng”. Giao tiếp, 
ứng xử chuộng hợp tình, hợp lí, áo quần, trang sức, món ăn đều không chuộng 
sự cầu kì. Tất cả đều hướng vào cái đẹp dịu dàng, thanh lịch, duyên dáng và có 
quy mô vừa phải. 

Không có công trình kiến trúc nào, kể cả của vua chúa, nhằm vào sự vĩnh 
viễn. Hình nhưta coi trọng Thế hơn Lực, quý sự kín đáo hơn sự phô trương, sự 
hoà đồng hơn rạch ròi trắng đen. Phải chăng đó là kết quả của ý thức lâu đời 
về sự nhỏ yếu, về thực tế nhiều khó khăn, nhiều bất trắc ? 

Nhìn vào lối sống, quan niệm sống, ta có thể nói người Việt Nam sống có 
văn hoá, người Việt Nam có nền văn hoá của mình. Những cái thô dã, những 
cái hung bạo đã bị xoá bỏ để có cái nền nhân bản. Tỉnh thần chung của uăn 
hoá Việt Мат là thiết thực, linh hoạt, dung hoà. Không có khát vọng аё hướng 
đến những sáng tạo lớn mà nhạy cảm, tinh nhanh, khôn khéo gỡ các khó 
khăn, tìm được sự bình ổn. 

Những cái vừa nói là cái đã lắng đọng, đã ổn định, chắc chắn là kết quả 
của sự dung hợp của cái vốn có, của văn hoá Phật giáo, văn hoá Nho giáo, cái 
được dân tộc sàng lọc, tinh luyện để thành bản sắc của mình. Phật giáo, Nho 
giáo tuy từ ngoài du nhập vào nhưng đều để lại dấu ấn sâu sắc trong bản sắc 
dân tộc. Có điều, để thích ứng với cái vốn có, Phật giáo không được tiếp nhận 
ở khía cạnh trí tuệ, cầu giải thoát, mà Nho giáo cũng không được tiếp nhận ở 
khía cạnh nghi lễ їйїп mún, giáo điều khắc nghiệt. Đạo giáo hình như không có 
nhiều ảnh hưởng trong văn hoá nhưng tư tưởng Lão - Trang thì lại ảnh hưởng 
nhiều đến lớp trí thức cao cấp, để lại dấu vết khá rõ trong văn học. 

Con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy 
vào sự tạo tác của chính dân tộc đó mà còn trông cậy vào khả năng chiếm 
lĩnh, khả năng đồng hoá những giá trị văn hoá bên ngoài. Về mặt đó, lịch sử 
chứng minh là dân tộc Việt Nam có bản lĩnh. 


(Đến hiện đại từ truyền thống, 
МХВ Văn hoá, Hà Nội, 1996) 


(1) Di kỉ: khác với bản thân mình. 

(2) Phải khoảng : vừa phải. 

(8) Thô dã : không tinh khéo, thuần thục ; ở đây dùng để chỉ phần hoang dã mang tính chất 
tự nhiên chưa được cải tạo, tồn tại trong từng con người và trong cuộc sống. 


161 


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 

1. Tác giả đã phân tích đặc điểm của vốn văn hoá dân tộc trên cơ sở những. 
phương diện cụ thể nào của đời sống vật chất và tinh thần ? 

2. Theo tác giả, đặc điểm nổi bật nhất trong các sáng tạo văn hoá của Việt 
Nam là gì ? Đặc điểm này nói lên thế mạnh gì của vốn văn hoá dân tộc ? 
Tìm một số ví dụ cụ thể trong đời sống văn hoá thực tiến : tín ngưỡng, văn 
học nghệ thuật, ứng xử, sinh hoạt mang tính truyền thống của người Việt để 
làm rõ luận điểm này. 

3. Những đặc điểm nào có thể coi là hạn chế của vốn văn hoá dân tộc ? 

4. Những tôn giáo nào có ảnh hưởng mạnh nhất đến văn hoá truyền thống của 
Việt Nam ? Người Việt đã tiếp nhận tư tưởng của các tôn giáo này theo 
hướng nào để tạo nên bản sắc văn hoá dân tộc ? Tìm một số ví dụ cụ thể 
trong văn học để làm sáng tỏ luận điểm này. 

5. Nhận định “Tinh thần chung của văn hoá Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, 

à” nhằm nêu lên mặt tích cực hay hạn chế của văn hoá Việt Nam ? 


dung hoà 
Hãy giải thích rõ vấn đề này. 


6. Vì sao có thể khẳng định : “Con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn 
hoá không chỉ trông cậy vào sự tạo tác của chính dân tộc đó mà còn trông cậy 
vào khả năng chiếm lĩnh, khả năng đồng hoá các giá trị văn hoá bên ngoài. Về 
mặt đó, lịch sử chứng minh là dân tộc Việt Nam có bản lĩnh.” ? Hãy liên hệ 
với thực tế lịch sử, văn hoá và văn học để làm sáng tỏ vấn đề này. 

GHI NHỚ 


e Từ hiếu biết sâu sắc về vốn văn hoá dân tộc, tác giả đã phân tích rõ những 
mặt tích cực và một số hạn chế của văn hoá truyền thống. Bài viết có văn 
phong khoa học chính xác, mạch lạc. 

• Nắm vững bản sắc văn hoá dân tộc, chúng ta có thế phát huy điểm mạnh, 


ап (khoảng 3 trang) về một trong những vấn đề sau đây : 

. Anh (chị) hiểu thế nào là truyền thống “tôn sư trọng đạo” - một nét đẹp của 
văn hoá Việt Nam ? Trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về truyền thống 
này trong nhà trường và xã hội hiện nay. 

2. Theo anh (chị), nét đẹp văn hoá gây ấn tượng nhất trong những ngày Tết 
Nguyên đán của Việt Nam là gì ? Trình bày hiểu biết và quan điểm của anh 
(chị) về vấn đề này. 

3. Theo anh (chị), hủ tục cần bài trừ nhất trong các ngày lẽ, tết ở Việt Nam là gì ? 
Trình bày hiểu biết và quan điểm của anh (chị) về vấn đề này. 


= 


162 


PHÁT BIÉU TỰ DO. 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 
• Hiếu được thế nào là phát biểu tự do. 


e Thông qua thực hành, luyện tập, bước đầu 
biết cách phát biếu tự do vë một lĩnh vực 
quen thuộc. 


1. Anh (chị) hãy tìm một vài ví dụ từ đời sống và của bản thân để chứng tỏ 
rằng : Trong thực tế, không phải lúc nào con người cũng chỉ phát biểu những ý 
kiến mà mình đã chuẩn bị kĩ càng, theo những chủ đề định sẵn. 

2. Trên cơ sở những ví dụ đã tìm được, anh (chị) hãy trả lời câu hỏi : Vì sao 
con người lại có nhu cầu phát biểu tự do ? 

Gợi ý : Có thể xem xét thêm tình huống được kể lại sau đây để tìm lời giải 
đáp dày đủ và xác đáng. 

Đêm пау mưa dầm, trung đội lái xe được dịp trở vë gần đông đủ. [...] Không 
biết ở trên đời còn có cảnh gì vui và náo nhiệt hơn đêm như đêm nay, những 
chiến sĩ lái xe sau nhiều chuyến rong ruổi trên các ngả đường nay trở vë gặp 
mặt nhau. Sau hàng chục đêm thức chong bên tay lái, tưởng như họ cứ nằm 
xuống là con mắt sẽ аір lại, уйу mà chẳng ai buôn ngủ cả. - Xong chưa nào, 
đến lượt tớ kể nhé ? - Người này chưa nói hết, người khác đã dọn trước như thế 
bằng giọng hết sức háo hức. Hình như trong đầu từng người đang xôn xao vô 
vàn hình ảnh trên dọc đường, và chính lúc này, những hình ảnh ấy đang chen lấn 
nhau đòi sống lại... 

I (Nguyễn Minh Châu, Mánh trăng, 
trong Nguyễn Minh Châu, Toàn tập, tập 2, Sđd) 

3. Những ví dụ trên đây cho thấy, người phát biểu tự do thường không đủ 
thời gian để chuẩn bị kĩ cho lời phát biểu. Vậy phải làm thế nào để có thể đạt 
được thành công ? Hãy chọn trong các phương án sau đây những câu trả lời đúng. 

a) Không phát biểu những gì mình không hiểu biết và thích thú. 

b) Phải bám sát chủ đề, không để bị xa đề hoặc lạc аё. 

с) Phải tự rèn luyện để có thể nhanh chóng tìm ý và sắp xếp ý. 


а) Nên xây dựng lời phát biểu thành một bài hoàn chỉnh. 


163 


е) Chỉ nên tập trung vào những nội dung có khả năng làm cho người nghe 
cảm thấy mới mẻ và thú vị. 

g) Luôn luôn quan sát nét mặt, cử chỉ của người nghe để có sự điều chỉnh 
kịp thời. 

4. Hãy tưởng tượng tình huống sau : 

Anh (chị) đang có mặt giữa đông đảo bạn bè. Mọi người đang trao đổi, bàn 
luận với nhau về những vấn đề (hiện tượng, câu chuyện,...) đang được bàn cãi 
sôi nổi trong giới trẻ... Anh (chị) có những ý kiến riêng về một chủ đề nảy sinh 
khi nghe thảo luận và muốn phát biểu những ý kiến đó cho các bạn cùng nghe. 


Hãy cho biết : 

а) Anh (chị) định phát biểu vë chủ đề cụ thể nào ? 

b) Vì sao anh (chị) lựa chọn chủ đề ấy ? 

c) Anh (chị) đã phác nhanh trong óc mình những ý chính nào của lời phát 
biểu và đã sắp xếp chúng lại theo thứ tự nào ? 

d) Anh (chị) định làm thế nào để thu hút sự chú ý của người nghe ? 

— Nhấn mạnh những chó có ý nghĩa quan trọng trong lời phát biểu. 

— Đưa ra những thông tin mới, bất ngò, gây ấn tượng. 

~ Lòng nội dung phát biểu vào những câu chuyện kể lí thú, hấp дап. 

— Tìm cách diễn đạt dễ tiếp nhận và trong hoàn cảnh thích hợp, có thêm 
sự biểu cảm hay hài hước. 

~ Thể hiện sự hào hứng của bản thân qua ánh mắt, giọng nói, điệu bộ. 


~ Tạo сат giác gần gũi, có sự giao lưu giữa người nói và người nghe. 


GHI NHỚ 


Trong cuộc sống, người ta có thế gặp những tình huống khiến mình muốn 
(hoặc cần phải) phát biếu không theo các nội dung đã chuấn bị kĩ càng từ 
trước. Phát biểu trong những tình huống như thế được gọi là phát biếu tự do. 


Muốn thành công, người phát biéu tự do phải hiếu biết và có hứng thú với 


chú dé mà mình đã chọn. Người phát biểu tự do còn cần quan tâm đến nhu 
cầu của người nghe, dé từ đó tìm được nội dung và cách phát biểu thích hợp, 
có khả năng đem lại cho người nghe những điều đúng đắn, mới mẻ và bổ ích. 


164 


LUYỆN ТАР 


1. Sưu tầm những lời phát biểu tự do mà anh (chị) đánh giá là đặc sắc, đáng để 
cho mình học tập. 

2. Giả sử anh (chị) tham gia cuộc thảo luận về một cuốn sách đang được giới 
trẻ quan tam, yêu thích và đã phát biểu một cách tự do những ý kiến của 
riêng mình. Hãy ghi lại lời phát biểu đó và tự đánh giá xem so với những yêu 
cầu đặt ra thì lời phát biểu của anh (chị) có những ưu điểm và hạn chế gì. 


ĐỌC THÊM 


чити йо oanh i ра ч 
Pa-uen kéo cái yên ngựa lại gần ánh lửa, ngôi cưỡi lên yên, mó trên đầu gối 
cuốn sách khổ nhỏ song khá dày. 


- Báo cáo các đồng chí, cuốn truyện này tên là “Ruôi trâu"?, Đồng chí 
chính иу tiểu đoàn cho tôi mượn đấy. Cuốn truyện rất thấm thía đối uới tôi. 
Các đồng chí ngồi yên đừng đùa, tôi doc cho mà nghe. 

= Thôi đọc йі, nhanh lên. Chẳng ai phá đám đâu. 

I...] Đọc xong những trang cuối, Pa-uen đặt sách lên gối và bâng khuâng 
nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, nghĩ ngợi. 

Trong mấy phút đòng hồ, không ai nói một lời. Tất cá mọi người đều xúc 
động vì cái chết của “Ruôi trâu”. 

Pu-dư-rép-xki hút một hơi thuốc lá, chờ đợi anh em lên tiếng. 

Tời phát biều của Xê-rê-đa phá tan cái không khí yên lặng. 

— Câu chuyện bi thảm thật. Ai mà tưởng có được những con người bản lĩnh 
như thế trên đời này. Một người thường không thể chịu được cực hình đến độ 


ấy. Nhưng khi người ấy đã vì lí tưởng mà chiến đấu thì nhất định giữ uững 
được tinh thân. 


Giọng Xê-rê-đa hết sức xúc động. Câu chuyện làm anh cảm xúc sâu xa. 


An-driu-sa, một người thợ học uiệc đóng giày vùng Bê-lai-a Xe-rơ-cốp, 
bừng bừng phẫn nộ : 


~ Thằng ác tăng khốn nạn đó mà vó phải tay tôi thì tôi đâm chết nó ngay tại chó ! 


и 


(1) Ruĝ 
Ruôi trâu đề xướng ra. (người dịch) 


ột truyện nổi tiếng nói về phong trào cách mạng ở Ý do người thủ lĩnh lấy tên là 


165 


An-dro-súc lấy que củi ấn thêm chiếc cà тёп của mình vào bếp, rồi nói 
bằng một giọng tin tưởng : 

— Chết mà biết mình chết vì một sự nghiệp gì thì chết cũng đáng lắm. Trong 
trường hợp ấy anh thấy mình có đủ sức mạnh để không sợ chết. Ta sẵn sàng di 
đến cái chết một cách kiên nhẫn khi ta cảm thấy có chính nghĩa ở phía ta. 
Chính cái đó làm con người ta trở thành anh hùng đấy. Tôi biết một đồng chí 
trẻ tuổi tên gọi là Pô-rai-ca. Cái hôm bọn giặc trắng thọc vào Ô-đét-xa, một 
mình anh ta xung phong đánh cả một trung đội chúng nó. Bọn chúng chưa kịp 
gió lưỡi lê đâm anh, anh đã rút luu đạn ra, quăng ngay dưới chân mình. Người 
anh tan ra từng mảnh, nhưng cả bọn Ba Гап“ cũng tan xác. Ấy thế mà trông 
anh ta bề ngoài chẳng có vé gì đâu. Không ai uiết sách nói vë anh ta. Song 
chuyện anh ta thật đáng chép vàn sách. Hàng ngū ta có vâ số đằng chí ит tú 


như thế 


(N.Ô-xtơ-rốp-xki, Thép đã tôi thế đấy, 
bản dịch của Thép Mới và Huy Vân, NXB Văn học, Hà Nội, 2005) 


(1) б đây chỉ bọn bạch vệ người Ba Lan chống phá nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917. 


166 


PHONG CÁCH NGÔN МСО HÀNH CHÍNH 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 

* Nắm vững khái niệm ngôn ngữ hành chính 

và các đặc trưng cơ bản cúa phong cách 
ngôn ngữ hành chính. 


* Có kĩ năng soạn thảo một số văn bản hành 
chính khi cần thiết. 


I- VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÓN МСО HÀNH CHÍNH 
1. Văn bản hành chính 
Văn bản 1 
CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
К=з == Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số :58/1998/NĐ - СР 
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 1998 


NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 


Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế 
CHÍNH PHỦ 


- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 ; 


~ Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, 


NGHỊ ĐỊNH 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ Bảo hiểm y tế. 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày kí. Nghị định 
này thay thế Nghị định số 299/HĐBT ngày 15 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng Bộ 
trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế và Nghị định số 47/CP 
ngày 6 tháng 6 năm 1994 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Điều lệ Bảo hiểm y tế. 

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Bộ trưởng — Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dân thi 
hành Nghị định này. 


167 


Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
Nơi nhận : THỦ TƯỚNG 
M (Dá kí) 


Van ban 2 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số :.../2007 


GIẤY CHỨNG NHẬN 
TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
(Tạm thời) 
- Được phép của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công văn số 1838/THPT 
ngày 1-4-1995; 


~ Được sự uỷ quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 

Chứng nhận học sinh : TRÀN VĂN TUẤN Маш /пй : Nam 
ДЫКА Sinh ngày :3- 9- 1989 Noi sinh : Hà Nội 

1а học sinh Trường THPT Lê Lợi, đã dự kì thi tốt nghiệp THPT khoá 

ngày 31~ 5 ~ 2007 

Tại Hội đồng coi thi Trường THPT Lê Lợi 56 BD:060029 Phòngthi số : 30 

Đạt tổng điểm thi : 44,5. Trong đó điểm từng môn thi là : 


1.Ngữvăn: 7 2. Vật lí : 8,0 3. Lịch sử: 7,5 Điểm TBXLTN : 7,41 

4. Hoá hoc : 7 5. TUán : 7 6. Tiếng Anh (SN):8 Điểm XTN : 7,06 

Diện ОТ: Điểm KK: 1,5 (NK) 

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT (ТНСВ) theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 


Xếp loại tốt nghiệp : KHÁ. 
Giấy chứng nhận tạm thời có giá trị trong thời gian 1 năm chờ cấp bằng tốt nghiệp 
THPT (THCB) chính thức 
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2007 
Họ tên, chữ kí của học sinh HIỆU TRƯỞNG 
(Đã kí) 


168 


Văn bản 3 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN XIN HỌC NGHỀ 


Kính gửi : Ông Hiệu trưởng Trường Công nhân kĩ thuật điện tử M.I.G 

Tôi tên là : Nguyên Thị Hương 

Sinh ngày : 20 — 10 — 1986 

Chỗ ở hiện nay : Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 

Họ tên bố : Nguyễn Văn Vi Tuổi: 50 Nghề nghiệp : Công nhân cơ khí 
Don vị công tác : Xưởng cơ khí nông nghiệp Từ Liêm 

Но tên mẹ : Lê Thị Mai Tuổi :48  Nghẻ nghiệp : Kĩ thuật viên điện tứ 
Don vị công tác : Trường Công nhân kĩ thuật điện tử M.I G 

Nay làm đơn này xin được học nghề : Kĩ thuât điện tử 

Nếu được thu nhận, tôi xin cam đoan : 

1. Tuyệt đối chấp hành nội quy học tập và lao động. 


2. Tuyệt đối phục tùng sự phân công học tập, bố trí công tác của nhà trường. 


Lời cam đoan và ý kiến của bố mẹ Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2004 
Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm hoàn Người viết đơn 
toàn về những lời con tôi đã viết trong đơn. (Kí tên) 


Ngày 30 tháng 6 пат 2004 
(Kí tên) 


Qua các văn bản trên, có thể thấy : 

— Văn bản 1 là nghị định của Chính phủ. Gần với nghị định là các văn bản 
khác của các cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức chính trị, xã hội,...) như pháp 
lệnh, nghị quyết, thong tư, thong cáo, chỉ thị, quyết dịnh,... 

- Văn bản 2 là giấy chứng nhận của hiệu trưởng một trường trung học 
phổ thông. Gần với giấy chứng nhận là các loại văn bản như uăn bằng, chứng chỉ, 
giấy khai sinh,... 

— Văn bản 3 là đơn của một học sinh gửi một cơ sở đào tạo nghề. Gần với 
đơn là các loại văn bản khác như bản khai, báo cáo, biên bản,,... 

2. Ngôn ngữ hành chính 

Các loại văn bản hành chính đều có một số đặc điểm tiêu biểu về ngôn 
ngữ như sau : 


169 


— Về cách trình bày : Các văn bản đều được soạn thảo theo một kết cấu 
thống nhất, thường có ba phần theo một khuôn máu nhất định (xem mục II.1). 

= Vë tèr ngữ : Có một lớp từ ngữ hành chính được dùng với tàn số cao. Ví dụ : 
căn cứ..., được sự uỷ nhiệm của... ; tại công uăn số... ; nay quyết định, chịu 
trách nhiệm thi hành ; có hiệu lực từ ngày... ; xin cam đoan... 

— Về kiểu câu : Có những văn bản tuy dài nhưng chỉ là kết cấu của một câu. 
Ví dụ : Chính phủ căn cứ... quyết định : điều 1, 2, 3,... Mỗi một ý quan trọng. 
thường được tách ra và xuống dòng, viết hoa đầu dòng. Ví dụ : 


Tôi tên là : Trần Văn Xuân 
Sinh ngày : 20 tháng 6năm 1980 
Nơi sinh : xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 


П - ĐẶC TRUNG СОА PHONG CÁCH NGÔN NGÚ HÀNH CHÍNH 

Qua các văn bản дап làm ví dụ ở mục I.1, có thể thấy phong cách ngôn 
ngữ hành chính có ba đặc trưng cơ bàn : tính khuôn mẫu, tính minh xác và 
tính công Uụ. 

1. Tính khuôn mẫu 

Tính khuôn máu của phong cách ngôn ngữ hành chính thể hiện ở kết cấu 
văn bản thống nhất, thường gồm ba phần : phần đầu, phần chính và phần 
cuối. Ví dụ, một văn bản của Chính phủ (văn bản 1 ở mục 1.1) thường có bố 
cục như sau : 

a) Phần đầu : 

~ Quốc hiệu và tiêu ngữ : 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Іар – Tự do - Hạnh phúc 


~ Tên cơ quan ban hành văn bản (Chính phủ), bên dưới là số hiệu văn bản. 

~ Địa điểm, thời gian ban hành văn bản. 

b) Phần chính : Nội dung chính của văn bản. 

c) Phần cuối : 

— Chức vụ, chữ kí và họ tên của người kí văn bản, dấu của cơ quan. 

— Nơi nhận. 

Văn bản hành chính có rất nhiều loại nên cách trình bày cũng có thể có 
những điểm khác biệt nhất định. Kết cấu nêu trên có thể thay абі ít nhiều ở 
các loại văn bản khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung các văn bản hành chính 
đều mang tính khuôn mẫu thống nhất. Biểu hiện rõ nhất của tính khuôn mẫu 
là nhiều loại văn bản có таи chung, được in sẵn ; khi dùng, người ta chỉ cần 
điền nội dung cụ thể. Ví dụ : giấy khai sinh, hợp đồng,... 


170 


2. Tính minh xác 


Văn bản hành chính là văn bản được viết ra chủ yếu để thực thi, do vậy 
cần phải rất minh xác. Mõi từ chỉ có một nghĩa, mỗi câu chỉ có một ý. Văn bản 
hành chính không dùng các phép tu từ hoặc lối biểu đạt hàm ý. 

Mặt khác, ngôn từ trong văn bản hành chính là chứng tích pháp lí, nên 
hông thể tuỳ tiện xoá bỏ, thay đổi, sửa chữa. Các văn bản hành chính đòi hỏi 
sự chính xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy ; đối với một số văn bản thì cần 
chính xác cả về chữ Кі, cả về thời gian mà văn bản có hiệu lực,... Nội dung của 
văn bản hành chính được soạn thảo theo các căn cứ pháp lí rõ ràng và thường. 
được trình bày minh bạch thành các điều, khoản, chương, mục để người tiếp 
nhận lĩnh hội được chính xác và thi hành nghiêm túc. 


3. Tính công vụ 

Ngôn ngữ hành chính là ngôn ngữ dùng trong giao tiếp công uu. Tính công 
uu là tính chất công việc chung của cả cộng đồng hay tập thể. Tính công vụ 
ông chỉ thể hiện ở nội dung, mà còn thể hiện ở cả các phương tiện ngôn ngữ 
của văn bản. Trong văn bản hành chính, những biểu đạt tình cảm của cá nhân 
bị hạn chế ở mức tối đa. Các từ ngữ biểu cảm nếu dùng cũng chỉ có tính ước lẹ, 
huôn mau, ví dụ : kính chuyển, kính mong, trân trọng kính gửi... Trong đơn từ 
của cá nhân, khi muốn trình bày sự việc, người ta chú trọng đến những từ ngữ 
biểu ý hơn là biểu cảm. Ví dụ, trong đơn xin phép nghỉ học của học sinh gửi 
thầy (cô) giáo thì lời xác nhận của cha mẹ hoặc cơ sở y tế có giá trị hơn là những. 
lời trình bày có cảm xúc để được thông cảm. 


Trong các văn bản của cơ quan hay tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế,... 
người kí văn bản không phải kí với tư cách cá nhân mà với cương vị và trách 
nhiệm của người đại diện cho cả cơ quan hay tổ chức đó. Cũng để dám bảo 
tính công vụ, từ ngữ trong văn bản hành chính là lớp từ ngữ toàn dân, không 
dùng từ địa phương, từ khẩu ngữ ; trong khi đó lớp từ ngữ hành chính được 
dùng với tần số cao. 


GHI NHỚ 


e Ngôn ngữ hành chính là ngôn ngữ dùng trong các văn bản hành chính đế 
giao tiếp trong phạm vi các cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính trị, xã 
hội, kinh tế,... (gọi chung là cơ quan), hoặc giữa cơ quan với cá nhân, hay 
giữa các cá nhân với nhau trên cơ sở pháp lí. 


e Phong cách ngôn ngữ hành chính có ba đặc trưng cơ bản : tính khuôn mẫu, 
tính minh xác và tính công vụ. 


171 


LUYỆN ТАР 


1. Hãy kể tên một số loại văn bản hành chính thường liên quan đến công việc 
học tập trong nhà trường của anh (chị). 

2. Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, 
kiểu câu của văn bản hành chính (lược trích) sau đây : 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
———— Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số : 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ———————————— 


Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2002 


QUYẾT ĐỊNH 
СПА BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DIJC VÀ ĐÀO TẠO 
Về việc : Ban hành Chương trình Trung học cơ sở: 


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. 
— Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2- 3 – 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền 
hạn và trách nhiệm quản lí nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ; 
=i] 


— Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, 


QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Trung học cơ sở áp dụng 
thống nhất trong cả nước theo tiến độ quy định trong Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 
11 - 6- 2001 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày kí. Vụ trưởng Vụ Trung 
học phổ thông có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn 
phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Thủ trưởng các đơn vị hữu quan thuộc cơ 
quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm 


thi hành Quyết định này. 


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Nơi nhận : THỨ TRƯỞNG 
~ Văn phòng Quốc hội (Đã kí) 

~ Văn phòng Chủ tịch nước 

— Văn phòng Chính phủ 


-[1 
3. Anh (chị) hãy ghi biên bản một cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ 


hành chính. 


172 


VĂN BẢN TỒNG KẾT 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 
s Nắm được đặc điểm và yêu cầu cúa văn bản 
tổng kết. 
e Viết được một văn bản tổng kết có nội dung 
và yêu cầu đơn giản. 


I- TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TÓNG KẾT 


Trong cuộc sống, sau mỗi một công việc, người ta thường nhìn nhận, đánh 
giá kết quả của công việc ấy. Trong học tập, nghiên cứu, nhiều khi ta cũng cần 
tổng kết những nội dung cơ bản sau mỗi phần, mỗi chương. Trường hợp đầu 
cần viết uăn bản tổng kết hoạt động thực tiễn, trường hợp sau cần viết „ап bản 
tổng kết tri thức. 

Anh (chị) hãy nêu một số văn bản tổng kết thuộc hai loại trên mà mình 
được biết. 


II - CÁCH VIẾT VĂN BẢN TỔNG KẾT 


1. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới. 


ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SÅN HỒ CHÍ MINH ÐOÀN THANH NIÊN CỘNG SÅN HÓ CHÍ MINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHAM HÀ NỘI 

ĐỘI THANH NIÊN TÌNH NGUYÊN SỐ 2 
———— Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2007 


TÓNG KẾT БОТ HOAT ĐỘNG TÍNH NGUYÊN 
TAI CÁC TRUNG TÂM ĐIÊU DƯỠNG THƯƠNG BINH, 
BỆNH BINH NẶNG VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC 


Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần giáo dục truyền 
thống “uống nước nhớ nguồn” cho sinh viên sư phạm, mùa hè năm 2007, Đội 
thanh niên tình nguyện số 2 thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội đã triển khai hoạt động tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh 
binh nặng và người có công với nước. 


173 


1) Tổ chức 
a) Địa điểm hoạt động 


— Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng tỉnh Bắc Ninh (Thuận 
Thành, Bắc Ninh) 

— Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công 
với nước tỉnh Bắc Giang (Tân Yên, Bắc Giang) 

— Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng Duy Tiên (Duy Tiên, Hà 
Nam) 


b) Số lượng : 3 nhóm, gồm 50 sinh viên tình nguyện. 
c) Thời gian : Từ 12 —7 – 2007 đến 30- 7 – 2007. 


2) Kết quả hoạt động 

a) Нод? động chăm sóc thương binh, bệnh binh 

— Tổ chức thăm hỏi, động viên tỉnh thần ; tạo không khí vui vé, ấm cúng, góp 
phần giảm bớt nỗi cô đơn và sự đau đớn của thương binh, bệnh binh. 

— Phối hợp thực hiện chế độ dinh dưỡng cho thương binh, bệnh binh bằng việc 
tham gia nấu ăn, vệ sinh phòng ап cho thương binh, bệnh binh. 

b) Hoạt động giao luu uăn hoá, uăn nghệ, thể thao 

— Thường xuyên tổ chức hoặc kết hợp tổ chức các cuộc giao lưu văn hoá, văn 
nghệ với thương binh, bệnh binh và Ban lãnh đạo các trung tâm. 

— Tổ chức giải thi đấu thể thao, hội thi hát ka-ra-ô-kê cho thương binh, bệnh 
binh, các cán bộ làm việc tại trung tâm và sinh viên tình nguyện. 

с) Vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan 

— Quét vôi, làm cỏ, trồng cỏ tại khuôn viên, vườn hoa của các trung tâm 

— Саі tạo, tróng, chăm sóc các vườn thuốc nam ; làm biển ghi tên các cây thuốc. 

— Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ của các trung tâm. 

d) Hoạt động tổ chức ôn tập uăn hoá ий sinh hoạt hè cho con em thương bình, 
bệnh binh 

— Tổ chức ôn tập văn hoá vào dịp hè cho gần 100 học sinh là con em thương 
binh, bệnh binh tại các trung tâm ở mọi trình độ và tất cả các môn học. 

— Tổ chức sinh hoạt hè, sinh hoạt tập thể thường xuyên cho trẻ em tại các trung tâm. 

e) Hoạt động tặng quà thương bình, bệnh bình 

— Bổ sung vào thư viện của các trung tâm nhiều cuốn sách có giá trị, với những 
nội dung phù hợp với thương binh, bệnh binh. 

~ Cùng với lãnh đạo Nhà trường tổ chức thăm hỏi và tặng quà các trung tâm 
nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27 — 7. 


174 


3) Đánh giá chung 

Dot hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện số 2 thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Có được 
thành công này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đoàn 
trường, sự giúp đỡ và hợp tác nhiệt tình của các trung tâm ; đặc biệt là nhờ sự nỗ 
lực, phấn đấu hăng say và dày sáng tạo của toàn thể đội viên. Những kinh nghiệm 
thiết thực thu được cũng sẽ là những bài học bổ ích cho các đợt hoạt động tình 
nguyện sau này. 

TM. BAN CHỈ HUY ĐỘI 
ĐỘI TRƯỞNG 
(Đã kí) 

Câu hỏi : 

a) Văn bản trên thuộc loại văn bản tổng kết nào và thuộc phong cách 
ngôn ngữ nào ? 

b) Qua các đề mục và nội dung của văn bản trên, anh (chị) hãy cho biết 
mục đích, yêu cầu, bố cục và những nội dung chính của một văn bản tổng 
kết hoạt động thực tiễn. 

2. Hãy đọc bài Tổng kết phân Tiếng Việt : hoạt động giao tiếp bằng ngôn 
ngữ (chú ý mục I - Nội dung cơ bản cần nắm uững) và trả lời các câu hỏi sau: 

a) Bài tổng kết trên thuộc loại văn bản tổng kết nào và thuộc phong cách 
ngôn ngữ nào ? 

b) Bài tổng kết trên nhằm mục đích gì ? Có những nội dung nào ? 

3. Qua việc tìm hiểu hai loại văn bản tổng kết, anh (chị) hãy cho biết : 

a) Mục đích, yêu cầu và nội dung của văn bản tổng kết. 


b) Phong cách ngôn ngữ của văn bản tổng kết. 


GHI NHỚ 

a Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn nhằm nhìn nhận, đánh giá trung thực, 
khách quan kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một 
công việc ; còn văn bản tổng kết tri thức nhằm tổng kết các tri thức hoặc 
các thành tựu nghiên cứu đã đạt được. 


* Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn thường có các nội dung : mục đích, 
yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm,... Văn bản tổng kết tri thức 
lần lượt trình bày khái quát các tri thức và thành tựu nghiên cứu đã đạt được. 


e Tuy theo yêu cầu và nội dung, văn bản tổng kết có thế thuộc phong cách 
ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học. 


175 


LUYỆN TẬP 
1. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới. 
TỔNG KẾT THÀNH TÍCH CÔNG TÁC ĐOÀN 


VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN 
CỦA CHI ĐOÀN LỚP 11А NĂM HỌC 2006 — 2007 


1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHI ĐOÀN 
а 


II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRI, TU TƯỞNG 


1. Ngay từ đầu năm học 2006 — 2007, được sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn 
cấp trên. Ban Chấp hành СЫ đoàn lớp 11А đã tổ chức cho đoàn viên trong Chi đoàn 
tham gia các cuộc thi tìm hiểu điều lệ Đoàn, giúp đoàn viên hiểu rõ hơn về Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh và ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân đối với phong trào 
chung của toàn trường. 

2-55 


За 


Ш. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THANH NIÊN ТЇН NGUYÊN 
1. Tình nguyện phấn đấu trong học tập : ... Kết quả : ... 


2. Tình nguyện tham gia phong trào chống tệ nạn xã hội :... Kết quả : ... 


3. Tình nguyện chung sức cùng cộng đồng tham gia công tác xã hội :... Kết quả: ... 


IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN 

1. Vào đầu nám học, được sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên, Ban Chấp 
hành Chi đoàn khoá trước đã tổ chức một cách nghiêm túc Đại hội Chi đoàn lớp 11A, bầu 
ra được một Ban Chấp hành Chi đoàn khoá 2006 - 2007, gồm ba đoàn viên xứng đáng với 
sự tín nhiệm của tập thể và đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới. 

2.... 

3.... 


Trong năm học 2006 — 2007, Chi đoàn lóp 11A đã đạt được một số thành tích nêu 
trên. Đề nghị Đoàn cấp trên xem xét khen thưởng cho Chi đoàn để thúc đẩy phong trào 
trong những năm học sau. 

TM. BCH CHI ĐOÀN LỚP 11А 
BÍ THƯ 
(Đã kí) 


176 


Câu hỏi : 

a) Văn bản trên đã đạt được những yêu cầu nào của một văn bản tổng kết ? 
(Chú ý bố cục và cách diễn đạt ở các đoạn trích nguyên văn của văn bản.) 

b) Trong văn bản có một số phần bị lược bớt (được đánh dấu bằng dấu ba 
chấm). Anh (chị) đoán xem trong các phần bị lược đi ấy, tác giả dẫn ra những 
sự việc, số liệu gì. 

с) Đối chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên 
thiếu nội dung nào ? 

2. Anh (chị) hãy viết một bài tổng kết phần Văn học (hoặc Tiếng Việt, Làm 
văn) thuộc chương trình Ngữ văn lớp 12. 


177 


TÓNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT : 
HOAT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ — 


KẾT QUÁ CÂN ĐẠT 


* Hệ thống hoá được những kiến thức cơ bản 
về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ đã 
học trong chương trình Ngữ văn từ lớp 10 
đến lớp 12. 

• Nâng cao thêm năng lực giao tiếp bằng 
tiếng Việt ở cả hai quá trình : tạo lập và lĩnh 
hội văn bản. 


19 


1- NỘI DUNG CƠ BẢN САМ МАМ УОМС 


1. Giao tiếp là hoạt động!” trao đổi thông tin của con người, được tiến 
hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ, nhằm thực hiện những mục đích 
về nhận thức, tình cảm, hành động. Đó là hoạt động không thể thiếu của con 
người và xã hội loài người, nhờ đó con người được trưởng thành, xã hội được 
hình thành và phát triển. 

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ bao gồm hai quá trình : quá trình tạo 
lập văn bản do người nói hay người viết thực hiện, quá trình lĩnh hội văn bản 
do người nghe hay người đọc thực hiện. Hai quá trình này có thể diễn ra đồng 
thời, tại cùng một địa điểm (hội thoại), cũng có thể ở các thời điểm và khoảng 
không gian cách biệt (qua văn bản viết). 

2. Trong hoạt động giao tiếp, ngôn ngữ được sử dụng ở hai dạng : nói và 
viết. Hai dạng đó có sự khác biệt về điều kiện tạo lập và lĩnh hội văn bản, về 
đường kênh giao tiếp, về loại tín hiệu (ат thanh hay chữ viết), về các phương 
tiện phụ trợ (ngữ điệu, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ hay dấu câu, các kí hiệu văn tự, 
mô hình, bảng biểu,...), về cách dùng từ, đặt câu và tổ chức văn bản,... 

3. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ luôn luôn diễn ra trong một ngữ 
cảnh nhất định. Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ, làm cơ sở cho việc sử dung 


(1) Những chữin đậm ở các mục đều gợi lại tên các bài học tương ứng từ lớp 10 đến lớp 12. 


178 


ngôn ngữ và tạo lập văn bản, đồng thời làm сап cứ để lĩnh hội thấu đáo văn 
bản. Ngữ cảnh bao gồm các nhân tố : nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng (bối 
cảnh văn hoá), bối cảnh hẹp (bối cảnh tình huống), hiện thực được đề cập đến 
và văn cảnh. 

4. Trong ngữ cảnh, nhân vật giao tiếp là nhân tố rất quan trọng. Các nhân 
vật giao tiếp đều phải có cả năng lực tạo lập và năng lực lĩnh hội văn bản. 
Trong giao tiếp ở dạng nói, họ thường đổi vai cho nhau hay luân phiên lượt 


lời. Các nhân vật giao tiếp có những đặc điểm về các phương diện : vị thế xã 


quan hệ thân sơ, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tầng lớp xã hội, vốn 


sống, văn hoá,... Những đặc điểm đó luôn chi phối nội dung và cách thức giao 


tiếp bằng ngôn ngữ. Hơn thế, mỗi nhân vật giao tiếp thường xuất phát từ 
những điều kiện của ngữ cảnh mà lựa chọn cho mình một chiến lược giao tiếp 
tối ưu nhằm đạt được mục đích và hiệu quả giao tiếp. 

5. Khi giao tiếp, các nhân vật giao tiếp sử dụng ngôn ngữ chung của xã hội 
để tạo ra lời nói - những sản phẩm cụ thể của cá nhân. Trong hoạt động đó, 
các nhân vật giao tiếp vừa sử dụng những yếu tố của hệ thống ngôn ngữ 
chung và tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực chung, đồng thời biểu lộ những 
nét riêng trong năng lực ngôn ngữ của cá nhân. Hơn nữa, mỗi cá nhân lại có 
thể và cần phải уап dụng linh hoạt, sáng tạo các phương tiện ngôn ngữ để 
tăng cường khả năng biểu đạt và hiệu quả giao tiếp bằng ngôn ngữ, góp phần 
đổi mới và phát triển ngôn ngữ. 

6. Trong hoạt động giao tiếp, mỗi câu thường có hai thành phần nghĩa : 
nghĩa sự việc và nghĩa tình thái. Nghĩa sự việc ứng với sự việc mà câu đề cập 
đến. Nghĩa tình thái thường thể hiện thái độ, tình cảm, sự nhìn nhận, đánh giá 
của người nói đối với sự việc, hoặc đối với người nghe. 

т. Trong hoạt động giao tiếp, các nhân vật giao tiếp cần có ý thức, thói 
quen và kĩ năng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Muốn thế, mỗi người cần 
nắm vững các chuẩn mực ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ đúng chuẩn mực, 
đồng thời có thể vận dụng linh hoạt, sáng tạo ngôn ngữ theo các quy tắc 
chung; khi cần thiết có thể tiếp nhận những yếu tố tích cực của các ngôn ngữ 
khác, tuy cần chống lạm dụng tiếng nước ngoài. Mặt khác, để giữ gìn sự trong. 
sáng của tiếng Việt, mỗi nhân vật giao tiếp cần đề cao phẩm chất văn hoá, lịch 
sự trong giao tiếp ngôn ngữ, tránh những cách biểu hiện thô tục làm уап đục 
ngôn ngữ. 


179 


П - LUYỆN TẬP 


Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. 

Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay : 

~ Cậu Vàng di đời rồi, ông giáo а! 

— Cụ bán rồi ? 

~ Bán rôi ! Но ийа bắt xong. 

Lão cố làm ra vé vui vé Nhưng trông lão cười như méu và đôi mắt lão áng 
апе nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà oà lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót 
xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi 
hỏi cho có chuyện : 

= Thế nó cho bắt à ғ 

Mat lão đột nhiên co rúm lại. Những vêt nhăn xô lại „бі nhau, ép cho nước 
mát chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo vè một bên và cái miệng móm mém của lão 
mếu như con nít. Lão һи һи khóc... 

= Khốn nạn... Ông giáo ơi !.. Nó có biết gì đâu ! Nó thấy tôi gọi thì chạy 
ngay vê, иду đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp 
trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó đốc ngược nó lên. Cứ thế 
là thằng Mục uới thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói 
chặt cả bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết !... Này ! Ông 
giáo q ! Cái giống nó cũng khôn ! Nó cứ làm іп như nó trách tôi ; nó kêu и й, 
nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng : “A ! Lão già tệ lắm ! Tôi ăn ở ưới lão như thế 
mà lão xử uới tôi như thế này à ?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi йди rôi còn 
đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó ! 


Tôi an úi lão : 

= Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu ! Vå lại ai nuôi chó mà chả 
bán hay giết thịt ! Ta giết nó chính là hoá kiếp cho nó đấy, hoá kiếp để cho nó 
làm kiếp khác. 

Lão chua chát bảo : 

~ Ông giáo nói phải ! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó để nó 
làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút... kiếp người như kiếp tôi 
chẳng hạn !... 

Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo : 

~ Kiếp ai cũng thế thôi, cụ а! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng ? 

— Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho 
thật sướng ? 


(Nam Сао, Lão Hạc) 


180 


Yêu cầu : 


1. Phân tích sự đổi vai và luân phiên lượt lời trong hoạt động giao tiếp 
trên. Những đặc điểm của giao tiếp ở dạng ngôn ngữ nói thể hiện qua những 
chi tiết nào trong đoạn trích (chú ý lời kể chuyện của tác giả và lời của các 
nhân vật) ? 

2. Các nhân vật giao tiếp có vị thế xã hội, quan hệ thân sơ và những đặc 
điểm gì riêng biệt ? Phân tích sự chi phối của những điều đó đến nội dung và 
cách thức nói trong lượt lời đầu tiên của lão Hạc. 

3. Hãy phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu : “Bấy giờ 
си cậu mới biết là cu cậu chết !”. 

4. Trong đoạn trích có hoạt động giao tiếp ở dạng nói giữa hai nhân vật, 
đồng thời khi người đọc đọc đoạn trích (hoặc cả truyện Lão Hạc) lại có một 
hoạt động giao tiếp nữa giữa nhà văn Nam Cao và người đọc. Hãy chỉ ra sự 
khác biệt giữa hai hoạt động giao tiếp đó. 


181 


ÔN ТАР PHẦN LÀM VĂN 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 

* Hệ thống hoá tri thức về các kiếu loại văn 

bản đã học trong chương trình Ngữ văn 
Trung học phổ thông, đặc biệt là lớp 12. 


| 


* Viết được các kiếu loại văn bản đã học, đặc 
biệt là văn bản nghị luận. 
- 


1 - NHŨNG NỘI DUNG KIẾN THÚC САМ ÔN TẬP 

1. Thống kê các kiểu văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn Trung 
học phố thông và cho biết những yêu cầu cơ bản của các kiểu văn bản đó. 

2. Theo anh (chị), để viết được một văn bản, cần thực hiện những công việc gì ? 

3. Ôn tập về văn nghị luận. 

a) Dë tài cơ bản của van nghị luận trong nhà trường 

~ Đề tài của văn nghị luận trong nhà trường gồm những nhóm nào ? 

— Các đề tài đó có những điểm gì chung và khác biệt ? 

b) Lập luận trong văn nghị luận 

~ Lập luận gồm những yếu tố nào ? 

— Thế nào là luận điểm, luận cứ và phương pháp Іар luận ? Quan hệ giữa 
luận điểm và luận cứ ? 

— Hãy cho biết yeu cầu cơ bản và cách xác định luan cứ cho мап điểm. 


~ Kể tên các thao tác lập luận cơ bản, cho biết cách tiến hành và sử dụng 
các thao tác lập luân đó trong bài văn nghị luận. 

~ Nêu vån tắt các lõi thường gặp khi lập luận và cách khắc phục các lỗi đó. 

c) Bố cục của bài uăn nghị luận 

~ Vai trò của phần mở bài đối với bài văn, những yêu cầu đối với phần mở 
bài. Cách mở bài cho các kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, một hiện 
tượng đời sống; nghị luận về một ý kiến bàn về văn học, một bài tho, đoạn thơ 
và một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. 

~ Vị trí, nội dung cơ bản của phần thân bài trong các kiểu bài nghị luận đã 
học ; cách sắp xếp các nội dung đó ; sự chuyển ý giữa các đoạn. 

~ Vai trò và yêu cầu của phần kết bài, cách kết bài cho các kiểu bài nghị 
luận đã học. 


182 


d) Diễn đạt trong uăn nghị luận 


— Yêu cầu của diễn đạt trong văn nghị luận ; cách dùng từ, viết câu và 
giọng văn trong văn nghị luâ 


— Các lỗi về diễn đạt và cách khắc phục. 


II - LUYỆN TẬP 

1. Đề bài 

Dë 1. Đọc truyện sau : 

BA CÂU HỎI 

Ngày nọ, có một người đến gặp nhà triết học Xô-co-rát (Hi Lạp) và nói : 
“Ông có muốn biết những gì tôi mới nghe được về người bạn của ông không ?”. 

— Chờ một chút. — Xâ-ca-rát trả lời — Trước khi kể về người bạn tôi, anh 
nên suy nghĩ một chút và vì thế tôi muốn hỏi anh ba điều. Thứ nhất : Anh có 
hoàn toàn chắc chắn rằng những điều anh sắp kể là đúng sự thật không ? 


-ӧ không. - Người Кіа nói- Thật ra tôi chỉ nghe nói về điều đó thôi v: 


- Được rồi. - Xô-cơ-rát nói - Bây giờ điều thứ hai : Có phái anh sắp nói 
những điều tốt đẹp về bạn tôi không ? 

— Không, mà ngược lại là... 

~ Thế а? - Xô-cơ-rát tiếp tục - Câu hỏi cuối cùng : Tất cả những điều anh 
sắp nói về bạn tôi sẽ thật sự cần thiết cho tôi chú? 

— Không, cũng không hoàn toàn như vậy. 

— Vậy đấy. - Xô-co-rát quay sang người khách và nói: “...”. 


(Theo Pháp màu nhiệm của đời, 
NXB Trẻ, TP. Hó Chí Minh, 2004) 


Theo anh (chi), Xô-co-rát sẽ nói với người khách như thế nào ? Hãy bình 
luận về bài học rút ra từ câu chuyện trên. 


Đề 2. Phân tích một đoạn mà anh (chị) thích nhất trong đoạn trích Đất 
Nước của Nguyễn Khoa Điềm. 


2. Yêu cầu luyện tập 


a) Tìm hiểu đề : Hai đề bài trên yêu cầu phải viết kiểu bài nghị luận nào ? 
Những thao tác lập luận nào cần sử dụng trong bài viết ? Những luận điểm cơ 
bắn nào cần dự kiến cho bài viết ? 


b) Lập dàn ý cho bài viết. 
c) Tập viết phần mở bài cho từng bài viết. 
d) Chọn một ý trong dàn ý để viết thành một đoạn văn. 


183 


GIÁ TRI МАМ HỌC VÀ TIẾP NHÂN VĂN HOC 


KẾT QUÁ САМ DAT „ 

s Nắm được những giá trị cơ bản cúa văn học. 

e Hiếu được những nét bản chất cúa hoạt động 
tiếp nhận văn học. 


I- GIÁ TRỊ VĂN HỌC 


Сла trị van học là sân phẩm kết tình từ quả trình van học, аар ứng nhưng. 
nhu cầu khác nhau của cuộc sống con người, tác động sâu sắc tới cuộc sống và 
con người. Ở đây chỉ nói về ba giá trị cơ bản của văn học. 


1. Giá trị nhận thức 

Xét về thực chất, tác phẩm văn học là kết quả của quá trình nhà văn khám 
phá, lí giải hiện thực đời sống rồi chuyển hoá những hiểu biết đó vào nội dung 
tác phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức của con người. Vì sao con người 
lại có nhu cầu đó ? Bởi vì mỗi người thường chỉ sống trong một khoảng thời 
gian nhất định, ở một địa điểm nhất định, với những mối quan hệ nhất định 
trong gia đình và xã hội. Văn học chính là một phương tiện có khả năng phá vỡ 
giới hạn tòn tại trong không gian và thời gian thực tế của mỗi cá nhân, đồng 
thời đem lại cho họ khả năng sống cuộc sống của nhiều người khác, sống ở 
nhiều thời đại, sống ở nhiều xứ sở. Như vậy, giá trị nhận thức là khả năng của 


văn học có thể đáp ứng được yêu cầu của con người muốn hiểu biết rõ hơn, 
sâu hơn cuộc sống xung quanh và chính bản thân mình, từ đó tác động vào 
cuộc sống có hiệu quả hơn. 

Trước hết, văn học có thể mang tới cho người đọc những nhận thức mới 
тё và sâu rộng về nhiều mặt của cuộc sống trong những khoảng thời gian và 
không gian khác nhau. Những tác phẩm của một thời đã xa như Truyện Kiều, 
Hoàng Lê nhất thống chí, Chiến tranh uà hoà bình... có thể đưa con người trở 
về với quá khứ của dân tộc và nhân loại, khi đó “văn học là tiếng nói của các 
thời đại, là cuộc đối thoại chứa chan tình nghĩa giữa người xưa và người nay” 
(Nguyễn Khánh Toàn). Những tác phẩm của thời hiện đại như Vợ chông A Phú, 


184 


Vợ nhặt, Những đứa con trong gia đình,... më ra trước mắt người đọc bao hiểu 
biết phong phú về cuộc sống trên đất nước mình với nhiều lĩnh vực khác nhau, 
từ chiến đấu, sản xuất đến phong tục, tập quán, hoàn cảnh địa lí,... ; lại có tác 
phẩm dẫn người đọc tới những miền đất xa lạ nào đó trên thế giới (Tam quốc 
diễn nghĩa, Chiếc lá cuối cùng, Số phận con người,..). Đó chính là quá trình 
nhận thức cuộc sống của văn học. Thông qua cuộc sống và hình ảnh của 
nhiều người khác nhau được trình bày trong các tác phẩm cụ thể, văn học còn 
giúp cho mỗi người đọc hiểu được bản chất của con người nói chung (Đâu là 
mục đích tòn tại của con người ? Đâu là tư tưởng, tình cảm, khát vọng và sức 
mạnh của con người ? v.v...). Đồng thời chính từ cuộc đời của người khác, mỗi 
người đọc có thể liên hệ, so sánh, đối chiếu để hiểu chính bản thân mình hơn 
với tư cách là một con người cá nhân. Đó chính là quá trinh tự nhận thúc mà 
văn học mang tới cho mỗi người. 


2. Giá trị giáo dục 


Trong sự tòn tại của văn học, giá trị nhận thức luôn là tiền đề của giá trị 
giáo dục. Không có nhận thức đúng đắn thì văn học không thể giáo dục được 


con người. Ngược lại, giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm giá trị nhận thức của 
văn học đối với đời sống, bởi vì người ta nhận thức không phải chỉ để nhận 
thức mà nhận thức là để hành động. Do đâu mà văn học có giá trị giáo dục ? 
Có lẽ bởi vì con người không chỉ có nhu cầu hiểu biết mà còn có nhu cầu 
hướng thiện, con người luôn khao khát một cuộc sống tốt lành, chan hoà tình 
yêu thương giữa người với người ; mặt khác còn bởi vì trong khi phán ánh hiện 
thực, dù trực tiếp hay gián tiếp bao giờ nhà văn cũng bộc lộ một thái độ tư 
tưởng - tình cảm, một sự nhận xét, đánh giá của mình,... tất cả đều ít nhiều 
tác động tới người đọc và đó cũng chính là giáo dục. 

Giá trị giáo dục của văn học trước hết biểu hiện ở khả năng đem đến cho 
con người những bài học quý giá về lẽ sống để họ tự rèn luyện bản thân mình 
ngày một tốt đẹp hơn. Về tư tưởng, văn học hình thành trong người đọc một lí 
tưởng tiến bộ, giúp cho họ có thái độ và quan điểm đúng đắn về cuộc sống. Có 
thể thấy những ý nghĩa đó trong câu tục ngữ “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay 
chèo”, trong lời thơ của Trần Quang Khải : “Thái bình nên gắng sức - Non 
nước ấy ngàn thu”. Về tình cảm, văn học giúp con người biết yêu ghét đúng 
đắn, làm cho tâm hồn con người trở nên lành mạnh, trong sáng, cao thượng 
hơn ; chẳng hạn câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương - Người trong 
một nước phải thương nhau cùng” khơi dậy biết bao thuỷ chung ân nghĩa của 


185 


tình cảm đồng bào, bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi gợi biết bao yêu 
thương và tự hào về Tổ quốc. Về đạo đức, văn học nâng đỡ cho nhân cách của 
con người phát triển, giúp cho họ biết phân biệt phải - trái, tốt - xấu, đúng – 
sai, có quan hệ tốt đẹp và biết gắn bó cuộc sống của cá nhân mình với cuộc 
sống của mọi người. Tóm lại, giá trị giáo dục là khả năng của văn học có thể 
thay đổi hoặc nâng cao tư tưởng, tình cảm của con người theo chiều hướng. 
tích cực, tốt đẹp, tiến bộ, đồng thời làm cho con người ngày càng hoàn thiện 
về đạo đức. 

Cũng cần thấy rằng đặc trưng giáo dục của văn học hoàn toàn khác với 
những nguyên tắc áp đặt của luật pháp hay những lời giáo huấn trực tiếp 
trong những bài giảng đạo đức, bởi văn học giáo dục con người bằng con 
đường từ cám xúc tới nhận thức, bằng cái thật, cái đúng, cái đẹp của những 
hình tượng sinh động, đầy sức thuyết phục. Có lẽ vì thế tác dụng giáo dục của 
văn học không phải ngay lập tức mà dàn dần, thấm sâu nhưng rất lâu bền, nó 


gợi những cảm nghĩ sâu xa về con người và cuộc đời, nó gián tiếp đưa ra 
những bài học, những đề nghị về cách sống. Tác dụng đó уап phát huy ngay 
cả khi văn học miêu tả cái xấu, cái ác, nếu như người viết có cái tâm trong. 
sáng, biết đứng vững trên lập trường của cái tốt, cái thiện, biết nhân danh 
công lí và những giá trị nhân bản cao đẹp của con người. Như vậy, văn học 
chính là một phương tiện hiệu nghiệm để tạo nên ở con người tất cả những gì 


mang tính nhân đạo chân chính. Với khả năng ấy, văn học không chỉ góp phần 
hoàn thiện bản thân con người, mà còn hướng họ tới những hành động cụ 
thể, thiết thực, vì một cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn. 

3. Giá trị thẩm mĩ 

Giá trị nhận thức và giá trị giáo dục của văn học chỉ có thể phát huy một 
cách tích cực nhất, có hiệu quả cao nhất khi gắn với một giá trị tạo nên đặc 
trưng của văn học, đó là giá trị Һат mĩ. Con người luôn có nhu cầu сат thụ, 
thưởng thức cái đẹp và trong sự tòn tại của mình, con người không những 
muốn cuộc sống tốt hơn mà còn đẹp hơn. Nói đúng ra, bản thân nhiều sự vật, 
hiện tượng trong thế giới hiện thực đã có sẵn vẻ đẹp, nhưng không phải аі 
cũng có thể nhận biết và cảm thụ được những vẻ đẹp ấy. Do vậy giá trị thẩm 
mĩ là khả năng của văn học có thể phát hiện và miêu tả những vẻ đẹp của cuộc 
sống một cách sinh động, giúp con người cảm nhận được và biết rung động 
một cách tinh tế, sâu sắc trước những vẻ đẹp đó. 


186 


Giá trị thẩm mĩ của văn học được thực hiện trong một phạm vi hết sức 
rộng lớn, phong phú. Văn học mang tới cho con người những vẻ đẹp muôn 
hình muôn vë của cuộc đời : vẻ đẹp trong thiên nhiên, trong cảnh vật của đất 
nước (chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến), vẻ đẹp của những cảnh đời cụ thể 
trong cuộc sống hằng ngày, vẻ đẹp hào hùng của chiến tràn (sử thi 7-1-4 của 
Hô-me-rơ, truyện Thánh Gióng). Đặc biệt, văn học đi sâu miêu tả về đẹp của 
con người từ hình thể bên ngoài đến những diễn biến sâu xa của tư tưởng – 
tình cảm và những hành động gây ấn tượng thật khó quên với mọi người 
(Thuý Kiều với tài sắc vẹn toàn, hành động bán mình cứu cha và nỗi lòng đau 
xót, nhớ thương khi ở lầu Ngưng Bích). Văn học có thể phát hiện ra vẻ đẹp của 
những sự vật rất nhỏ bé, bình thường và cả vẻ đẹp của một dân tộc suốt 
trường kì lịch sử : 


Sống uững chãi bốn ngàn năm sừng sững, 
Lưng đeo виот, tay mềm mại bút hoa 
Trong và thật : sáng hai bờ suy tưởng 


Sống hiên ngang mà nhân ái chan hoà. 


(Huy Cận, Đi trên mảnh đất này) 

Cái đẹp trong văn học không chỉ thể hiện ở nội dung mà còn ở hình thức, 
chỉ như thế văn học mới có tác dụng sâu sắc trong việc thoả mãn nhu cầu 
thẩm mĩ của con người. Hình thức đẹp là những thủ pháp làm cho hình tượng 
văn học trở nên sinh động, hấp dàn, nghệ thuật kết cấu tác phẩm một cách 
chặt chẽ, hợp lí, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ một cách điêu luyện,... Chẳng 
hạn, nghệ thuật điển hình hoá rất đặc sắc của Nam Cao trong Chí Phèo, cách 
dùng biện pháp nhân hoá, đảo ngữ và các từ láy trong câu thơ rất tài hoa của 
Xuân Diệu “Những luồng run тау rung rinh lá” v.v... Với са nội dung đẹp và 
hình thức đẹp, văn học làm cho con người thêm mến yêu cuộc sống, thêm 
khao khát hướng tói những gì là đẹp dë, tốt lành. 

Ba giá trị trên đây của văn học có mối liên hệ rất mật thiết. Không thể 
quan niệm rằng bộ phận này của tác phẩm đưa lại những thông tin nhận thức, 
bộ phận kia có ý nghĩa giáo dục và bộ phận còn lại thì thoả mãn nhu cầu thẩm 
mĩ, mà thực ra cả ba giá trị này cùng tác động tới người đọc. Cũng cần lưu ý, 
khi đề cập đến ba giá trị trên của văn học là nói theo thuật ngữ hiện đại, chứ 
thực ra từ xa xưa ông cha ta đã bàn tới những giá trị chân, thiện, mĩ của văn 
chương. Văn chương hướng tới chân, thiện, mĩ bao giờ cũng là văn chương cho 
mọi người và là văn chương của muôn đời. 


187 


П - TIČP NHÂN VĂN HỌC 
Các giá trị văn học thể hiện sức tác động thông qua tiếp nhận văn học. 


1. Tiếp nhận trong đời sống văn học 

Cũng như bất cứ một loại hình nghệ thuật nào khác, trong đời sống văn 
học luôn có mối liên hệ qua lại giữa sáng tạo, truyền bá và tiếp nhận. Nếu tác 
giả là người sáng tạo văn học thì tác phẩm là phương tiện truyền bá văn học và 
người đọc là chủ thể tiếp nhận văn học. Không có người đọc, không có công 
chúng thì những cố gắng của tác giả, mọi giá trị của tác phẩm cũng trở nên 
vô nghĩa. 

Cần phân biệt fiếp nhận và đọc. Tiếp nhận rộng hơn đọc, vì trước khi có 
chữ viết уа công nghệ їп ấn, tác phẩm văn học đã được truyền miệng. Ngày 
nay, khi tác phẩm văn học chủ yếu được in ra, nhiều người vẫn tiếp nhận văn 
học không phải do đọc bằng mắt mà nghe bằng tai, như nghe chính tác giả 
đọc thơ, nghe “đọc truyện đêm khuya” trên đài phát thanh... Tiếp nhận văn 
học chính là quá trình người đọc hoà mình vào tác phẩm, rung động với nó, 
đắm chìm trong thế giới nghệ thuật được dựng lên bằng ngôn từ, lắng nghe 
tiếng nói của tác giả, thưởng thức cái hay, cái đẹp, tài nghệ của người nghệ sĩ 
sáng tạo. Bằng trí tưởng tượng, kinh nghiệm sống, vốn văn hoá và bằng cả tâm 
hồn mình, người đọc khám phá ý nghĩa của từng câu chữ, cảm nhận sức sóng 
của từng hình ảnh, hình tượng, nhân vật, dõi theo diễn biến của câu chuyện, 
làm cho tác phẩm từ một văn bản khô khan biến thành một thế giới sống 
động, đầy sức cuốn hút. Như vậy, tiếp nhận văn học là hoạt động tích cực của 
cảm giác, tâm trí người đọc nhằm biến văn bản thành thế giới nghệ thuật 
trong tâm trí mình. 


2. Tính chất tiến nhận văn hoc 

Tiếp nhận văn học thực chất là một quá trình giao tiếp. Sự giao tiếp giữa 
tác giả với người tiếp nhận là mối quan hệ giữa người nói và người nghe, người 
viết và người đọc, người bày tỏ và người chia së, cảm thông. Bao giờ người viết 
cũng mong người đọc hiểu mình, сат nhận được những điều mình muốn gửi 
gắm, kí thác. Cao Bá Quát từng nói : “Xưa nay, nói khổ của người ta không gì 
bằng chữ tình, mà cái khó ở đời không gì bằng sự gặp gõ”. Gặp gỡ, đồng điệu 
hoàn toàn là điều уб cùng khó khăn. Song dẫu không có được sự gặp gỡ hoàn 
toàn, tác giả và người đọc thường vẫn có được sự tri âm nhất định ở một số 


188 


khía cạnh nào đó, một vài suy nghĩ nào đó. Đọc Truyện Кїёи, người không tán 
thành quan niệm “Chữ tài chữ mênh khéo là ghét nhau” của Nguyễn Du vẫn 
có thể chia sẻ với ông nói đau nhân thế; người không bằng lòng việc tác giả để 
cho Từ Hải ra hàng уап có thể tam đắc với những trang ngợi ca người anh 
hùng “Chọc trời khuấy nước mặc dầu - Doc ngang nào biết trên đầu có ai”,... 
Trong sự giao tiếp giữa tác phẩm với độc giả, cần chú ý tính chất cá thể 
hoá, tính chủ động, tích cực của người tiếp nhận. ở đây, năng lực, thị hiếu, sở 
thích của cá nhân đóng vai trò rất quan trọng ; tuỳ theo lứa tuổi già hay trẻ, 
trình độ học vấn cao hay thấp, kinh nghiệm sống nhiều hay ít mà có kết quả 
tiếp nhận cụ thể, riêng biệt cho mỗi người. Thậm chí cùng một người, lúc nhỏ 
đọc tác phẩm ấy đánh giá khác, sau lớn lên đánh giá khác, về già lại đánh giá 
khác. Tính khuynh hướng trong tư tưởng, tình cẩm, trong thị hiếu thẩm mĩ 
càng làm cho sự tiếp nhận văn học mang đậm nét cá nhân và chính sự chủ 
động, tích cực của người tiếp nhận đã làm tăng thêm sức sống của tác phẩm. 
Tác phẩm văn học tuy miêu tả cuộc sống cụ thể, toàn vẹn, sinh động, nhưng 
văn còn rất nhiều điều mơ hồ, chưa rõ. Người đọc phải quan sát, tri giác để 
làm nổi lên những nét mò, khôi phục những chó còn bỏ lửng, nhận ra mối liên 
hệ của những phần xa nhau, ý thức được sự chi phối của chỉnh thể đối với các 


bộ phận. Ở đây không chỉ có tác phẩm tác động tới người đọc, mà còn có việc 
tác động, tìm tài của người đọc đối với văn bản. Thiếu sự tiếp nhận tích cực của 
người đọc thì tác phẩm chưa thể hiện lên thật sinh động, дау đặn, hoàn chỉnh. 


Tính đa dạng, không thống nhất cũng là một điểm nổi bật trong sự giao 
tiếp của người đọc với tác phẩm. Tính chất này bộc lộ ở chỗ cùng một tác 
phẩm nhưng cảm thụ và đánh giá của công chúng có thể rất khác nhau. Đọc 
Truyện Kiều, người thấy ở Thuý Kiều tấm gương hiếu nghĩa, người coi nàng 
như là biểu tượng cho thân phận đau khổ của người phụ nữ,... Sự khác nhau 
tong саш nhậu, đánh giá tác phẩm có nguyên nhiều ó cả tác рийёш và người 
đọc. Nội dung tác phẩm càng phong phú, hình tượng nghệ thuật càng phức 
tạp, ngôn từ càng đa nghĩa thì sự tiếp nhận của công chúng về tác phẩm càng. 
lám hình nhiều vẻ. Tuổi tác, kinh nghiệm sống, học vấn hay tâm trạng người 
đọc cũng tác động không nhỏ đến quá trình tiếp nhận tác phẩm. Chẳng hạn 
cùng đọc truyện Bà chúa tuyết của An-đéc-xen, tré em và người lớn đều thích thú, 
nhưng cách hiểu của mỗi người lại không giống nhau. Vẫn là bài Thơ duyên 
của Xuân Diệu nhưng khi buồn đọc khác, khi vui đọc khác, khi đang yêu đọc 
khác... Điều đáng lưu ý là, dù cách hiểu có khác nhau, nhưng người đọc cần cố 


189 


gắng để đạt tới một cách hiểu đúng về tác phẩm, làm sao để tác phẩm toå sáng 


đúng với giá trị thực của nó. 


3. Các cấp độ tiếp nhận văn học 

Đọc và hiểu tác phẩm văn học là một hành động tự do, môi người có cách 
thức riêng, tuỳ theo trình độ, thói quen, thị hiếu, sở thích của mình, nhưng 
nếu nhìn nhận một cách khái quát уап có thể thấy những cấp độ nhất định 
trong cách thức tiếp nhận văn học. Thứ nhất là cách cảm thụ chỉ tập trung vào 
nội dung cụ thể, nội dung trực tiếp của tác phẩm, tức là xem tác phẩm kể 
chuyện gì, có tình ý gì, các tình tiết diễn biến ra sao, các nhân vật yêu ghét 
nhau thế nào, sống chết ra sao... Đó là cách tiếp nhận văn học đơn giản nhất 
nhưng cũng khá phổ biến. Thứ hai là cách cảm thụ qua nội dung trực tiếp để 
thấy nội dung tư tưởng của tác phẩm. Ở đây người đọc có tư duy phân tích, 
khái quát, biết từ những gì cụ thể, sinh động mà thấy vấn dë đặt ra và cách 
thức người viết đánh giá, giải quyết vấn đề theo một khuynh hướng tư tưởng – 
tình cảm nào đó. Thứ ba là cách cảm thụ chú ý đến cả nội dung và hình thức 
biểu hiện của tác phẩm, thấy cả giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật của nó, 
cảm nhận được cái hấp дап, sinh động của đời sống được tái hiện, lại biết 


thưởng thức cái Һау, cái đẹp của câu chữ, kết cấu, loại thể, hình tượng..., qua 
đó không chỉ thấy rõ ý nghĩa xã hội sâu sắc của tác phẩm mà còn xem việc đọc 
tác phẩm là cách để nghĩ, để cảm, để tự đối thoại với mình và đối thoại với tác 
giả, suy tư về cuộc đời, từ đó tác động tích cực vào tiến trình đời sống. 

Để tiếp nhận văn học thực sự có hiệu quả, người đọc phải không ngừng 
nâng cao trình độ hiểu biết của mình, tích luỹ kinh nghiệm tiếp nhận, biết 
trân trọng sån phẩm sáng tạo của một ý thức khác, lắng nghe một tiếng nói 
khác, làm quen với một giá trị văn hoá khác. tìm cách để hiểu tác phẩm một 
cách khách quan, toàn vẹn, nhờ thế mà làm phong phú thêm vốn cảm thụ của 
mình. Không nên thụ động mà phải tiếp nhận văn học một cách chủ động, 
tích cực, sáng tạo, hướng tới cái hay, cái đẹp, cái đúng. Thói quen đọc - hiểu 
theo kiểu suy diễn tuỳ tiện chẳng những làm thui chột các giá trị khách quan 
vốn có của tác phẩm, mà còn làm nghèo năng lực tiếp nhận các tác phẩm mới, 
lạ và khó. Người ta bao giò cũng có phát hiện mới về tác phẩm trên tầm cao 
của kiến thức, tình yêu thiết tha với cái đẹp, sự say mê và rung cảm mãnh liệt 
với văn chương. 


190 


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 

1. Nêu vắn tắt cơ sở xuất hiện và nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo 
dục, thẩm mĩ của văn học. 

2. Các giá trị của văn học có mối quan hệ với nhau như thế nào ? 

3. Tiếp nhận văn học là гї? Phân tích các tính chất trong tiếp nhận văn học. 

4. Có mấy cấp độ tiếp nhận văn học ? Làm thế nào để tiếp nhận văn học có 


hiệu quả thực sự ? 


GHI NHỚ 


Văn học có ba giá trị cơ bản : nhận thức, giáo dục, thấm mĩ. Các giá trị cúa 
văn học được thực hiện thông qua quá trình tiếp nhận văn học với các tính 


chất và cấp độ khác nhau. 


LUYỆN TẬP 

1. Có người cho rằng giá trị cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời 
sống tâm hôn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người 
được thêm trong sạch và phong phú hơn”. Nói như vậy có đúng không ? 
Vì sao ? 

2. Tự chọn phân tích một tác phẩm văn học cụ thể để làm sáng tỏ các giá trị 
của văn học (hoặc các cấp độ tiếp nhận văn học). 


3. Thế nào là cẩm và hiểu trong tiếp nhận văn học ? 


191 


TÔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT : 
LİCH SỬ, РАС ĐIỂM LOẠI HÌNH 
VÀ CÁC PHONG CÁCH NGÔN NGỮ 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


* Hệ thống hoá được những kiến thức cơ bản về 
lịch sử, đặc diém loại hình, các phong cách 
ngôn ngữ cúa tiếng Việt đã học từ lớp 10 đến 
lớp 12 ; nắm chắc đặc điếm cúa từng phong 
cách và việc sứ dụng mỗi phong cách trong 
ngữ cảnh giao tiếp phù hợp. 


e Nâng cao thêm kĩ năng lĩnh hội và tạo lập văn 
bản thuộc từng phong cách khi cần thiết. 


1. Кё bång sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào 


các mục trong bảng. 


Nguồn gốc và lịch sử phát triển 


Đặc điểm 
của loại hình ngôn ngữ đơn lập 


a) Về nguồn gốc, tiếng Việt thuộc : 
— Họ: 
= Dòng: 
= Nhánh : 


b) Các thời kì trong lịch sử : 


а) > 


h) 


Ге 9 


192 


2. Кё bảng sau vào vở rồi điền tên các phong cách ngôn ngữ và các thể loại 
văn bản tiêu biểu cho từng phong cách (theo таи ở cột thứ ba trong Бапа): 


PCNN PCNN PCNN | PCNN PCNN PCNN 
nghệ thuật 
Thể loại - Cadao, vë, 
văn bản thơ,... 
TU = Truyện, tiểu 
biểu thuyết, kí,... 
= Kịch bản,... 


3. Кё bảng sau vào vở rồi điền tên các phong cách ngôn ngữ và các đặc 
trưng cơ bản của từng phong cách (theo máu ở cột thứ ba trong bång) : 


PCNN PCNN PCNN PCNN PCNN | PCNN 
nghệ thuật 


Các đặc -Tính hình 

trưng tượng 

cơ bản Tính 
truyền сат 

~ Tính cá thể 
hoá 


4. So sánh hai đoạn văn bản sau đây, xác định phong cách ngôn ngữ và đặc 
điểm ngôn ngữ của hai đoạn văn bản. 

a) Mặt trăng : Vệ tỉnh tự nhiên của Trái Đất, phản chiếu ánh sáng của Mặt 
Trời và chiếu sáng Trái Đất vë ban đêm, có hình dạng nhìn thấy thay đổi dần 
từng ngày từ khuyết дёп tròn và ngược lại. 

(Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, 
NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học, 2005) 


b) Giăng là cái lim vàng giữa gsao. Giăng là cái đĩa bạc trê 
nhung da trời. Giăng 104 mộng xuống trần gian. Giăng tuôn suối mát để những 
hôn khát khao ngụp lặn. 

(Nam Cao, Giăng sáng, trong Tuyển tập Nam Cao, 


tâp I, NXB Văn học, Hà Nội, 1993) 


193 


5. Đọc văn bản (lược trích) sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. 


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ МОТ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số : 2795/QĐ-UB in nh 


Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1992 


QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BẢO HIỂM Y TẾ HÀ NỘI 


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


— Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ; 


— Căn cứ Nghị định 299/HĐBT ngày 15 — 8 – 1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban 
hành Điều lệ Bảo hiểm y tế ; 


— Xét đề nghị của các đồng chí Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, 
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, 
QUYẾT ĐỊNH 


L. Thành lập Bảo hiểm y tế (BHYT) Hà Nội. BHYT Hà Nội chịu sự quản lí, chỉ 
đạo trực tiếp của Sở Y tế Hà Nội và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của 
BHYT Việt Nam (Bộ Y tế). 

Địa điểm đặt tại số 18 phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

BHYT Hà Nội có nhiệm vụ : 

1. Tổ chức thực hiện BHYT tại Hà Nội theo Nghị định số 299/HĐBT ngày 15 — 8 — 
1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ BHYT (trừ các đối tượng là cán bộ 
công nhân viên đang công tác tại các cơ quan Trung ương). 

2. Tuyên truyền và giải thích về lợi ích của BHYT cho nhân dân, hướng dẫn việc 
thực hiện BHYT cho các quận, huyện ; các sở, ban, ngành ; các đơn vị làm bảo hiểm. 

3. Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Sở, các bệnh viện để tố chức tốt 
việc khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh được BHYT, đồng thời hướng dẫn 


hoặc kí kết hợp đồng dịch vụ y tế cho các nhu cầu BHYT. 


194 


II. Tổ chức của BHYT Hà Nội : có 1 Giám đốc, 1 — 2 Phó Giám đốc và các phòng, 
ban chức năng. 


Ш. Tại mỗi huyện tổ chức một chỉ nhánh BHYT huyện trực thuộc BHYT 
Hà Nội. 

Wolo 

Мы] 


VI. Сас đồng chí Chánh văn phòng UBND thành phố ; Trưởng ban Tổ chức 
chính quyền thành phố ; Chủ tịch UBND các quận, huyện ; Giám đốc các sở, các 
đơn vị có liên quan và Giám đốc BHYT Hà Nội thi hành quyết định này. 


TM. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH 
bài (Đã ki 


Yêu cầu: 
a) Hãy xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản. 
b) Phân tích đặc điểm về từ ngữ, câu văn, kết cấu của văn bản. 


с) Giả định rằng văn bản trên vừa mới được kí và ban hành một vài giờ 
trước, anh (chị) hãy đóng vai một phóng viên báo hằng ngày viết một tin ngắn 
theo phong cách ngôn ngữ báo chí (thể loại bản tin) để đưa tin về sự kiện ban 
hành văn bản. 


195 


Өм ТАР РНАМ VĂN HỌC 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


• Nắm một cách hệ thống và biết vận dụng 
linh hoạt, sáng tạo những kiến thức cơ bản 
đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 12, 
học kì II. 


* Có năng lực phân tích văn học theo từng cấp 
độ : sự kiện, vấn dè, tác phẩm, hình tượng, 
ngôn ngữ văn học,... 


I- NỘI DUNG ÔN TẬP 


Sách giáo khoa Ngữ uăn12, tập hai, phần văn học Việt Nam gồm những tác 
phẩm văn học hiện đại từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX, 
thuộc các thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, văn nhật dụng. 

Về truyện ngắn và tiểu thuyết, chương trình gồm các tác phẩm : Vg chóng 
A Phú (Tô Hoài, Vợ nhặt (Kim Lân), Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành), 
Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi), Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn 
Minh Châu) và các tác phẩm đọc thêm : Bất sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam), 
Mùa lá rụng trong uườn (Ма Văn Kháng), Một người Hà Nội (Nguyễn Khải). 
Khi ôn tập, cần nắm được những kiến thức cơ bản về thể loại truyện ngắn và 
tiểu thuyết để vận dụng vào việc phân tích tác phẩm. Ngoài việc nắm vững nội 
dung tư tưởng các tác phẩm, nên so sánh để làm rõ những nét đặc sắc về nghệ 
thuật của mỗi truyện : tình huống truyện, khắc hoạ nhân vật, nghệ thuật trần 
thuật, ngôn ngữ nghệ thuật,... Ở đây, ngoài yêu cầu nhận ra những nét đặc sắc 
của từng tác phẩm thể hiện tư tưởng và phong cách nghệ thuật của mỗi nhà văn, 
còn phải thấy được phần nào sựđa dạng, phong phú của truyện ngắn thời kì này. 

Về kịch hiện đại Việt Nam, sách giáo khoa trích học vở kịch Hồn Trương Ba, 
da hàng thịt của Lưu Quang Vũ. Khi ôn tập, ngoài việc nắm vững giá trị nội dung. 
và nghệ thuật của đoạn trích, cần phải hiểu được một số đặc điểm của thể loại 
kịch qua đoạn trích và vận dụng được những tri thức đó để đọc văn bản kịch. 

Phần văn học nước ngoài có các trích đoạn truyện ngắn và tiểu thuyết : 
Thuốc (Lỗ Tấn), Số phận con người (M. Sô-lô-khốp), Ông già và biển cả 
(Ơ. Hê-minh-uê). Khi ôn tập, ngoài việc nắm vững giá trị nội dung, những 


196 


sáng tạo về hình thức trong mỗi tác phẩm, còn cần nắm được cách đọc một 
tác phẩm truyện hiện đại nước ngoài. 


II - PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP 

Học sinh có thể vận dụng những hình thức ôn tập sau : 

— Làm bài tập tại lớp. 

~ Thuyết trình. 

~ Thảo luận ở lớp (có thể theo nhóm). 

~ Viết báo. 

Có thể lập đề cương ôn tập theo hệ thống các vấn đề và câu hỏi sau : 

1. Những phát hiện khác nhau về số phận và cảnh ngộ của người dân lao 
động trong các tác phẩm Vợ chóng А Phủ (Tô Hoài), Vợ nhặt (Kim Lân). Phân 
tích nét đặc sắc trong tư tưởng nhân đạo của mõi tác phẩm. 

2. Các tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, Những đứa con 
trong gia đình của Nguyễn Thi đều viết về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Hãy so sánh để làm rõ những khám phá, 
sáng tạo riêng của từng tác phẩm trong việc thể hiện chủ đề chung đó. 

3. Phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa 
của Nguyễn Minh Châu. 

4. Y nghĩa tư tưởng của đoạn trích vở kịch Hôn Trương Ba, da hàng thịt của 
Luu Quang Vũ. 

5. Ý nghĩa tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn Số phận con 
người của M. Só-ló-khóp. 

6. Trong truyện ngắn Thuóc, Lỗ Tấn phê phán căn bệnh gì của người 
Trung Quốc đầu thế kỉ XX ? Đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm ? 

7. Ý nghĩa biểu tượng trong đoạn trích Ông già và biển cả của О. Hê-minh-uê ? 

Lưu ý : Về những tác phẩm khác, học sinh dựa vào câu hỏi ở phần Hướng 
айп học bài để on tập. 


197 


КІЁМ TRA TÓNG НОР CUỐI МАМ 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT 


* Nắm vững các nội dung cơ bản cúa cá ba 
phần Văn học, Tiếng Việt, Làm văn trong 
chương trình Ngữ văn lớp 12, chú yếu ở học | 
kì II. | 

• Biết cách vận dụng những kiến thức và kĩ 
năng đã học đế hoàn thành tốt bài kiểm tra | 
tổng hợp cuối năm. 


I- HUỚNG DÁN CHUNG 

1. Những nội dung cần chú ý 

Ôn lại những nội dung đã được hướng дап ôn tap ở cuối học kì I. Chú 
trọng ôn tập các nội dung sau đây ở học kì П: 

a) Về Văn học 

Giá trị nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm, đoạn trích đã học ở học kì II : 

— Phần văn học Việt Nam : Vợ chông A Phủ (Tô Hoài) ; Vợ nhặt (Kim Lân) ; 
Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) ; Những đứa con trong gia đình (Nguyễn 
Thi) ; Chiếc thuyên ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) ; Hồn Trương Ba, da hàng 
thịt (Lưu Quang Vũ) và một số văn bản nhật dụng. 


= Phần văn học nước ngoài : Thuốc (15 Tấn), Số phận con người (M. Sô-lô-khốp), 
Ông già và biển cả (O. Hề-minh-uê). 

~ Lí luận văn học : Giá trị văn học và tiếp nhận văn học. 

b) Về Tiếng Việt 

~ Nhân vật giao tiếp 

~ Thực hành về hàm ý 

— Phong cách ngôn ngữ hành chính. 

c) Về Làm uăn 


~ Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi 


198 


— Rèn luyện kĩ năng mở bài và kết bài trong bài văn nghị luận 
— Diễn đạt trong văn nghị luận 
— Phát biểu tự do 


— Văn bản tổng kết. 


2. Cách ôn tập và làm bài kiểm tra 


(Tham khảo phần Hướng dẫn chung ở bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I.) 


II - GỢI Y DÉ BÀI 
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề.) 
Phản trắc nghiệm (3 điểm) 


1. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của tính nhân đạo trong 
truyện ngắn Vợnhặt ? 


А - Trân trọng niềm khát khao tổ ấm gia đình 

В – Ca ngợi tình thương yêu giữa những người nghèo khổ 

C- Xây dựng một tình huống đặc biệt : vui mà tội nghiệp, mừng mà vừa тїї 
vừa lo 

D - Xót thương trước tình cảnh thê thảm của người nông dân trước Cách 
mạng tháng Tám 


2. Câu nào sau đây nêu đúng và dày đủ chủ đề truyện ngắn Vợ nhặt ? 
А - Truyện ngắn Vợnhặt của Kim Lân kể về người vợ “nhặt được” của Tràng. 
Н – Truyện ngắn Vợnhặt của Kim Lân không chỉ miêu tả tình cánh thê Һат 


của người nông dân trong nạn đói năm 1945 mà còn khẳng định bản 
chất tốt đẹp và sức sống kì diệu của họ. 


C – Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân thể hiện niềm khát khao tổ ấm gia 
đình và tình yêu thương đùm bọc lấn nhau của những người nông dân 
trước Cách mạng. 

D - Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân nói về tình cảnh thê thẩm của người 
nông dân trong nạn đói năm 1945. 


199 


3. Thành công chủ yếu về nghệ thuật của truyện Vợ chóng A Phú thể hiện ở 
những phương diện nào ? 

А - Khắc hoạ tính cách nhân vật ; tạo màu sắc và phong vị dân tộc 

В – Khắc hoạ tính cách nhân vật ; xây dựng tình huống truyện 

C- Khắc hoa tính cách nhân vật ; miêu tả tâm lí nhân vật 

D - Tạo màu sắc và phong vị dân tộc ; хау dựng tình huống truyện. 

4. Đặc điểm nào dưới đây không thể hiện màu sắc sử thi trong tác phẩm 
Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ? 


A- Đề cập tới vấn đề cơ bản nhất, có ý nghĩa sống còn của đất nước - cuộc 
kháng chiến chống Mĩ giành độc lập cho dân tộc 


B- Xây dựng các nhân vật аши hùng quyết chiếu đấu, ш siulı vì độc Іар tu 
do của đất nước 


C - Thể hiện tinh thần lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Mĩ 


D - Тао dựng một bức tranh hoành tráng vềthiên nhiên và con người 


5. Nhận định nào sau đây đúng và dày đủ ? 

Hình tượng rừng xà nu trong truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Trung 
Thành có ý nghĩa tượng trưng cho : 

A - Sức sống tuyệt vời của thiên nhiên Việt Nam 

В- Cuộc đấu tranh bất khuất của dân làng Xô Man và các dân tộc Tây Nguyên 

C- Sự bất lực của bom đạn đế quốc Mĩ 

D - Cuộc sống đau thương nhưng kiên cường bất khuất của các dân tộc Tây 

Nguyên nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung 

6. Trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu có chỉ tiết : 

Sau cuộc nói chuyện với “người đàn bà”, có “một cái gì vừa mới vỡ ra trong đầu 


vị Bao Công của cái phố huyện vùng biển”. Theo anh (chị), nhân vật Đầu đã 
hiểu ra điều gì ? 


A - Cuộc sống còn quá nhiều khó khăn của người dân chài vùng biển 
В – Sự nhãn nhục, cam chịu của người phụ nữ lao động vùng biển 
C- Tình thương yêu vô bờ của người mẹ đối với những đứa con của mình 


D- Không thể доп giản, sơ lược trong việc nhìn nhận cuộc sống và con người 


200 


7. Câu nào sau đây nêu chính xác và đầy đủ chủ đề truyện Số phận con 
người của nhà văn Nga M. Sô-lô-khốp ? 
A- Truyện Số phận con người thể hiện sự tàn bạo của chiến tranh phát xít. 


В – Truyện Số phận con người thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với những số 
phận chịu nhiều mất mát trong chiến tranh. 


C- Truyện Số phận con người thể hiện khát vọng vươn lên làm chủ số phận 
của con người. 

D - Truyện Số phận con người thể hiện bản lĩnh kiên cường và nhân hậu 
của con người Xô viết. 

8. Dòng nào sau đây khong nêu đặc điểm thể hiện sự trong sáng của 

tiếng Việt ? 

A - Tính chuẩn mực, có quy tắc 

В – Sự không lai căng, pha tạp 

C- Tính lịch sự, văn hoá trong lời nói 


D - Sự phong phú, sinh động về từ ngữ, âm thanh 


9. Đoạn văn sau có những đặc sắc gì về diễn đạt ? 

Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa bao giờ có một thời đại 
phong phú như thời đại này. Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lúc 
một hôn thơ rộng mở như Thế Lũ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như 
Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Huy Cận, quê mùa 
như Nguyên Bính, kì dị như Chế Lan Viên... và thiết tha, rao rực, băn khoăn nhu 
Xuân Diệu. 

(Hoài Thanh - Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, Sdd) 

А - Dùng từ chính xác, độc đáo ; viết văn giàu hình ảnh 

В – Viết văn giàu hình ảnh ; sử dụng các phép tu từ lặp cú pháp, liệt kê 

C- Dùng từ chính xác, độc đáo ; sử dụng các phép tu từ lặp cú pháp, liệt kê 


D- Viết văn giàu hình ảnh ; sử dụng các phép tu từ chêm xen, liệt kë 
10. Đoạn văn sau đây sử dụng phép tu từ nào ? 


Làng ở trong tầm đại bác của đôn giặc. Chúng nó bắn, đã thành lệ, mỗi 
ngày hai lần, hoặc buổi sáng sớm ид xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc 


201 


nửa đêm vå trở gà gáy. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn йді xà nu cạnh 
con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng uqn cây không có cây nào không bị thương. 
Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. 
Ó chỗ vêt thương, nhựa úa ra, tràn trè, thơm ngào ngại, long lanh nắng hè gay 
gät, rồi dần dàn bám lại, den và đặc quyện thành từng cục máu lớn. 


(Nguyễn Trung Thành, Rừng xà пи) 

A- Lặp cú pháp, liệt kê 

B- Lặp cú pháp, сһет хеп 

C- Liệt kê, chêm xen 

D - Іар cú pháp, liệt kê, chêm xen 

11. Đọc đoạn trích sau và cho biết vì sao lập luận đưa ra lại bị phe đối lập 
bác lại? 

1...1 Năm 1990 trong cuộc thi hùng biện châu А vè luận đề “Loài người chung 
sống hoà bình là lí tưởng có thể thực hiện", phía phản bác là đội Đại học Đài 
Loan, số 2 nói : “Dựa uào số liệu thống kê, từ năm 1945 đến nay, môi ngày có 12 
cuộc chiến xảy ra, bao gồm các cuộc chiến tranh quốc tế hay nội chiến lớn nhỏ. 
Xin hỏi mọi người, đó là trạng thái hoà bình chăng ?”. 


Về uiệc này, đội bảo vê là Đại học Nam Kinh, số 3 phản bác : “... Đội bạn nói 


rằng từ 1945 đến nay, mỗi ngày nổ ra 12 cuộc chiến tranh. Các số này nêu ra 
không chính xác. Sự thực là những năm 60 tổng cộng dá nổ ra khoảng 30 cuộc 
chiến, còn đến những năm 80 thì cả thảy nổ ra chưa đến 10 cuộc. Điều này chẳng 
nói lên một xu thế hoà hoãn hay sao ?”. 


(Theo Triệu Truyền Đống, Phương pháp biện luận, 
Nguyễn Quốc Siêu biên địch, NXB Giáo dục, 1999) 

A - Luận cứ không đầy đủ 

B- Luận cứ không chính xác 

C- Luận cứ không tiêu biểu 

D- Luận cứ mâu thuân 

12. Đoạn văn sau chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào ? 

Trên trời có những uì sao có ánh sáng khác thường, nhưng con mắt của 


chúng ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy, uà càng nhìn thì càng thấy sáng. Văn 


202 


thơ của Nguyễn Đình Chiểu cũng vây. Có người chỉ biết Nguyễn Đình Chiểu là 
tác giả của Lục Vân Tiên, và hiểu Lục Vân Tiên khá thiên lệch иё nội dung và vè 
vän, còn rất ít biết thơ uăn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu, khúc ca hùng tráng 
của phong trào yêu nước chống bọn xâm lược Pháp lúc chúng đến bờ cõi nước ta 
cách đây một trăm пат! 


(Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đình Chiều, 
ngôi sao sáng trong uăn nghệ của dân tộc) 


A- Chứng minh B- So sánh 

C- Giải thích D- Phân tích 

Phản tự luận (7 điểm - Chọn một trong hai đề) 

Đề! 

1. Giới thiệu khái quát vë tác giả Tô Hoài và tác phẩm Vợ chóng А Phú. 
(2 điểm) 

2. Phân tích giá trị nghệ thuật của việc xây dựng tình huống truyện trong 
truyện ngắn Vợnhặt của Kim Lân. (5 điểm) 

Đề2 

1. Giới thiệu khái quát về tác giả О. Hê-minh-uê và tác phẩm Ông già và 
biển cả. (2 điểm) 

2. “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được : 
thời gian, lời nói và cơ hội.” 


Nêu suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. (5 điểm) 


203 


TRÀ BÀI КІЁМ TRA TÓNG НОР CUỐI NĂM  — 


KẾT QUÁ САМ ĐẠT ү 

• Phát hiện và bổ sung những mặt còn yếu vè | 
kiến thức và kĩ năng. | 

* Rút được những kinh nghiệm bổ ích dé chuẩn | 
bị tốt cho kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. | 


z - 


HOAT ĐÔNG DẠY HỌC TRÊN LỚP 

1. Nghe nhận xét, đánh giá kết quả làm bài. 

2. Thảo luân để phát hiện và sửa chữa các lõi trong bài kiểm tra, rút kinh 
nghiệm về cách làm bài kiểm tra tổng hợp. 

3. Хау dựng một dàn ý chỉ tiết cho đề tự luận. 

4. Từng cá nhân đọc lại bài kiểm tra và sửa chữa các lõi. 

5. Gợi ý làm bài 


a) Đáp án phân trắc nghiệm 


1 2 3 4 | 5 6 ГА 8 9 10 11 12 


С в А c|b|bl|plb C D B B 


b) Gợi ý nội dung phân tự luận 

Câu 2 (đề 1) 

— Các tình huống độc đáo của truyện : 

+ Nhân vật Tràng trong truyện là một thanh niên làm nghề kéo xe, nghèo 
khổ, thô kệch bỗng nhiên “nhặt” được vợ một cách dễ dàng, nhanh chóng, ở 
ngay giữa đường giữa chợ, nhờ mấy bát bánh đúc. 


+ Tràng lấy vợ trong một tình huống éo le, vui buồn lẫn lộn và trong hoàn 
cảnh nuôi mình và mẹ già đã rất khó khăn, nay lại phải thêm một miệng ăn nữa. 
+ Hạnh phúc của đôi vợ chồng mới lấy nhau, của gia đình bà cụ Tứ diễn ra 


trong tình cảnh thê Һат của nạn đói năm 1945. 


204 


— Y nghĩa của việc xây dựng tình huống truyện : 
+ Lên án xã hội thực dân nửa phong kiến tàn bạo đã đẩy con người đến 
cảnh sống éo le, cùng cực. 


+ Nói lên khát vọng của con người cho dù bị đẩy vào tình huống bi đát, 
phải sống trong sự đe doa của cái chết уап khao khát tình thương, khao khát 
có một gia đình êm ấm, luôn hướng về sự sống và hi vọng ở tương lai. 


+ Tạo hoàn cảnh để các nhân vật bộc lộ tính cách của mình. 

Câu 2 (đề 2) 

Bài làm nên có một số ý chính sau đây : 

~ Giải thích và chứng minh tính đúng đắn của ý kiến : “Có ba điều trong 
cuộc đời ui người nếu di чиа sẽ không lấy lại được : thời gian, lời nói và 
cơ hội.” 

— Nêu bài học rút ra từ câu nói : 

+ Không nên lãng phí thời gian, “việc hôm nay chớ để đến ngày mai”. 

+ Cần cẩn trọng, suy nghĩ chín chắn trước khi nói. 


+ Khi thời cơ đến, phải biết nắm lấy, không nên bỏ lỡ. 


205 


BẰNG ТРА СОО TỪ HÁN VIỆT 


1. Từ trong bảng tra cứu chủ yếu là những từ Hán Việt xuất hiện trong SGK Май vän 12 
và một số tài liệu tham khảo khác. Khuôn khổ của bảng tra cứu có hạn nên NBS chỉ lựa 
chọn một số từ thường xuất hiện trong các văn bản cổ để tạo điều kiện cho việc lĩnh hội 
văn bản và sử dụng khi cần thiết. 

2. Nhìn chung, mỗi từ sẽ được trình bày theo quy cách dưới đây : 

-Tù càn giải thích. 

= Nghĩa của từ cần giải thích. Nếu từ có nhiều nghĩa sẽ ghi rõ 1, 2,... 

— Nghĩa của từng yếu tố trong từ (nếu cần). 

— Mở rộng vốn từ (theo các yếu tố). Nghĩa của những từ khó hiểu đặt trong dấu 
ngoặc đơn. 

- Hiện tượng đồng âm (được đánh dấu bằng dấu * ; nếu có nhiều từ đồng âm thì 
sẽ ghi rõ 1, 2,... sau dấu *). 


bác ái yêu thương rộng khắp tất cả mọi người. 


bác = rộng lớn, rộng rãi : bác học, uyên bác (hiểu biết sâu rộng). 
bác* = gạt bó, phủ nhận : biện bác (phân tích lí lẽ phải trái, đúng sai,... 


để gạt bỏ, phủ nhận), phản bác. 


bộc bạch trình bày rõ ràng, không che giấu ; phơi bày, giãi bày (tâm sự, nỗi 
lòng). 

bộc = phơi bày ; để lộ ra, không che đậy, giấu giếm : bộc lộ, bộc trực 
(thẳng thắn, không vòng vo né tránh). 


bộc* — người hầu, đầy tớ (trong xã hội cũ) : ¿áo bộc, nô bộc. 


cương dạng tất của tam cương (ba quan hệ : vua tôi, cha con, vợ chồng) và 
thường ngũ thường (năm phẩm chất : nhân, nghĩa, lẽ, trí, tín). 

cương = những điều chủ chốt, chủ yếu, cái quan trọng nhất chi phối, 
điều hành những cái còn lại trong một tổ chức, tổ hợp (như sợi dây lớn 
giữ mép lưới) ; mối giềng : cương lĩnh, chính cương (cương lĩnh chính trị), 
đại cương, đề cương. 

cuong“ = cứng rắn : cương nghị (cứng rắn quả quyết), cương quyết, 
cương trực. 


206 


cương"? = bờ cõi : biên cương, cương giới, vô cương (không giới hạn ; 
vô cùng vô tận). 

thường = 1. liên tục, lâu dài, không thay đổi : thường trú, thường trực, 
thường xuyên. 2. chung, phổ biến ; không có gì nổi bật, đặc biệt : tường 
kì, thường lệ, thường thức, thường tình ; di thường (khác thường), phi 
thường, tầm thường thông thường. 


diệu cảnh 


cảnh đẹp tuyệt trần. 

điệu = cực kì hay, đẹp ; khác thường như có sự trợ giúp của phép thần : 
diệu kế, diệu kì ; huyền diệu, kì diệu, thần điệu, tuyệt diệu. 

cảnh = hình sắc, sự vật, hiện tượng,... phô bày ra trước mắt : cảnh ngộ 
(tình trạng khó khăn trong cuộc sống), cảnh tinh, cảnh tượng ; bối cảnh, 
hoàn cảnh, ngoại cảnh, phong cảnh, quang cảnh, thảm cảnh, thắng 
cảnh, tình cảnh, toàn cảnh, uiễn cảnh. 

cảnh* = đề phòng, nhắc nhở để chú ý đề phòng, bảo vệ, canh gác : 
cảnh bình, cảnh giác, cảnh sát, cảnh vë, cảnh báo, cảnh cáo, cảnh tĩnh. 


hi hữu 


hiếm có, hiếm thấy, ít có, ít thấy. 

hi = 1. trông đợi : hi vọng. 2. ít, hiếm 

hi* = súc vật hiến tế thản linh (nghĩa gốc) : hi sinh (hi: con vật hiến tế 
có bộ lông một màu, không pha tạp sắc màu khác ; sinh : con vật hiến 
tế toàn vẹn, không thiếu một bộ phận nào). Hiện nay, hi sinh được 
dùng với ý nghĩa : hành động quên mình vì lí tưởng, nghĩa vụ cao cả. 


hiện thế 


đời nay ; thời nay. 

hiện = 1. gắn với thời điểm đang diễn ra trước mắt : hiện đại, hiện hành, 
hiện hữu, hiện tại, hiện thời, hiện tình, hiện trạng. 2. lộ ra, có thể thấy 
được : hiện diện (có mặt), hiện thân, hiện tượng, hiện uật ; biểu hiện, hiển 
hiện. phát hiện. tái hiện. thể hiện. thực hiện. xuất hiện. 


hoàn vũ 


toàn сац, toàn thế giới, vũ trụ. 

hoàn = rộng lớn ; bao trùm : hoàn câu (trái đất, thế giới). 

hoàn” = vòng tròn : kim hoàn, liên hoàn, тийп hoàn. 

hoàn”? = quay trổ lại : hoàn nguyên, hoàn tục (quay trở lại cuộc sống 
thế tục, không đi tu nữa), hoàn lương (trở lại con đường lương thiện) ; 
bồi hoàn (trả lại, đền bù). 

hoàn” = đầy đủ, trọn vẹn ; xong xuôi : hoàn bi (đầy đủ, không thiếu 
sót), hoàn chỉnh, hoàn hảo, hoàn thiện, hoàn thành. 


207 


hoàn” = trở về : khái hoàn (thắng trận trở về), khái hoàn ca, khái 
hoàn môn (công chào đón đoàn quân chiến thắng trở về ; công trình 
kiến trúc mang hình dáng cổng chào để kỉ niệm chiến thắng). 

ий = mái nhà (nghĩa gốc) ; che phủ, bao trùm cả một vùng rộng lớn 
(nghĩa chuyến) : ий ту (uñ : nói về không gian rộng lớn ; trų : nói vë 
thời gian vô tận). 

vů” = mưa : pü kế (dụng cụ đo lượng nước mưa), vů lộ (mưa và sương 
thấm пһиап đất đai, làm cho cây cối đâm chòi nảy lộc ; được dùng để 
nói về ơn huệ của vua chúa), vā thuỷ (một trong 24 tiết khí, mưa rào 
tốt lúa, xuất hiện vào cuối mùa xuân), phong ой biểu (dụng cụ dự 
đoán thời tiết). 


vů”? = múa: vů đạo, vü hội, vü khúc, рй trường. 


hông hoang 


thời viễn cổ xa xôi, lúc con người còn sống trong tình trạng ăn lông ở lõ. 
hồng = to lớn, rộng lớn : hồng phúc (phúc lớn), hồng thuỷ (trận lụt 
tràn ngập cả một vùng đất đai rộng lớn). 

hồng" = đỏ : hông kì, hồng quân. 

hoang = 1. chưa khai khẩn, sử dụng, trồng trọt : hoang đảo, hoang 
phế, hoang sơ, hoang vu ; khẩn hoang (khai phá đất đai để trồng trọt). 
2. không xác thực : hoang báo (báo tin không xác thực), hoang đường. 
3. quá mức độ : hoang phí. 


kì vĩ 


lớn lao khác thường, vĩ đại phi thường. 

Кі = lạ lùng khác thường ; đặc biệt khác thường : kì công, kì di, kì diệu, kì 
quan (công trình kiến trúc, thắng cảnh nổi tiếng, thể hiện những giá trị, 
những vẻ đẹp độc đáo), kì tài, kì tích (thành tích đặc biệt phi thường). 
КЁ! = 1. một khoảng thời gian có giới hạn nhất định : kì hạn ; hậu kì, 
học kì, thời kì, chu М, định kì, nhiệm kì. 2. hi vọng, trông chờ : kì uọng. 
Кї? = cờ : kì đài ; quốc kì, quân kì. 

ui= to lớn : pi đại, ul mô, Uĩnhân ; hùng ut. 


оѓ = đường sợi ngang ; đường ngang : и? độ, vī tuyến. 


kiểm thúc 


bó buộc. 


im їой. 


kiểm = xiềng xích (nghĩa gốc) ; kìm giữ : kiểm chế. 
thúc = bó (nghĩa gốc) ; buộc, bó buộc, ràng buộc, trói buộc : thúc thủ 
(bó tay) ; câu thúc, kết thúc, quản thúc, ước thúc (ràng buộc). 


208 


liên tài 


quý trọng tài năng. 

liên (lân) = xót thương : đồng bệnh tương liên (đồng bệnh tương lân) : 
cùng chung bệnh tật thì thương xót nhau ; ý nói : cùng chung cảnh ngộ thì 
cảm thông, xót thương nhau. 

liên* = liền (nhau) ; nối tiếp nhau ; kết hợp lại với nhau : liên bang, liên 
đoàn, liên hệ, liên hoan, liên hợp, liên kết, liên mình, liên quan, liên 
quân, liên tưởng. 


luân thường| 


những quy phạm đạo đức theo Nho gia, cần phải tuân thủ khi xử lí 
các mối quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè (ngữ 
luân) và được Nho gia coi là những nguyên tắc ứng xử, những đạo lí 
phổ biến không thay đổi (thường). 


nhãn giới 


(nhỡn giới) 


phạm vi nhìn, tầm nhìn. 


mãn — mát : nhấn cầu, nhấn khoa (chuyên khoa y học về mát), nhan 
quan (cách nhìn, tầm nhìn), nhấn tiên (ngay trước mắt). 


giới = khoanh vùng hạn định một khu vực, phạm vi, chủng loại, nghề 
nghiệp ; nơi tiếp giáp (khu vực, phạm vi,...) : giới hạn, giới thuyết, giới 
tuyến ; biên giới, cương giới. địa giới giáo giới, nam giới, nữ giới, thế 
giới, thượng giới, tiên giới. 

8161") = khuyên гап, ngăn cấm, kiêng Кі : giới nghiêm, giới sát, giới tiru 
(kiêng, cấm uống rượu) ; cảnh giới, phá giới, phạm giới, thụ giới (tiếp 
nhận những điều cấm kị của đạo Phật, theo con đường tu hành), trai 
giới (ап chay, giữ mình trong sạch để hành lễ). 


giới = dụng cụ, khí cụ : cơ giới (máy móc), khí giới, quân giới (chuyên 
ngành nghiên cứu, sản xuất vũ khí cho quân đội). 


> = б giữa làm cầu nối cho sự giao tiếp, tiếp xúc : giới thiệu, môi giới. 


nhất quán 


trước sau thống nhất từ đầu đến cuối, không mâu thuån với nhau. 

quán = xâu thành một chuỗi (nghĩa gốc) – thông suốt, xuyên suốt : quán 
thông, quán triệt, quán xuyến (gánh vác, lo liệu,... mọi việc). 

quán”! = thôi quen : quán tính ; tập quán. 

quán” = đội mũ (nghĩa gốc) - đứng đầu, hơn hẳn (mọi người) : дийп 
quân (người chiếm giải Nhất trong thi đấu thể thao), quán thế (bậc 
nhất ở trên đời, hơn tất cả mọi người). 


phiêu bóng 


cỏ bồng bay theo gió (nghĩa gốc) - cuộc sống lang thang vô định. 

phiêu = bay theo gió ; trôi nổi theo dòng nước : phiêu bạt, phiêu lãng, 
phiêu lưu. 

bồng = loài có dại, thân cứng, mép lá hình răng cưa, có ra hoa kết quả ; 
ruột quả có chứa đây sợi nhỏ ; quả già bungra, sợi nhỏ bay tứ tung theo gió. 


209 


tang bóng : cung bằng gõ cay dâu, ten bằng than cỏ bồng. Thời xưa, 
sinh con trai thì lấy cây cung bằng gó cây dâu và sáu mũi tên bằng thân 
cỏ bồng bắn lên trời, bắn xuống đất, bắn ra bốn phương, ý nói : làm trai 
có thể và cần phải thi thố tài папе ở khắp mọi nơi. 


phòn tap 


không đơn thuần ; bè bôn, phức tạp. 
phôn = nhiều, dòi dào : phôn hoa, phôn thịnh, phôn thực (sinh sôi пау 
nở nhiều), phôn vinh. 


tap = nhiều thứ, nhiều loại khác nhau xen lẫn nhau : tap âm, tạp chất, 
tạp chí, tạp dịch, tạp hoá, tạp uăn, tạp ки; phúc tạp, ué tạp. 


quang âm 


thời gian, ngày tháng. 

quang = 1. ánh sáng : quang học, quang hợp, quang phổ, quang tuyến ; 
dạ quang, điện quang, hào quang, phán quang, thiều quang (ánh sáng 
tươi đẹp trong mùa xuân). 2. rõ ràng, minh bạch : quang mình. 3. vẻ 
vang : quang vinh ; đăng quang (lên ngôi vua). 4. cảnh sắc, cảnh vật : 
phong quang ; quang cảnh. 

âm = đối xứng với dương ; mặt trăng, bóng tối, ban đêm : âm lịch ; thái 
âm (mặt trăng, đối xứng với thái dương : mặt trời). 


sī phu 


người có học thức, có tài đức trong xã hội phong kiến. 

sĩ = 1. người có học thức, có tài năng, đức độ ; từ tôn xưng : ẩn sĩ, ca sĩ, 
danh sĩ, đạo sĩ, giáo sĩ, hiệp sĩ, nhân sĩ, nho sĩ, nữ sĩ, nghĩa sĩ, quốc sĩ, 
thân sĩ. 2. chỉ những người thuộc lực lượng vũ trang ; một cấp bậc 
trong quân đội : binh sĩ, dũng sĩ, hạ sĩ, quân sĩ, thượng sĩ, trung sĩ, 
tướng Sĩ, Uệ Sĩ,... 

phu = 1. người đàn ông đã trưởng thành : chinh phu (người đàn ông ra 
trận ; người đi xa), đại phu (chức quan to trong chế độ phong kiến ; 
thầy thuốc), lão phu (người già tự xưng), nông phu, phàm phu (Кё 
phàm tục), thát phu (dân thường), tiểu phu. 2. chồng : phu quân 
(chóng), vi hon phu (người dược ước dinh làm chóng, chóng chưa 
cưới), uọng phu (ngóng trông, chờ đợi chóng). 


tất định 


nhất thiết phải như vậy. 


tha nhân 


người khác ; người ta. 

tha = khác biệt ; cái khác : tha hoá (phẩm chất đạo đức suy thoái, biến 
chất), tha huong (nơi chốn khác, không phải là quê hương mình), tha 
phương (phương trời, nơi chốn khác, không phải quê hương bản quán), 
tha phương câu thực (di làm, đi kiếm ăn ở nơi ха; ý nói vì cuộc sống mà 
phải rời Бб quê hương đi nơi khác kiếm ăn một cách vất vả). 


210 


thế phiệt 


đòng dõi nối đời cao sang, có thế lực trong xã hội cũ. 

thế = cõi đời ; đời người : thë gian, thế giới, thế hệ, thế kỉ, thế nhân 
(người đời), thế sự, thế tập (nối đời được hưởng chức tước, bổng lộc), 
thế tục (cuộc đời tràn tục ; cõi đời) ; cái thế (hơn hẳn trên đời), cứu thế, 
độ thế, giáng thế (tiên, Phật xuống tràn, theo quan niệm xưa), hậu thế, 
nhập thế (gắn bó với cuộc đời), xuất thế, yếm thế (chán đời). 


phiệt = 1. công trạng ; ghi công trạng, thành tích (nghĩa cổ). 2. thâu tóm 
quyền lực, tạo thành thế lực lớn, bao trùm : дийп phiệt, tài phiệt. 


thiên khải (như) được trời gợi ý, báo cho biết (theo quan niệm xưa). 
Каі = mở; gợi mó ; mó mang (kiến thức). 
khái* = khúc ca chiến thắng; chiến thắng. 

thiên lương | bản chất tốt đẹp của con người (vốn có như trời ban cho, theo quan 
niệm xưa). 
lương = tốt lành ; tốt đẹp : lương dân (dân lành), lương duyên, lương 
tâm, lương thiện, lương tri, lương у (thầy thuốc có tài có đức) ; bất lương 
(không lương thiện), cải lương, hoàn lương (quay trở lại cuộc đời lương 
thiện). 
luong” = thóc gạo : lương thảo (lúa вао cho binh lính, rơm có cho ngựa 
chiến ; các phẩm vật cần thiết cung cấp cho quân đội nói chung), lương 
thực ; quân lương. 
luong? = mát lạnh ; lạnh lẽo : thê lương. 
lương” = rường, rằm (trong bộ khung mái nhà) : lương đống (xà, rằm — 
nghĩa gốc ; những người đóng vai trò trụ cột trong triều đình - nghĩa 
chuyển). 

thời thượng | những cái được ưa chuộng đương thời. 
thượng = ưa chuộng ; ưa thích : cao thượng ; thượng hiền (quý trọng 
người hiển tài), #hugng võ (ưa chuộng võ nghệ ; coi trọng võ nghệ). 

thù tiếp tiếp đãi bạn bè, khách khứa một cách trinh trọng, ân сап, chu đáo. 
thù = chủ tự rót rượu mời khách (nghĩa gốc) ; tiếp đãi ân cần, báo đáp 
(nghĩa mởrộng) : thù tac (tac : khách rót rượu mời lại chủ), thù lao. 
thù”! = căm giận ; căm ghét ; oán hận : thù địch, thù hận ; hiềm thù, 
oán thù, phục thù, quốc thù, tư thù, tử thù (Кё thù không đội trời 
chung, phải một mất một còn). 
thù”? = khác biệt, riêng biệt : đặc thù. 

thủ thường | giữ mức bình thường, hợp với đạo lí, chuẩn mực chung. 


211 


thủ xướng | đề xuất, nêu lên đầu tiên. 
thú = đầu ; đầu tiên, đứng đầu, trên hết : thú cấp (cái đầu), thủ mưu, 
thủ phạm, thú đô, thú khoa, thủ lĩnh, thủ phủ, thủ trưởng ; nguyên 
thủ quốc gia (người đứng đầu Nhà nước). 
thú” = 1. tay : thủ bút ; thủ công. 2. người giỏi một nghề, chuyên một 
việc : cầu thủ, pháo thủ, thuỷ thủ, xạ thủ. 
thú"°= giữ gìn, bảo vệ : thú cựu (ôm khu khu lấy cái cũ), thú thế (giữ 
thế đề phòng), thú từ (người trông coi đền), thú tiết (giữ gìn sự chung 
thuỷ sau khi chồng qua đời, theo quan niệm xưa) ; bảo thú, cố thú, 
phòng thú, tuân thủ, tử thú (kiên quyết trấn giữ йй phải hi sinh). 
thú” = lấy : biển thủ (lấy của công bằng mánh khoé lừa dối), tiến thú, 
tranh thủ. 

toàn bích | ngọc màu xanh, hình tròn, det, không sút mé, rạn nứt (nghĩa gốc) ; trọn 
vẹn, hoàn hảo, không khiếm khuyết (nghĩa chuyển - thường dùng để 
khen một tác phẩm văn chương, nghệ thuật đạt được giá trị thẩm mĩ tối 
ưu, không có chỗ nào đáng chê). 

tông đường | nhà thờ tổ tiên (nghĩa gốc) ; việc thờ cúng tổ tiên (nghĩa chuyển) : пбї 
di tông đường. 

tung tích | dấu vết, qua đó có thể tìm ra người cần tìm kiếm. 
tung = dấu chân (nghĩa gốc) ; dấu vết để lại (nghĩa chuyển) : hành 
tung (dấu vết các hành động của một người nào đó còn để lại), іла? 
tung (mất hết dấu vết). 
tung* = dọc, chiều đọc : tung hoành (dọc ngang). 
tích = vết chân (nghĩa gốc) ; vết tích, дац vết (nghĩa chuyển) : biệt tích, 
bút tích, di tích, phát tích (khởi đầu dựng nghiệp lón), thắng tích (di 
tích thắng cảnh nổi tiếng). 
tích*1 = dồn chứa, gom góp : tích lu, tích số, tích tụ ; diện tích, dung 
tích, điện tích, giải tích, quỹ tích, súc tích, thể tích. 
tích?” = xe bông thành sợi (nghĩa gốc) ; kết quả của công việc (nghĩa 
chuyển) chiến tích, công tích, thành tích. 

1гі ngộ được biết đến, được trọng dụng. 


tri= 1. biết ; hiểu bị 
xử,..) : tri âm (hiểu được ý nghĩa của tiếng đàn : thời Xuân Thu, 


; biết được, nắm được (sự việc, vấn đề, cách ứng 
Chung Tử Kì nghe tiếng đàn của người bạn là Bá Nha liền hiểu được 
tâm sự, chí hướng,... của bạn - được dùng để nói về những người bạn 
hiểu nhau, thông cảm với nhau một cách sâu sắc), tri giác, tri thức ; 
lương tri, tiên tri, 00 trí. 2. cai quản : tri châu, tri huyện, tri phủ. 


212 


ngó = gặp gỡ ; gặp phải : ngộ biến (gặp phải tai hoạ, hoạn nạn) — 
“Thiếp từ ngộ biến đến giò, - Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa” 
(Truyện Kiều), ngộ 
gỡ may mắn), hội ngộ, kì ngộ (cuộc gặp gỡ lạ thường), tái ngô, tao ngộ 


с, ngộ nạn ; cảnh ngộ, đãi ngộ, hạnh ngộ (cuộc gặp 


(gặp gỡ tình cò). 
пед"! = lầm lẫn : ngộ nhận. 
ngô” = hiểu ra, vỡ lẽ, thấu hiểu, nắm bắt được bản chất : ngộ đạo 


(hiểu được lẽ sâu kín, nhiệm màu của đạo) ; giác ngộ, tỉnh ngộ. 


trượng phu 


người đàn ông có tài đức, chí khí. 


vi hành 


(nhà vua) cải trang bí mật đi thăm thú, xem xét các nơi (ngoài hoàng 
cung) để tìm hiểu dân tình. 

ut = пб bé, yếu kém ; không hiển hiện, kín đáo ; lặng le, bí mật tìm hiểu ; 
che giấu : vi khí hậu, vi khuẩn, vi lượng, vi mô, vi sinh våt, vi trùng ; 
hiển vi, tế vi (cực kì nhỗ bé), hàn vi, suy ui, tỉnh vi. 


vi” = уйу quanh : chu vi, ngoại vi, phạm vi. 


vi? = chống lại, trái với,... : vi cảnh (trái với điều luật được quy định 
trong sinh hoạt nơi công cộng), vi pham. 

hành = đi, di chuyển ; làm, thực hiện : hành bình, hành cung (cung 
điện ngoài hoàng thành, nơi nghỉ của nhà vua khi ra ngoài kinh đô), 
hành dinh (nơi bộ chỉ huy cao cấp của quân đội làm việc trong chiến 
dịch), hành khất (đi lang thang để ăn xin), hành khúc, hành trang, 
hành trình ; bộ lành, chấp hành, cử hành, thực hành, thừa hành. 


xung thiên 


bốc cao tới trời (được dùng để nói về khí phách hào hùng, tinh thần 
dũng mãnh,... phát huy đến cao độ). 


xưng = 1. va chạm, đụng chạm mạnh mẽ, chống chọi nhau : xưng 
động, xung đột, xung khấc. 2. xông lên, sấn vào, lao vào : xung kích, 
xung phong. xung trân. 3. nơi quan trong, hiểm yếu : xung yếu. 


213 


MỤC шс 


Tuần Nộidung 


19 


20 
21 


22 


25 


26 


27 


29 


214 


Vg chóng A Phú (trích) 

Viết bài làm văn số 5 : Nghị luận văn học 

Nhân vật giao tiếp 

Vợ nhặt 

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi 
Rừng xà nu 

Đọc thêm : Bắt sấu rừng U Minh Hạ 

Những đứa con trong gia đình 

Trả bài làm văn số 5 

Viết bài làm văn số 6 : Nghị luận văn học (bài làm ở nhà) 
Chiếc thuyền ngoài xa 

Thực hành về hàm ý 

Đọc thêm : Mùa lá rụng trong 0ườn (trích) 

Đọc thêm : Một người Hà Nội 
Thực hành về hàm ý (tiếp theo) 

Thuốc 

Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận 
Số phận con người (trích) 

Trả bài làm văn số 6 

Ông già uà biển cả (trích) 

Diễn đạt trong văn nghị luận 

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) 


Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) 


Trang 


101 


125 
126 
136 
142 
155 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


Nhìn vè uốn uăn hoá dân tộc 

Phát biểu tự do 

Phong cách ngôn ngữ hành chính 

Уап bản tổng kết 

Tổng kết phần Tiếng Việt : hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 
Ôn tập phần Làm văn 

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học 

Tổng kết phần Tiếng Việt : lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong 
cách ngôn ngữ 

Ôn tập phần Văn học 

Kiểm tra tổng hợp cuối năm 

Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối пат 


Bảng tra cứu từ Hán Việt 


159 
163 
167 
173 
178 
182 
184 


192 
196 
198 
204 
206 


215 


Chịu trách nhiệm xuất bán : Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


Biên tập lần ди: PHAM KIM CHUNG- ĐINH XUÂN ANH 
Biên tập tái bản : TRÀN MAI THANH HÀNG 
Biên tập kĩ thuật: NGUYÊN NAM THÀNH - ĐINH XUÂN DUNG 
Trình bày bìa và mình hoạ: PHẠM QUỲNH CHI 
Sửa bản in: NGUYÊN THỊ NHUNG 
Chế bản : CÔNG TY CỔ РНАМ DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 


Bìa sách có sử dụng tranh Xóm Sài Sơn của Ngu 


NGỮ VĂN 12 
TẬP HAI 
Mã зб: CH212T0 
In hàn (ОР ),khá 17 x 24em 
Đơn vị in: ... dia chi ... 
Cơ sởin: ... địa chỉ .... 
Số РКХВ: 01-2020/CXBIPH/623-869/GD 
Số QĐXB: ... /QĐ-GD ngày ... tháng ... năm... 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm ....... 
Mã số ISBN : Tập một : 978-604-0-18901-1 
Tập hai : 978-604-0-18902-8 


216 


